Tương Ung Bộ Kinh 


(Samyutta Nikaya) 


Tập 2 
Thiên Nhân Duyên 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên 


I. Phẩm Phật Đà 


I. Thuyết Pháp -- (Tạp 12.16, Đại 2,85a) (S.ii,1) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Thăng Lâm), trong vườn ông Anàthapindika (Câp Cô Độc). 

2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 
"Thưa vâng, bạch Thê Tôn". Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê 
Tôn. 

Thế Tôn nói: 

-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về lý 
Duyên khởi. Hãy lăng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các 
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc 
duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu 
duyên sanh; sanh duyên già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não được 


6 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


khởi lên. Như vậy toàn bộ khổ uân này tập khởi. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy gọi là tập khởi. 


4) Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn 
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt 
nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu 
xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt 
nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. 
Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uấn này đoạn dIỆt. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là đoạn diệt. 


5) Thế Tôn nói như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hý tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. 

H. Phân Biệt -- (Tạp 12.16, Đại 2,85a) (S.1,2) 

1) Trú ở Sàvatthi (Xá-vệ). 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết và phân tích cho 
các Ong vê lý Duyên khởi. Hãy lăng nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là lý Duyên khởi? Này các 
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức; thức duyên 
danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc 
duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên hữu; hữu 
duyên sanh; sanh duyên già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não được 
khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ uân này tập khởi. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì 
thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 7 


chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già, 
yêu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuôi thọ tàn lụi, 
các căn chín muôi. Đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh 
này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay 
thuộc bộ loại chúng sanh khác, sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mắt, 
tử vong, các uân hư hoại, thân thể vứt bỏ. Đây gọi là chết. 
Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
già, chết. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng 
sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác bị sanh, xuất 
sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện các uân, sự thành 
tựu các xứ. Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là sanh. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu? Này các Tỷ- 
kheo, có ba hữu này: Dục hữu, Săc hữu, Vô sắc hữu. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là hữu. 


7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ? Này các Tỷ- 
kheo, có bôn thủ này: dục thủ, kiên thủ, giới câm thủ, ngã 
luận thủ. Này các Tỷ- kheo, đây gọi là thủ. 


8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái? Này các Tỷ-kheo, 
CÓ sáu ái này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc áI, pháp ái. 
Này các Tỷ- kheo, đây gọi là ái. 

9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ? Này các Tỷ-kheo, 
có sáu thọ này: thọ do nhãn xúc sanh; thọ do nhĩ xúc sanh; thọ 
do tỷ xúc sanh; thọ do thiệt xúc sanh; thọ do thân xúc sanh; thọ 
do ý xúc sanh. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thọ. 

10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc? Này các Tỷ- 
kheo, có sáu xúc này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xúc. 


8 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ? Nhãn xứ, 
nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là sáu xứ. 

12) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, 
tưởng, tư, xúc, tác ý; đây gọi là danh. Bồn đại chủng và sắc 
do bốn đại chủng tạo ra; đây gọi là sắc. Như vậy, đây là 
danh, đây là sắc. Đây gọi là danh săc. 


13) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức? Này các Tỷ- 
kheo, có sáu thức thân này: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thức. 


14) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tỷ- 
kheo, có ba hành này: thân hành, khâu hành, ý hành. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hành. 


15) Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô minh? Này các Tỷ- 
kheo, không rõ biết Khổ, không rõ biết Khổ tập, không rõ 
biết Khổ diệt, không rõ biết Con đường đưa đến Khổ diệt. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô minh. 


16) Như vậy này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; 
hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu 
xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên 
thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khô 
uấn này tập khởi. Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh 
một cách hoàn toàn, nên hành diệt. Do hành diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu 
xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ 
diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ 
diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt 
nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là toàn 
bộ khổ uầẫn này đoạn diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 9 


H. Con Đường... (S.11,4) 
1)... Trú ở Sàvatth1... (như trên). 

-2)~- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông 
về tà đạo và chánh đạo. Hãy lăng nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


3) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là tà đạo? Này các 
Tỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành duyên thức... (như 
trên)... như vậy là toàn bộ khổ uân này tập khởi. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tà đạo. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh đạo? Do ly 
tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. 
Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khô uân này đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là chánh 
đạo. 

IV. Vipassì (Tỳ-bà-thi) (Tạp 15.2-3, Đại 2,101a) (S.1,5) 

1) Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Vipassì bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, trước khi Ngài giác ngộ, chưa chứng 
Chánh Đăng Giác, còn là Bô-tát, đã khởi lên tư tưởng sau 
đây: "Thật sự thê giới này đang lâm nguy, bị sanh, bị giả, bị 
chêt, đoạn diệt và tái sanh; và từ nơi đau khô này, không biệt 
xuât ly, thoát khỏi già và chêt; từ nơi đau khô này, không 
biệt khi nào biệt đên xuât ly, thoát khỏi già và chêt". 

3) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì suy nghĩ như 
sau: "Do cái gì có mặt, giả, chêt có mặt? Do duyên gì, già, 


10 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


chết sanh khởi?". Sau khi như lý tư duy, này các Tỷ-kheo, 
Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do 
sanh có mặt, già, chết có mặt. Do duyên sanh, già, chết sanh 
khởi". 

4) Rồi Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như sau: "Do cái gì 
có mặt, sanh có mặt? Do duyên gì, sanh sanh khởi?". Sau khi 
như lý tư duy, này các Tỷ- kheo, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, 
phát sinh minh kiến như sau: "Do hữu có mặt nên sanh có 
mặt. Do duyên hữu, sanh sanh khởi". 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như 
sau: "Do cái gì có mặt, hữu có mặt? Do duyên gì, hữu sanh 
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát 
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thủ có 
mặt, nên hữu có mặt. Do duyên thủ, hữu sanh khởi". 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như 
sau: "Do cái gì có mặt, thủ có mặt? Do duyên gì, thủ sanh 
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát 
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do ái có 
mặt nên thủ có mặt. Do duyên ái, thủ sanh khởi". 


7) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như 
sau: "Do cái gì có mặt, ái có mặt? Do duyên gì, ái sanh 
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát 
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thọ có 
mặt nên ái có mặt. Do duyên thọ, nên ái sanh khỏi". 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như 
sau: "Do cái gì có mặt, thọ có mặt? Do duyên gì, thọ sanh 
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát 
Vipassì nhờ trí tuệ phát sinh minh kiến như sau: "Do xúc có 
mặt nên thọ có mặt. Do duyên xúc, thọ sanh khởi". 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 11 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ như 
sau: "Do cái gì có mặt, xúc có mặt? Do duyên gì, xúc sanh 
khởi?" Rồi này các Tỷ- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ-tát 
Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sáu xứ 
có mặt nên xúc có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi". 


10) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Do cái gì có mặt, sáu xứ có mặt? Do duyên gì, sáu 
xứ sanh khởi?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy, 
Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do 
danh sắc có mặt nên sáu xứ có mặt. Do duyên danh sắc, sáu 
xứ sanh khởi". 


11) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Do cái gì có mặt, danh sắc có mặt? Do duyên gì, 
danh sắc sanh khởi?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư 
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: 
"Do thức có mặt nên danh sắc có mặt. Do duyên thức, danh 
sắc sanh khởi". 


12) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Do cái gì có mặt, thức có mặt? Do duyên gì, thức 
sanh khởi?" Rồi này các Tý- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ- 
tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do 
hành có mặt nên thức có mặt. Do duyên hành, thức sanh 
khởi". 

13) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Do cái gì có mặt, hành có mặt? Do duyên gì, hành 
sanh khởi?" Rồi này các Tý- kheo, sau khi như lý tư duy, Bồ- 
tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do vô 
minh có mặt nên hành có mặt. Do duyên vô minh, hành sanh 
khởi". 


12 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


14) Như vậy, vô minh duyên hành; hành duyên thức; 
thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu xứ duyên 
xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ duyên 
hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên giả, chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não được sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô 
uẩn này. 

15) "Tập khởi, tập khởi", này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước chưa từng được nghe, với Bồ-tát Vipassì, nhãn 
khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi 
lên. 

16) Và này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Cái gì không có mặt nên già, chết không có mặt? 
Do cái gì diệt, già, chết diệt?" Rồi này các Tý-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bồ tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến 
như sau: "Do sanh không có mặt nên già, chết không có mặt. 
Do sanh diệt nên già, chết diệt". 


17) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Cái gì không có mặt nên sanh không có mặt? Do 
cái gì diệt nên sanh diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như 
lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như 
sau: "Do hữu không có mặt nên sanh không có mặt. Do hữu 
diệt nên sanh diệt". 


18) Rồi này các Tý-kheo, Bằ-tát Vipassì lại suy nghĩ như 
sau: "Cái gì không có mặt nên hữu không có mặt? Do cái gì 
diệt nên hữu diệt?" Rồi này các Tý-kheo, sau khi như lý tư 
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau: 
"Do thủ không có mặt nên hữu không có mặt. Do thủ diệt nên 
hữu diệt". 

19) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Cái gì không có mặt nên thủ không có mặt? Do cái 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 13 


gì diệt nên thủ diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư 
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau: 
"Do ái không có mặt nên thủ không có mặt. Do ái diệt nên 
thủ diệt". 

20) Rồi này các Tý-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Cái gì không có mặt nên ái không có mặt? Do cái 
gì diệt nên ái diệt?" Rồi này các Tý-kheo, sau khi như lý tư 
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau: 
"Do thọ không có mặt nên ái không có mặt. Do thọ diệt nên 
ái diệt". 

21) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Cái gì không có mặt nên thọ không có mặt? Do cái 
gì diệt nên thọ diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư 
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau: 
"Do xúc không có mặt nên thọ không có mặt. Do xúc diệt 
nên thọ diệt". 


22) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Cái gì không có mặt nên xúc không có mặt? Do cái 
gì diệt nên xúc diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư 
duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến như sau: 
"Do sáu xứ không có mặt nên xúc không có mặt. Do sáu xứ 
diệt, nên xúc diệt". 

23) Rồi này các Tý-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Cái gì không có mặt nên sáu xứ không có mặt? Do 
cái gì diệt nên sáu xứ diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến 
như sau: "Do danh sắc không có mặt nên sáu xứ không có 
mặt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt". 


24) Rồi này các Tỷ-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Do cái gì không có mặt nên danh sắc không có 


14 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


mặt? Do cái gì diệt nên danh sắc diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, 
sau khi như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh 
minh kiến như sau: "Do thức không có mặt nên danh sắc 
không có mặt. Do thức diệt nên danh sắc diệt", 


25) Rồi này các Tý-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Do cái gì không có mặt nên thức không có mặt? 
Do cái gì diệt nên thức diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến 
như sau: "Do hành không có mặt nên thức không có mặt. Do 
hành diệt nên thức diệt". 

26) Rồi này các Tý-kheo, Bồ-tát Vipassì lại suy nghĩ 
như sau: "Do cái gì không có mặt nên hành không có mặt? 
Do cái gì diệt nên hành diệt?" Rồi này các Tý-kheo, sau khi 
như lý tư duy, Bồ-tát Vipassì nhờ trí tuệ, phát sanh minh kiến 
như sau: "Do vô minh không có mặt nên hành không có mặt. 
Do vô minh diệt nên hành diệt". 

27) Như vậy, do vô minh diệt nên hành diệt. Do hành 
diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh 
sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc 
diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do 
sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, diệt. Như vậy là 
sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uấn này. 

28) "Đoạn diệt, đoạn diệt", này các Tỷ-kheo, trong các 
pháp từ trước chưa từng được nghe, đối với Bồ-tát Vipassì, 
nhãn khởi nên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, 
quang khởi lên. 

V, Sikhì (Thi-khí) (S.n,9) 

-- Này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Sikhì, bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác... (như trên)... 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 l5 


VỊ. Vessabhu (T-xá-phù) (S.1,9) 


-- Rồi này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Vessabhu, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác... (như trên)... 


VII. Kakusandha (Câu-lưu-tôn) (S.1,9) 


-- Rồi này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác... (như trên)... 


VIHI. Konàgamana (Câu-na-hàm). (S.1,9) 


-- Rồi này các Tý-kheo, với Thế Tôn Konàgamana, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác... (như trên)... 


IX. Kassapa (Ca-diếp) (S.ii,9) 


-- Rồi này các Tỷ-kheo, với Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác... (như trên)... 


X. Mahà Sakya Muni Gotama: Đại Thích-ca-mâu-ni Cù- 
đàm. (S.11,10) 


1) Tại Sàvatthi. 


2) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, 
chưa chứng Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, tư tưởng sau 
đây được khởi lên: "Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ 
não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh; và từ 
nơi đau khổ này, không biết sự xuất ly, thoát khỏi già, chết; 
từ nơi đau khổ này, không biết khi nào được biết đến sự xuất 
ly già, chết". 


3) Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Cái 
øì có mặt, già, chết có mặt? Do duyên gì, giả, chết sanh 
khởi?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy, nhờ trí 
tuệ, Ta phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh có mặt nên 
già, chết có mặt. Do duyên sanh nên già, chết sanh khởi". 


16 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


- 13) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: 
` ø có mặt sanh mới có mặt..hữu... 
thủ...ái...thọ...xúc..sáu xứ..danh sắc..thức.. hành.. Do 
duyên gì hành sanh khởi?" 


Rồi này các Tý-kheo, sau khi như lý tư duy về vẫn đề này, 
nhờ trí tuệ, Ta phát sanh minh kiến như sau: "Do vô minh có 
mặt nên hành có mặt. Do duyên vô minh nên hành sanh 
khởi". 

14) Như vậy vô minh duyên hành, hành duyên 
thức...(như trên)...hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn 
bộ khổ uẫn này. 


15) "Tập khởi, tập khởi", này các Tỷ-kheo, đối với các 
pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi Ta, nhãn khởi 
lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

16) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Cái 
øì không có mặt, giả, chết không có mặt? Do cái gì diệt, nên 
già, chết diệt?" Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy 
về vấn đề này, nhờ trí tuệ, Ta phát sanh minh kiến như sau: 
"Do sanh không có mặt nên già, chết không có mặt. Do sanh 
diệt nên già, chết diệt". 

17) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Cái 
gì không có mặt, sanh không có mặt. ..hữu. ..thủ. ..ái. ..thọ. 


..xúc. ..sáu xứ...đanh sắc. ..thức. ..hành... Do cái gì diệt hành 
diệt?" 


Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi như lý tư duy về vẫn đề 
này, nhờ trí tuệ, Ta phát sanh minh kiến như sau: "Do vô 
minh không có mặt nên hành không có mặt. Do duyên vô 
minh diệt nên hành diệt". 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 17 


27) Như vậy, vô minh diệt hành diệt; hành diệt, thức 
diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 


28) "Đoạn diệt, đoạn diệt", này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi Ta nhãn 
khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi 
lên. 


IL Phẩm Đồ Ăn 


XI. Các Loại Đồ Ăn (Tạp 15,9 Thực Đại 2, 101c) (S.1,11) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ) tại Jetavana 
(Thăng Lâm) trong vườn ông AnàthapIndika (Câp Cô Độc ) 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này khiến cho 
các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay 
khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nào là 
bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là 
tư niệm thực, bốn là thức thực. Này các Tỷ-kheo, bốn loại đỗ 
ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại 
chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh 
thành được thọ sanh. 


3) Và này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này do cái gì 
làm nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm 
cho hiện hữu? Bốn loại đồ ăn này do ái làm nhân, do ái tập 
khởi, do ái tác sanh, do ái làm hiện hữu. 

4) Ái này, này các Tý-kheo, do cái gì làm nhân, do cái 
gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? Ái 


18 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


do thọ làm nhân, do thọ tập khởi, do thọ tác sanh, do thọ làm 
cho hiện hữu. 


5) Thọ này, này các Tyỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái 
gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? 
Thọ do xúc làm nhân, do xúc tập khởi, do xúc tác sanh, do 
xúc làm cho hiện hữu. 


6) Xúc này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do cái 
gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện hữu? 
Xúc do sáu xứ làm nhân, do sáu xứ tập khởi, do sáu xứ tác 
sanh, do sáu xứ làm cho hiện hữu. 


7) Sáu xứ này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do 
cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện 
hữu? Sáu xứ do danh sắc làm nhân, do danh sắc tập khởi, do 
danh sắc tác sanh, do danh sắc làm cho hiện hữu. 


8) Danh sắc này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, 
do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện 
hữu? Danh sắc do thức làm nhân, do thức tập khởi, do thức 
tác sanh, do thức làm cho hiện hữu. 


9) Thức này, này các Tỷ-kheo, do cái gì làm nhân, do 
cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho hiện 
hữu? Thức do hành làm nhân, do hành tập khởi, do hành tác 
sanh, do hành làm cho hiện hữu. 


10) Những hành này, này các Ty-kheo, do cái gì làm 
nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì làm cho 
hiện hữu? Các hành này do vô minh làm nhân, do vô minh 
tập khởi, do vô minh tác sanh, do vô minh làm cho hiện hữu. 

I1) Như vậy, này các Ty-kheo, vô minh duyên hành, 
hành duyên thức...(như trên )...như vậy là toàn bộ khổ uân 
này tập khởi. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 19 


12) Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách 
hoàn toàn, các hành diệt. Do các hành diệt nên thức 
diệt...(như trên)...như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 


XII. Moliya Phagguna (Tạp 15,10. Đại 2,102) (S.n,12). 
1)...Trú Tại Sàvatth1. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này | khiến cho 
các loại sanh vật hay các loại chúng sanh được tồn tại hay 
khiến cho các loại sắp sanh thành được thọ sanh. Thế nảo là 
bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế, hai là xúc thực, ba là 
tư niệm thực, bốn là thức thực. Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ 
ăn này khiến cho các loại sanh vật hay khiến cho các loại 
chúng sanh được tồn tại hay khiến cho các loại sắp sanh 
thành được thọ sanh. 


_ 3) Khi được nói vậy, Tôn giả Moliya-Phagguna bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, ai ăn thức thực? 
Thế Tôn đáp: 


-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có ai 
ăn". Nếu Ta nói: "Có kẻ ăn", thời câu hỏi: "Có ai ăn" là câu 
hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì Ta không 
nói như vậy, nếu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, thức thực là 
cho ai?", thời câu hỏi ấy thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích 
hợp là như sau: "Thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho 
sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ẫy hiện hữu, có mặt thời 
sáu xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt". 


4) -- Bạch Thế Tôn, ai cảm xúc? 
Thế Tôn đáp: 


20 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
cảm xúc". Nêu Ta nói: "Có kẻ cảm xúc”, thời câu hỏi: "AI 
cảm xúc" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. 
Và vì Ta không nói như vậy, nêu có aI hỏi Ta: "Bạch Thê 
Tôn, do duyên gì, xúc sanh khởi?”, thời câu hỏi ây thích hợp. 
ỞƠ đây câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên sáu xứ, 
xúc sanh khởi. Do duyên xúc, thọ sanh khởi". 

5) -- Bạch Thế Tôn, ai cảm thọ? 

Thế Tôn đáp: 

-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có 
người cảm thọ”. Nêu ta có nói: "Có người cảm thọ”, thời câu 
hỏi: "A1 cảm thọ?" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói 
như vậy. Và vì Ta không nói như vậy, nêu có ai hỏi Ta: 
"Bạch Thê Tôn, do duyên gì, thọ sanh khởi?", thời câu hỏi ây 
thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên 
xúc, thọ sanh khởi. Do duyên thọ, ái sanh khởi". 

6) -- Bạch Thế Tôn, ai khát ái? 

Thế Tôn đáp: 

-- Cầu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
khát ái". Nêu Ta nói: "Có kẻ khát ái", thời câu hỏi: "AI khát 
ái" là cầu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. Và vì 
Ta không nói như vậy, nêu có aI hỏi Ta: "Bạch Thê Tôn, do 
duyên gì, ái sanh khởi", thời câu hỏi ây thích hợp. Ở đây, câu 
trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do 
duyên ái, thủ sanh khởi". 

7) --Bạch Thế Tôn, ai chấp thủ? 

Thế Tôn đáp: 

-- Câu hỏi ấy không thích hợp. Ta không nói: "Có kẻ 
châp thủ”. Nêu Ta nói: "Có kẻ châp thủ”, thời câu hỏi: "AI 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 21 


chấp thủ" là câu hỏi thích hợp. Nhưng Ta không nói như vậy. 
Và vì Ta không nói như vậy, nêu có ai hỏi Ta: "Bạch Thế 
Tôn, do duyên gì, thủ sanh khởi", thời câu hỏi ấy thích hợp. 
Ở đây, câu trả lời thích hợp là như sau: "Do duyên ái, thủ 
sanh khởi. Do duyên thủ, hữu sanh khởi". Như vậy là toàn bộ 
khổ uân này tập khởi. 

8) Nhưng này Phagguna, do ly tham, đoạn diệt một 
cách hoàn toàn sáu xứ nên xúc diệt. Do xúc diệt, nên thọ diệt. 
Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt 
nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ 
uân này đoạn diệt. 


XIHI. Sa Môn, Bà La Môn (Tạp 14.10-11. Đại 2,99a) 
(S.1,14) 


1) Trú ở Sàvatthi... 


2) -- Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào không biết rõ già, chết, không biết rõ già, chết tập khởi, 
không biết rõ già, chết đoạn diệt, không biết rõ con đường 
đưa đến già, chết đoạn diệt; không biết rõ sanh... hữu... thủ... 
ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... thức... không biết rõ các 
hành, không biết rõ các hành tập khởi, không biết rõ các 
hành đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến các hành 
đoạn diệt; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay là Bà-la-môn giữa các 
Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây, ngay trong đời sống 
hiện tại cũng không có thê với thắng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục đích Bà- 
la-môn hạnh. 


3) Và này các Ty-kheo, những Sa-môn hay là Bà-la- 
môn nào biệt rõ già, chêt, biệt rõ già, chêt tập khởi, biệt rõ 


22 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


già, chết đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến già, chết đoạn 
diệt... biết rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... 
danh sắc... thức... biết rõ các hành, biết rõ các hành tập khởi, 
biết rõ các hành đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến các 
hành đoạn diệt; các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay là Bà-la-môn giữa các 
Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ây, ngay trong đời sống 
hiện tại có thể với thăng trí tự mình giác ngộ, chứng đạt và 
an trú mục đích Sa-môn và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


XIV. Sa Môn, Bà La Môn (S.1,15) 
I)... Trú ở SàvatthI... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay là Bà-la- 
môn nào không biết rõ những pháp này, không biết rõ những 
pháp này tập khởi, không biết rõ những pháp này đoạn diệt, 
không biết rõ con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. 


3) Những pháp gì họ không được biết rõ? Những pháp 
gì họ không được biết rõ tập khởi? Những pháp gì họ không 
được biết rõ đoạn diệt? Những pháp gì họ không được biết rõ 
con đường đưa đến đoạn diệt? 


4) Họ không biết rõ già, chết. Họ không biết rõ già, 
chết tập khởi. Họ không biết rõ già, chết đoạn diệt. Họ không 
biết rõ con đường đưa đến già, chết đoạn diệt. Họ không biết 
rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... danh sắc... 
thức...Họ không biết rõ các hành. Họ không biết rõ các hành 
tập khởi. Họ không biết rõ các hành đoạn diệt. Họ không biết 
rõ con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Họ không biết rõ 
những pháp này. Họ không biết rõ những pháp này tập khởi. 
Họ không biết rõ pháp này đoạn diệt. Họ không biết rõ con 
đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 23 


5) Này các Tý-kheo, các Sa-môn hay Bả-la-môn ấy 
không được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay 
Bà-la-môn giữa các hàng Bả-la-môn. Những bậc Tôn giả ấy, 
ngay trong đời sống hiện tại, cũng không có thể với thăng trí 
tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn 
hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


6) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào biết rõ được những pháp này, biết rõ được những pháp 
này tập khởi, biết rõ được những pháp này đoạn diệt, biết rõ 
được con đường đưa đến những pháp này đoạn diệt. 


7) Họ biết rõ pháp gì? Họ biết rõ những pháp gì tập 
khởi? Họ biết rõ những pháp gì đoạn diệt? Họ biết rõ con 
đường đưa đến những pháp gì đoạn diệt? 


8) Họ biết rõ già, chết. Họ biết rõ già, chết tập khởi. Họ 
biết rõ già, chết đoạn diệt. Họ biết È con đường đưa đến già, 
chết đoạn diệt... sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... 
danh sắc... thức... Họ biết rõ các hành, Họ biết rõ các hành 
tập khởi. Họ biết rõ các hành đoạn diệt. Họ biết rõ con đường 
đưa đến các hành đoạn diệt. Họ biết rõ những pháp này. Họ 
biết rõ những pháp này tập khởi. Họ biết rõ những pháp này 
đoạn diệt. Họ biết rõ con đường đưa đến của những pháp này 
đoạn diệt. 


9) Này các Tý-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 
được chấp nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay là Bà- 
la-môn giữa các hàng Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy, 
ngay trong đời sống hiện tại, với thắng trí, tự mình chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và mục đích 
Bà-la-môn hạnh. 


XV, Kaccàyanagotta: (Ca-chiên-diên Thị) (Tạp 12.19 Đại 
2,85€) (S.1,16) 


24 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


1) Trú ở Sàvatthi (Xá-vệ)... 


2) Rồi Tôn giả Kaccàyanagotta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Kaccàyanagotta bạch 
Thê Tôn: 

- "Chánh kiến, chánh kiến", bạch Thế Tôn được nói 
đên nh vậy. Bạch Thế Tôn, cho đến như thê nào là chánh 
kiên? 

4) -- Này Kaccàyana, thế giới này phần lớn y chỉ vào 
hai cực đoan này: có và không có. 


5) Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn 
thế giới tập khởi, vị Ấy không chấp nhận thế giới là không có. 
Này Kaccàyana, ai với chánh trí tuệ thấy như chơn thế giới 
đoạn diệt, vị ấy không chấp nhận thế giới là có. 


6) Này Kaccàyana, chấp thủ phương tiện và bị thiên 
kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm 
không trú trước, không chấp thủ phương tiện ấy, không chấp 
thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú 
trước, vị ấy không có nghĩ: "Đây là tự ngã của tôi". Khi khổ 
sanh thời xem là sanh, khi khổ diệt thời xem là diệt; vị ấy 
không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào aI 
khác, trí ở đây là của vị ấy. Cho đến như vậy, này 
Kaccàyana, là chánh tri kiến. 

7) "Tất cả là có", này Kaccàyana, là một cực đoan. "Tất 
cả là không có" là cực đoan thứ hai. 

Xa lìa hai cực đoan ấy, này Kaccàyana, Như Lai thuyết 
pháp theo trung đạo. 


8) Vô minh duyên hành; hành duyên thức... (như trên)... 
Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. Nhưng do ly tham, 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 25 


đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên các hành diệt. Do 
các hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khô uân này đoạn diệt. 


XVI. Vị Thuyết Pháp (Tạp 14.23-4. Thuyết Pháp, Đại 
2,100€) (S.ii,18) 


1) Tại Sàvatthi. 


2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- "Thuyết pháp, thuyết pháp", bạch Thế Tôn, như vậy 
được nói đền. 


4) -- Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt già và chết, như vậy là đủ để được gọi là Tỷ-kheo thuyết 
pháp. 

5) Nếu Tý-kheo thực hành về yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt già, chết, như vậy là đủ để được gọi là Tý-kheo thực 
hành các pháp và tùy pháp. 


6) Nếu Tỷ-kheo giải thoát, không còn chấp thủ mọi 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt già, chết, như vậy là đủ để được 
gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong đời sống 
hiện tại. 

7) Nếu Tỷ-kheo thuyết Đệ: về sự yếm ly, ly tham, 
T diệt sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ.. . danh 

.. thức... hành... (như keo “Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp về 
vấn ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ để được 
gọi là Tỷ-kheo thuyết pháp. 


26 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


8) Nếu Tý-kheo thực hành về yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt vô minh, như vậy là đủ đê được gọi là Tỷ-kheo thực 
hành các pháp và tùy pháp. 

9) Nếu Tỷ-kheo giải thoát, không còn chấp thủ mọi 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt vô minh, như vậy là đủ để được 
gọi là Tỷ-kheo đã đạt được Niết-bàn ngay trong đời sống 
hiện tại. 

XVII. Loã Thể (Tạp 12.20, Đại 2,86a Đại 14,768) (S.ii,18) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Thê Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
RàJagaha đê khât thực. 

3) Lõa thể Kassapa thấy Thê Tôn từ xa đi đến. Sau khi 
thây, lõa thê Kassapa đi đên Thê Tôn; sau khi đên, nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liên đứng một bên. 

4) Đứng một bên, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: 

-- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama về một vấn đề. 
Nêu Tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. 

-- Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi. Chúng ta 
đã vào trong làng. 

5) Lần thứ hai, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: 

-- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama về một vấn đề. 
Nêu Tôn giả Gotama cho phép, chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. 

-- Này Kassapa, nay không phải thời để hỏi. Chúng ta 
đã vào trong làng. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 27 


6) Lần thứ ba, lõa thể Kassapa... (như trên)... Chúng ta 
đã vào trong làng. 


Khi được nói vậy, lõa thể Kassapa bạch Thế Tôn: 


-- Nhưng không phải chúng tôi muốn hỏi Tôn giả 
Gotama nhiêu chuyện. 


-- Vậy hãy hỏi đi, này Kassapa, như Ông muốn. 


7) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm 
ra? 


Thế Tôn đáp: 
-- Không phải vậy, này Kassapa. 


8) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác 
làm ra? 


Thế Tôn đáp: 
-- Không phải vậy, này Kassapa. 


9) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do mình làm ra 
và do người khác làm ra? 


Thế Tôn đáp: 
-- Không phải vậy, này Kassapa. 


10) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự 
mình làm ra, không do người khác làm ra, khô do tự nhiên 
sanh? 


Thế Tôn đáp: 
-- Không phải vậy, này Kassapa. 
11) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ không có? 


28 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


-- Này Kassapa, không phải khổ không có. Khổ có, này 
Kassapa. 


12) -- Như vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thấy 
khô. 

- Này Kassapa, không phải Ta không biết, không thấy 
khô. Này Kassapa, Ta biệt khô, này Kassapa, Ta thây khô. 


13) -- Được hỏi: "Tôn giả Gotama, khổ có phải tự mình 
làm ra", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". Được 
hỏi: "Tôn giả Gotama, khổ có phải do người khác làm ra?", 
Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". Được hỏi: 
"Tôn giả Gotama, khô có phải do tự mình làm ra và do người 
khác làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". 
Được hỏi: "Tôn giả Gotama, có phải khổ không do tự mình 
làm ra và không do người khác làm ra, khổ do tự nhiên 
sanh?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này Kassapa". Được 
hỏi: "Tôn giả Gotama, có phải khô không có?", Ngài trả lời: 
"Không phải khổ không có. Khổ có, này Kassapa". Được 
hỏi: "Như vậy Tôn giả Gotama, không biết, không thấy 
khổ?", Ngài trả lời: "Này Kassapa, không phải Ta không biết, 
không thấy khổ. Này Kassapa, Ta biết khổ, này Kassapa, Ta 
thấy khổ". Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói lên cho con về 
khổ, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết cho con về khô. 


14) -- Một người làm và chính người làm ây cảm thọ 
(kêt quả). Này Kassapa, như Ông gọi ban đâu "khô do tự 
mình làm ra", như vậy có nghĩa là thường kiên. 

Một người khác làm và một người khác cảm thọ. Này 
Kassapa, như vậy đôi với người bị cảm thọ, được xảy ra như: 
"Khô do người khác làm ra", như vậy có nghĩa là đoạn kiên. 

15) Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai 
thuyêt pháp theo con đường trung đạo. Vô minh duyên hành, 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 29 


hành duyên thức... Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này tập khởi. 
Nhưng do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn vô minh, các hành 
diệt. Do các hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khổ uẫn này đoạn diệt. 


16) Khi được nghe nói vậy, lõa thê Kassapa bạch Thế 
Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thể, Tôn, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đẻn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, 
quy y chúng Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, con xin xuất gia với 
Thế Tôn, con xin thọ đại giới. 


17) -- Này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn 
xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này, phải 
sống bốn tháng biệt trú; sau khi sông bốn tháng biệt trú, nếu 
chúng Tăng đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành 
vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận thấy cá tánh con người sai biệt 
nhau. 


18) -- Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại 
đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật 
này, phải sống bốn tháng biệt trú; sau khi sông bốn tháng biệt 
trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, 
thời con sẽ xin sông biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú 
bốn năm nếu chúng Tăng đồng ý ý, mong chúng Tăng cho con 
xuất gia, cho con thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. 


19) Và lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và 
được thọ đại giới. 


30 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


20) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giá Kassapa ở một 
mình, an tịnh, không phóng dật, sông nhiệt tâm, tinh cân. Và 
không bao lâu vị này chứng được mục đích tôi cao mà con 
cháu các lương gia đã xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình hướng đên; đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh 
ngay trong đời sông hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ này chứng tri: "Sanh đã tận. 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn 
trở lại trạng thái này nữa". 

21) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 
XXVIII. Timbaruka (Tạp 12.21 Đại 2, 86b) (S.1,22) 

1) Trú ở Sàvatth1... 

2) Rồi du sĩ Timbaruka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi 
xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, du sĩ Timbaruka bạch Thế 
Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc khổ tự mình làm 
ra? 

Thế Tôn đáp: 

-- Không phải vậy, này Timbaruka. 

4) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do 
người khác làm ra? 

Thế Tôn đáp: 

-- Không phải vậy, này Timbaruka. 

5) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải lạc khổ do tự 
mình làm ra và do người khác làm ra? 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 31 


Thế Tôn đáp: 
-- Không phải vậy, này Timbaruka. 


6) -- Thưa Tôn giả Gotama, lạc khổ không do tự mình 
làm ra, không do người khác làm ra; vậy có phải lạc khô do 
tự nhiên sanh? 


Thế Tôn đáp: 
-- Không phải vậy, này Timbaruka. 


7) -- Thưa Tôn giả Gotama, vậy có phải không có lạc 
khổ? 


8) - Này Timbaruka, không phải không có lạc khổ. 
Này Timbaruka, có lạc khô. 


__— Nếu vậy, Tôn giả Gotama không biết, không thấy lạc 
khô. 
9) -- Này Timbaruka, không phải Ta không biết, không 
thây lạc khô. Này Timbaruka, Ta biệt lạc khô. Này 
Timbaruka, Ta thây lạc khô. 


10) -- Được hỏi: "Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc 
khổ do tự mình làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, này 
Timbaruka". Được hỏi: " Thưa Tôn giả Gotama, có phải lạc 
khổ do người khác làm ra?", Ngài trả lời: "Không phải vậy, 
này Timbaruka". Được hỏi: "Thưa Tôn giả Gotama, có phải 
lạc khổ do tự mình làm ra và do người khác làm ra?", Ngài 
đáp: "Không phải vậy, này Timbaruka". Được hỏi: "Thưa 
Tôn giả Gotama, không phải do tự mình làm ra, không do 
người khác làm ra, có phải lạc khổ do tự nhiên sanh?", Ngài 
đáp: "Không phải vậy, này Timbaruka". Được hỏi: "Thưa 
Tôn giả Gotama, có phải lạc khô không có?", Ngài đáp: "Này 
Timbaruka, không phải không có lạc khổ, này Timbaruka, có 
lạc khổ". Được hỏi: "Như vậy Tôn giả Gotama không biết, 


32 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


không thấy lạc khổ?", Ngài đáp: "Này Timbaruka, không 
phải Ta không biết, không thấy lạc khô. Này Timbaruka, Ta 
biết lạc khổ. Này Timbaruka, Ta thấy lạc khổ". Vậy Tôn giả 
Gotama hãy nói lên cho con về lạc khổ. Vậy Tôn giả Gotama 
hãy thuyết cho con về lạc khổ. 


I1) -- Sự cảm thọ và người cảm thọ là cùng một người. 
Này Timbaruka, như Ông nói ban đầu: "Lạc khổ do tự mình 
làm ra", Ta nói không phải vậy. 

12) Cảm thọ và người cảm thọ là khác nhau, Thầy 
Timbaruka, như với đối với người bị cảm thọ, "lạc khổ do 
người khác làm ra", Ta nói không phải vậy. 


13) Này Timbaruka, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai 
thuyêt pháp theo con đường trung đạo. 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức... (như trên)... 
Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. Do ly tham, đoạn 
diệt hoàn toàn vô minh, nên các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt... (như trên)... như vậy là toàn bộ khô uân này 
đoạn diệt. 

14) Khi được nói vậy, du sĩ Timbaruka bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... (như trên)... Và 
nay con xin quy y Thê Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Xin Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 
nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

XIX. Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu (Tạp 12.12, Đại 2, 
83c) (S.1,23) 

I)... Trú Tại Sàvatthi. 

2) -- Đối với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che 
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên như sau: 
Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như vậy là bộ hai này. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 33 


Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc bởi chúng, 
hoặc một trong hai, người ngu cảm thọ lạc khô. 


3) Đối với bậc Hiền, này các Tý-kheo, bị vô minh che 
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên như sau: 
Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như vậy là bộ hai này. 
Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ. Do cảm xúc bởi chúng, 
hoặc một trong hai, người Hiền cảm thọ lạc khổ. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai 
khác, có gì dị biệt giữa bậc Hiền và kẻ ngu? 

5) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế 
Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn 
nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. Sau khi nghe Thế 
Tôn giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


6) -- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

7) Thế Tôn nói như sau: 


-- Này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái 
hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. Vô minh 
ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, người ngu không 
tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ngu sống Phạm 
hạnh không phải vì chơn chánh đoạn trừ khô đau. Do vậy 
người ngu, khi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác. 
Do đi đến một thân khác, người ây không giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói răng: "Người â ẫy 
không thoát khỏi đau khổ". 


34 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


8) Và này các Tỷ-kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái 
hệ phược, thân người Hiền trí được sanh khởi. Vô minh â Ấy, 
người Hiền trí đoạn tận. Tham ái Ấy, người Hiền trí tận trừ. 
Vì sao? Này các Tý-kheo, người Hiên trí sống Phạm hạnh, vì 
chơn chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người Hiền trí, khi 
thân hoại mạng chung, không đi đến một thân khác. Do 
không đi đến một thân khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng: "Vị ấy thoát khỏi đau 
khổ". 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là Sự phân biệt, đây là sự sai 
khác, đây là sự dị biệt giữa bậc Hiên trí và người ngu. 
XX. Duyên (Tạp 12.14, Đại 2, 84b) (S.1,25) 

1) Trú ở Sàvatth1. 

2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông lý 
duyên khởi và các pháp duyên sanh. Hãy lăng nghe và khéo 
suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lý duyên khởi? Do 
duyên sanh, này các Tỷ-kheo, già, chêt khởi lên. Dâu các 
Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh 
Ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh 
ầy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt định 
lý ây. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoản toàn chứng đạt, 
Như Lai tuyên bô, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiên, khai 
thị, phân biệt, minh hiên, minh thị. 

4) Do duyên sanh, này các Tỷ-kheo, nên có già, chết. 
Do duyên hữu, này các Tỷ-kheo, nên có sanh. Do duyên thủ, 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 35 


này các Tỷ-kheo, nên có hữu. Do duyên ái, này các Tỷ-kheo, 
nên có thủ. Do duyên thọ, này các Tỷ-kheo, nên có ái. Do 
duyên xúc, này các Tỷ-kheo, nên có thọ. Do duyên sáu xứ, 
này các Tỷ-kheo, nên có xúc. Do duyên danh sắc, này các 
Ty-kheo, nên có sáu xứ. Do duyên thức, này các Tỷ-kheo, 
nên có danh sắc. Do duyên các hành, này các Tỷ-kheo, nên 
có thức. Do duyên vô minh, này các Tỷ-kheo, nên có hành. 
Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là 
giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y 
duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn 
chứng đạt tánh ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn 
chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, 
khai hiên, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. 


5) Do duyên vô minh, này các Tyỷ-kheo, có các hành. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây là như tánh, bất hư vọng 
tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là lý duyên khởi. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là đuyên sanh pháp? Già, 
chết, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên sanh, biến 
hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. 


7) Sanh, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên 
sanh, biên hoại tánh, biên diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt 
tánh. 


8) Hữu, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vi, duyên 
sanh, biên hoại tánh, biên diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt 
tánh. 


9) -- 16) Thủ, này các Tỷ-kheo... ái, này các Tỷ-kheo... 
Thọ, này các Tỷ-kheo... Xúc, này các Tỷ-kheo... Sáu xứ, này 
các Tỷ-kheo... Danh sắc, này các Tỷ-kheo... Thức, này các 
Tỷ-kheo... Các hành, này các Tỷ-kheo... 


36 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


17) Vô minh, này các Tỷ-kheo, là vô thường hữu vị, 
duyên sanh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn 
diệt tánh. Những pháp này, này các Tyỷ-kheo, được gọi là 
duyên sanh pháp. 


18) Do vì, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử khéo thấy 
như chơn với chánh trí tuệ lý duyên khởi này và các pháp 
duyên sanh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá 
khứ (với những câu hỏi): "Fa có mặt trong quá khứ? Ta 
không có mặt trong quá khứ? Ta là gì trong quá khứ? Ta có 
mặt như thế nào trong quá khứ? Hay trước ta đã là gì, và nay 
trong quá khứ ta là gì?" 


19) Hay không chạy theo tương lai (với những câu hỏi): 
"Ta có mặt trong tương lai? Ta không có mặt trong tương 
lai? Ta sẽ làm gì trong tương lai? Ta có mặt như thế nào 
trong tương lai? Hay trước ta là gì, và nay trong tương lai ta 
sẽ là gì?" 

20) Hay nay các vị ấy sẽ khởi lên những nghỉ ngờ về tự 
mình trong hiện tại như sau: “Ta hiện có mặt? Ta hiện không 
có mặt? Ta hiện là gì? Ta hiện có mặt như thế nào?" Sự kiện 
như vậy không xảy ra. 


21) Vì sao? Vì rằng vị Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, 
đã khéo thây như chơn với chánh trí tuệ, định lý duyên khởi 
này với các pháp duyên sanh này. 


II. Phẩm Mười Lực 


L. Mười Lực (Tăng 46,3, Đại 2,776a) (S.1,27) 
I)... Trú ở Sàvatth1. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 37 


2) ¬ Này các Týỷ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, đây 
đủ bốn vô sở úy, tự nhận vị trí Ngưu vương, rồng tiếng rông 
con sư tử giữa hội chúng, chuyên Pháp luân và nói răng: 
"Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là 
thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng, 
đây là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn diệt. Đây là hành, 
đây là hành tập khởi, đây là hành đoạn diệt. Đây là thức, đây 
là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt". 

Như vậy do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này 
sanh, cái kia sanh. Do cái này không có mặt, cái kia không 
có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. 

3) Nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức... 
(như trên)... Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. 

4) Do ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên hành 
diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khô uân này đoạn diệt. 

H. Mười Lực (Tạp 14.6 Thập Lực, Đại 2,98a) (S.1,28) 

I)... Trú Tại Sàvatthi. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Như Lai đầy đủ mười lực, bốn 
vô sở úy... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn 
diệt. 

3-4) Như phần I Mười Lực ... 


5) Như vậy, này các Tý-kheo, Pháp được Ta khéo 
thuyết, hiên thị, khai thị, hiên lộ, các buộc ràng được cắt 
đoạn. 


6) Như vậy, này các Tý-kheo, với Pháp được Ta khéo 
thuyết, hiển thị, khai thị, hiển lộ, các buộc ràng được cắt 
đoạn, thật là đủ cho Thiện nam tử do lòng tin xuất Ø1a CÓ thể 
bắt đầu tinh tấn (hành trì và nguyện). Như vậy, này các Tỷ- 


38 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


kheo, với Pháp được Ta khéo thuyết, hiển thị, hiển lộ các 
buộc ràng được cắt đoạn. Chắc chắn dầu chỉ còn lại da, gân 
và xương trên thân, dầu thịt, máu trở thành khô cạn, mong 
rằng tỉnh tấn lực, sẽ được kiên trì để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, nhờ trượng phu lực, nhờ trượng phu tỉnh 
tấn, nhờ trượng phu cần dõng. 


7) Khổ thay, này các Tỷ-kheo, là người sống biếng 
nhác, dính đầy các pháp ác, bất thiện và mục đích lớn bị suy 
giảm! An lạc thay, này các Tý-kheo, là người sống tỉnh cần, 
tinh tấn, viễn ly các ác, bất thiện pháp, và mục đích lớn được 
viên mãn! 

8) Này các Tý-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể 
đạt được cái cao thượng. Này các Tỷ-kheo, phải với cái cao 
thượng mới đạt được cái cao thượng. Đáng được tán thán, 
này các Tỷ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc 
Đạo Sư. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 


9) Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải 
trống không, có kết quả, có thành tích (Sa udrayà). Và những 
vật dụng chúng ta thọ dụng như y phục, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, thuốc trị bệnh, dầu cho những thứ này là khiêm tốn 
(vokàrà), đối với chúng ta sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. Này các Tỷ-kheo, thấy được tự lợi là vừa đủ để tinh tấn 
không phóng dật. Hay này các Tỷ-kheo, khi thấy lợi tha là 
vừa đủ để tinh tấn, không phóng dật. Hay này các Tỷ-kheo, 
thấy lợi cả hai, là vừa đủ đề tinh tắn, không phóng đật. 


HH. Duyên (S.1,29) 
1)... Trú ở SàvatthI. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 39 


2) - Này các Tỷ-kheo, đối với người biết, này các Tỷ- 
kheo, đối với người thấy, Ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt, 
không phải đối với người không biết, không phải đối với 
người không thấy. 


3) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào đối với người biết, 
đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt? Đây là sắc, 
đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ... Đây là 
tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây 
là thức đoạn diệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với người 
biết, như vậy đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn 
diệt. 


4) Này các Tỷ-kheo, trong đoạn diệt Ấy, trí về đoạn 
diệt, Ta nói răng trí ây có duyên, không phải không có 
duyên. 


5) Và này các Tỷ-kheo, duyên của trí về đoạn diệt là gì? 
Giải thoát là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng giải 
thoát có duyên, không phải không có duyên. 

6) Và này các Tỷ-kheo, duyên của giải thoát là gì? Ly 
tham là câu trả lời. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng ly tham có 
duyên, không phải không có duyên. 


7) Và này các Tỷ-kheo, duyên của ly tham là gì? Yếm 
ly là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng yếm ly có 
duyên, không phải không có duyên. 


8) Và này các Tỷ-kheo, duyên của yếm ly là gì? Tri 
kiến như chân là câu trả lời. Này các Tý-kheo, Ta nói rằng tri 
kiến như chân có duyên, không phải không có duyên. 

9) Và này các Tý-kheo, duyên của tri kiến như chân là 
gì? Định là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng định có 
duyên, không phải không có duyên. 


40 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


10) Và này các Tỷ-kheo, duyên của định là gì? Lạc là 
câu trả lời. Này các Ty-kheo, Ta nói răng lạc có duyên, 
không phải không có duyên. 


11) Này các Tỷ-kheo, duyên của lạc là gì? Khinh an là 
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng khinh an có duyên, 
không phải không có duyên. 


12) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khinh an là gì? Hỷ 
là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng hỷ có duyên, 
không phải không có duyên. 


13) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hỷ là gì? Hân hoan 
là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng hân hoan có 
duyên, không phải không có duyên. 


14) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hân hoan là gì? 
Lòng tin là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng lòng tin 
có duyên, không phải không có duyên. 


15) Và này các Tý-kheo, duyên của lòng tin là gì? Khổ 
là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng khổ có duyên, 
không phải không có duyên. 


16) Và này các Tỷ-kheo, duyên của khổ là gì? Sanh là 
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng sanh có duyên, 
không phải không có duyên. 


17) Và này các Tỷ-kheo, duyên của sanh là gì? Hữu là 
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hữu có duyên, 
không phải không có duyên. 

18) Và này các Tỷ-kheo, duyên của hữu là gì? Thủ là 
câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng thủ có duyên, 
không phải không có duyên. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 4I 


19) Và này các Tỷ-kheo, duyên của thủ là gì? Ái là câu 
trả lời. Này các Ty-kheo, Ta nói răng ái có duyên, không 
phải không có duyên. 

20-25) Và này các Tỷ-kheo, duyên của ái là gì? Thọ là 
câu trả lời... (như trên)... 


Xúc là cáu trả lời... 
Sáu xứ là câu trả lời... 
Danh sắc là câu trả lời... 
Thức là cáu trả lời... 
Hành là câu trả lời. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hành 
có duyên, không phải không có duyên. 


26) Và này các Ty-kheo, duyên của hành là gì? Vô 
minh là câu trả lời. 

Như vậy, này các Tyỷ-kheo, vô minh duyên hành; hành 
duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu 
xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ 
duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên khổ; khô duyên tín; 
tín duyên hân hoan; hân hoan duyên hỷ; hỷ duyên khinh an; 
khinh an duyên lạc; lạc duyên định; định duyên trì kiến như 
chân; tri kiến như chân duyên yếm ly; yêm ly duyên ly tham; 
ly tham duyên giải thoát; giải thoát duyên trí về đoạn diệt. 


27) Ví như, này các Ty-kheo, trên đỉnh núi trời mưa 
nặng hột và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe 
núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được 
tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy; ao nhỏ được tràn đầy 
thời ao lớn được tràn đây; ao lớn tràn đầy thời sông nhỏ được 
tràn đầy; sông nhỏ được tràn đầy thời sông lớn được tràn 
đầy; sông lớn được tràn đầy thời biển lớn, đại dương được 
tràn đầy. 


42 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


28) Cũng vậy, này các Ty-kheo, vô minh duyên hành; 
hành duyên thức; thức duyên danh sắc; danh sắc duyên sáu 
xứ; sáu xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên 
thủ; thủ duyên hữu; hữu duyên sanh; sanh duyên khổ; khổ 
duyên tín; tín duyên hân hoan; hân hoan duyên hỷ; hỷ duyên 
khinh an; khinh an duyên lạc; lạc duyên định; định duyên trì 
kiến như chân; tri kiến như chân duyên yếm ly; yếm ly duyên 
ly tham; ly tham duyên giải thoát; giải thoát duyên trí về 
đoạn diệt. 


IV. Ngoại Đạo (S.1,32) 


l)... Trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc 
Lâm). 


2) Tôn giả Sảriputta vào buổi sáng đắp y, cẦm y bát, đi 
vào Vương Xá đê khât thực. 


3) Rồi Tôn giả Sàriputta suy nghĩ: "Thật là quá sớm để 
vào Vương Xá khât thực. Ta hãy đi đên vườn của các du sĩ 
ngoại đạo". 

4) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến vườn của các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đên, nói lên với những du sĩ ngoại đạo ây 
những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chảo 
đón hỏi thăm thân hữu, Tôn giả liên ngôi xuông một bên. 

Các du sĩ ngoại đạo ấy nói với Tôn giả Sàriputta đang 
ngôi xuông một bên: 


5) -¬- Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bả-la- 
môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. 
Này Hiền giả SảrIputta, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này 
Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương 
về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 43 


làm. Này Hiền giả Sàriputta, có một số Sa-môn, Bả-la-môn 
chủ trương về nghiệp, tuyên bô khô không do tự mình làm, 
không do người khác làm, khô do tự nhiên sanh. 


6) Ở đây, này Hiền giả Sàriputta, Sa-môn Gotama 
thuyết như thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả 
lời như thế nào để đáp đúng lời Sa-môn Gotama tuyên bố; 
chúng tôi không xuyên tạc Sa-môn Gotama không đúng sự 
thực. Pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp; và một vị đồng 
pháp nào có muốn cật vẫn cũng không tìm được lý do để chỉ 
trích. 


7) Chư Hiền giả, Thế Tôn đã nói khổ do duyên mà 
sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng 
lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không đúng 
sự thật, pháp được trả lời là thuận pháp, và một vị đồng pháp 
nảo có muốn cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. 


8) Ở đây, này chư Hiền, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khô do tự mình làm; khổ ấy 
chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm; khổ ấy 
chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người 
khác làm; khổ ấy chính do duyên xúc... Những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự 
mình làm, không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh; 
khổ ấy chính do duyên xúc. 


9) Ở đây, này chư Hiền, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khô do tự mình làm. Họ chắc 
chăn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Họ chắc chắn có 
thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy không 


44 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


xảy ra. Và những Sa-môn, Bả-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người khác làm. 
Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện 
như vậy không xảy ra. Và những Sa-môn, Bả-la-môn nảo 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và 
không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc 
chắn có thê tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. 


10) Tôn giả Ananda nghe câu chuyện giữa Tôn giả 
Sảriputta với các du sĩ ngoại đạo ây. 


11) Rồi Tôn giả Ananda, đi khất thực ở Vương Xá 
xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất cả câu 
chuyện xảy ra giữa Tôn giả Sàriputfa và các du sĩ ngoại đạo 
trình bảy lên Thế Tôn. 


12) -- Lành thay, lành thay, này Ananda! Sàriputta trả 
lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh. Này Ananda, Ta 
nói rằng khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. 
Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên tạc 
Ta không đúng sự thật, và một vị đồng pháp nào có muôn cật 
vấn, cũng không tìm được lý do để chỉ trích. 


13) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bả-la-môn nào 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khô do tự mình làm, khô ấy 
chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo... (như 
trên)... Những Sa-môn, Bả-la-môn nào chủ trương về nghiệp, 
tuyên bố khổ không do tự mình làm, và không do người khác 
làm, khổ do tự nhiên sanh; khổ ấy chính do duyên xúc. 


14) Ở đây, nàyAnanda, những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 45 


chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện như vậy 
không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo... (như trên)... 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên 
bố khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, khổ 
do tự nhiên sanh, họ chắc chăn có thê tự cảm thọ không cần 
đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


15) Này Ananda, một thời Ta trú ở Vương Xá, tại Trúc 
Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


16) Rồi này Ananda, vào buổi sáng Ta đắp y, cằm y bát 
đi vào Vương Xá đê khât thực. 


17) Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Thật là quá 
sớm đi vào Vương Xá đê khât thực. Vậy Ta hãy đi đên khu 
vườn các du sĩ ngoại đạo". 


18) Rôi này Ananda, Ta đi đên khu vườn các du sĩ 
ngoại đạo; sau khi đên Ta nói lên với những du sĩ ngoại đạo 
ây những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, Ta ngôi xuông một bên. 

Các du sĩ ngoại đạo ây nói với Ta đang ngôi một bên: 


19) "-- Này Hiền giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm. 
Này Hiền giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bả-la-môn chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do người khác làm. Này 
Hiền giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm và do người 
khác làm. Nay Hiền giả Gotama, lại có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ không do tự 
mình làm và không do người khác làm, khô do tự nhiên sanh. 


20) Ở đây, Tôn giả Gotama thuyết như thê nào? Chúng 
tôi trả lời như thê nào đê đáp đúng lời Tôn giả Gotama tuyên 


46 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


bố; chúng tôi không xuyên tạc Tôn giả Gotama không đúng 
sự thật; pháp chúng tôi trả lời là thuận pháp và một vị đông 
pháp nào muôn cật vân cũng không tìm được lý do đê chỉ 
trích?" 


21) Khi được nói vậy, này Ananda, Ta nói với các du sĩ 
ngoại đạo ây: 


"_- Này chư Hiền, Ta đã nói khổ do duyên mà sanh. Do 
duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta 
tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng sự thật; pháp được 
trả lời là thuận pháp; và một vị đồng pháp nào có muôn cật 
vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích". 


22) Ở đây, chư Hiền giả, có những Sa-môn, Bả-la-môn 
nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ do tự mình làm; khổ 
ấy chính do duyên xúc. Có những Sa-môn, Bả-la-môn nào... 
(như trên)... Có những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ không do tự mình làm và không do 
người khác làm, khổ do tự nhiên sanh; khổ ấy chính do 
duyên xúc. 


23) Ở đây, chư Hiền giả, những Sa-môn, Bả-la-môn 
nảo chủ trương về nghiệp tuyên bố khổ do tự mình làm; họ 
chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc, sự kiện như 
vậy không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn... (như trên)... 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp tuyên 
bố khô không do tự mình làm, không do người khác làm ra, 
khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không 
cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 

24) -- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn! Làm sao tất cả nghĩa được nói chỉ trong 
một câu. Bạch Thế Tôn, nếu nghĩa này được nói rộng ra, 
nghĩa này sẽ sâu thăm và có vẻ được xem là sâu thắm. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 47 


25) -- Vậy này Ananda, Ông hãy trình bày nghĩa ấy ở 
đây. 

26) -- Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả 
Ananda, già, chết lẫy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác 
sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, 
con sẽ trả lời như sau: "Già, chết, thưa các Tôn giả, lấy sanh 
làm nhân, lấy sanh tập khởi, lẫy sanh tác sanh, lẫy sanh làm 
hiện hữu". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


27) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả 
Ananda, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lẫy gì tác 
sanh, lấy gì làm hiện hữu?". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, 
con sẽ trả lời: "Sanh, thưa các Tôn giả, lấy hữu làm nhân, lẫy 
hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, lấy hữu làm hiện hữu". Được 
hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


28) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả 
Ananda, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lẫy gì tác sanh, 
lấy gì làm hiện hữu?". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ 
trả lời như sau: "Hữu, thưa các Tôn giả, lấy thủ làm nhân, lấy 
thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện hữu". Được 
hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


29-31) Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: "Này Hiền giả 
Ananda, thủ lấy gì làm nhân... ái lấy gì làm nhân... thọ lấy gì 
làm nhân... (như trên)..". Bạch Thế Tôn, nếu họ hỏi con: 
"Này Hiền giả Ananda, xúc lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, 
lấy gì tác sanh, lẫy gì làm hiện hữu?". Được hỏi vậy, bạch 
Thế Tôn, con sẽ trả lời như sau: "Xúc, thưa các Hiền giả, lấy 
sáu xứ làm nhân, lấy sáu xứ tập khởi, lấy sáu xứ tác sanh, lẫy 
sáu xứ làm hiện hữu. Thưa các Hiền giả, do sự ly tham, đoạn 
diệt hoàn toàn các xúc xứ, xúc được đoạn diệt. Do xúc diệt, 
thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt; do thủ diệt, 
hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt; do sanh diệt, già, chết, sầu, 


48 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


bị, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ 
khổ uấn này". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như 
vậy. 
V- Bhùmija (Tạp 14.1 Phù di, Đại 2.95b) (S.1,37) 

1)... Trú ở Sàvatth1. 

_2) Rồi Tôn giả Bhùmija, vào buổi chiêu, từ chỗ độc cư 
Thiên tịnh đứng đậy, đi đên Tôn giả Sàriputta; sau khi đên 
nói lên với Tôn giả SàrIputta những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, Tôn giả Bhùmlja 
thưa Tôn giả SàrIputta: 


3) ¬— Hiền giả Sàriputfa, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm. Hiền 
giả Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bả-la-môn chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ lạc do người khác làm. Hiền giả 
Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương về 
nghiệp, tuyên bố khổ lạc do tự mình làm và do người khác 
làm. Hiền giả Sàriputta, lại có những Sa-môn, Bà-la-môn chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố khổ lạc không do tự mình làm, 
không đo người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh. 


4) Ở đây, này Hiền giả Sàriputta, Thế Tôn thuyết như 
thế nào, tuyên bố như thế nào? Và chúng tôi trả lời như thế 
nào để đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố; chúng tôi không 
xuyên tạc Thế Tôn không đúng sự thật; pháp chúng tôi trả lời 
là thuận pháp; và một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn 
không tìm được lý do để chỉ trích? 


5) -- Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói lạc khổ do duyên 
mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp 
đúng lời Thế Tôn tuyên bố, không xuyên tạc Thế Tôn không 
đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp, và một vị đồng 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 49 


pháp nào có muôn cật vân cũng không tìm được lý do đê chỉ 
trích. 


6) Ở đây, này Hiền giả, các vị Sa-môn, Bà-la-môn nảo 
chủ trương vê nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm; lạc 
khổ ấy chính do duyên xúc. Các vị Sa-môn, Bà-la-môn nào... 
(như trên)... Các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về 
nghiệp, tuyên bồ là lạc khổ không do tự mình làm, không do 
người khác làm, lạc khổ do tự nhiên sanh; lạc khổ ẫy chính 
do duyên xúc. 


7) Ở đây, này Hiền giả, các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, họ chắc 
chắn có thê tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy 
không xảy ra. Các Sa-môn, Bà-la-môn nào...(như trên)... Các 
Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc 
khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, lạc 
khô do tự nhiên sanh, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ không 
cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


8) Tôn giả Ananda được nghe chuyện này giữa Tôn giả 
Sàriputfa với Tôn giả BhùmHJa. 

9) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda đem tất cả câu 
chuyện xảy ra như thê nào giữa Tôn giả Sàriputta với Tôn 
giả BhùmlJa bạch lên Thê Tôn. 


10) -- Lành thay, lành thay! Này Ananda, Sảriputta trả 
lời như vậy là trả lời một cách chơn chánh. Này Ananda, Ta 
nói rằng khô là do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên 
xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta tuyên bố, không xuyên 
tạc Ta không đúng sự thật; pháp được trả lời là thuận pháp và 


$0 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


một vị đông pháp nào có muôn cật vân cũng không có thê 
tìm được lý do đê chỉ trích. 


11) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, lạc 
khổ ấy chính do duyên xúc. Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào... (như trên).. Những Sa-môn, Bà-lamôn nào chủ 
trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ không do tự mình làm, 
không do người khác làm, khổ lạc do tự nhiên sanh; khô lạc 
ấy chính do duyên xúc. 


12) Ở đây, này Ananda, những Sa-môn, Bả-la-môn nào 
chủ trương về nghiệp, tuyên bố lạc khổ do tự mình làm, họ 
chắc chắn có thể tự cảm thọ không cần đến xúc; sự kiện ây 
không xảy ra. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào... (như trên)... 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương về nghiệp, tuyên 
bố lạc khổ không do tự mình làm, không do người khác làm, 
lạc khổ do tự nhiên sanh, họ chắc chăn có thể tự cảm thọ 
không cần đến xúc; sự kiện ây không xảy ra. 


13) Này Ananda, chỗ nào có thân, do nhân thân tư niệm, 
thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có lời nói, này Ananda, 
do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào 
có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc 
khô. 

14) Do duyên vô minh, hoặc tự chúng ta, này Ananda, 
làm các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. 
Hoặc những người khác, này Ananda, làm các thân hành; do 
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc với ý thức rõ ràng, 
này Ananda, làm các thân hành; do duyên Ấy, nội thân khởi 
lên lạc khổ. Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm 
các thân hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 $1 


15) Hoặc tự chúng ta, này Ananda, làm các khâu hành; 
do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc những người 
khác, này Ananda, làm các khâu hành; do duyên ấy, nội thân 
khởi lên lạc khổ. 


16) Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda... (như trên)... 
Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda, làm các khâu 
hành; do duyên ây, nội thân khởi lên lạc khô. 


17) Hoặc tự mình, này Ananda, làm các ý hành; do 
duyên Ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. Hoặc những người khác, 
này Ananda, làm các ý hành; do duyên ấy, nội thân khởi lên 
lạc khô. 


18) Hoặc với ý thức rõ ràng, này Ananda... (như trên)... 
Hoặc không với ý thức rõ ràng, này Ananda làm các ý hành; 
do duyên ây, nội thân khởi lên lạc khô. 


19) Này Ananda, trong sáu pháp này, đều bị vô minh 
chi phối. Này Ananda, với ly tham, đoạn diệt hoàn toàn vô 
minh, thân ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc 
khô. Khẩu ây không có; do duyên Ấy, nội thân khởi lên lạc 
khổ. Ý ấy không có; do duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khổ. 
Chúng không phải là đồng ruộng, chúng không phải là căn 
cứ, chúng không phải là xứ, chúng không phải là luận sự; do 
duyên ấy, nội thân khởi lên lạc khô. 


VI. Upavàna (Ưu-ba-ma-na) (S.ii,41) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Upavàna bạch Thê Tôn: 


3) sào Bạch Thế Tôn, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
tuyên bô khô do tự mình làm. Bạch Thê Tôn lại có những Sa- 


32 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ do người khác làm. Bạch Thế 
Tôn, lại có những Sa-môn, Bả-la-môn tuyên bố khổ do tự 
mình làm và do người khác làm. Bạch Thế Tôn, lại có những 
Sa-môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ không do tự mình làm, 
không do người khác làm, khổ do tự nhiên sanh. 


4) Ở đây, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết như thế nào, 
tuyên bố như thế nào? Và chúng con trả lời như thế nào để 
đáp đúng lời Thế Tôn tuyên bố; chúng con không xuyên tạc 
Thế Tôn không đúng sự thực; pháp chúng con trả lời là thuận 
pháp và một vị đồng pháp nào có muốn cật vấn cũng không 
tìm được lý do để chỉ trích?. 


5) -- Này Upavàna, Ta đã nói khổ do duyên mà sanh. 
Do duyên gì? Do duyên xúc. Nói như vậy là đáp đúng lời Ta 
tuyên bố, không xuyên tạc Ta không đúng sự thực; pháp 
được trả lời là thuận pháp và một vị đồng pháp nào có muôn 
cật vấn cũng không tìm được lý do để chỉ trích. 


6) Ở đây, này Upavàna, những Sa-môn, Bà-la-môn 
tuyên bố khô do tự mình làm ra; khổ ấy chính do duyên xúc. 
Những Sa-môn, Bà-la-môn nảo... (như trên)... Những Sa- 
môn, Bà-la-môn tuyên bố khổ không do mình làm ra, không 
do người khác làm ra, khổ do tự nhiên sanh; khô ấy chính do 
duyên xúc. 


7) Ở đây, này Upavàna, những Sa-môn, Bà-la-môn 
tuyên bố khổ do tự mình làm, họ chắc chắn có thể tự cảm thọ 
không cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. Những 
Sa-môn, Bà-la-môn... (như trên)... Những Sa-môn, Bà-la- 
môn tuyên bố khổ không do tự mình làm, không do người 
khác làm, khổ do tự nhiên sanh. Họ chắc chắn có thể tự cảm 
thọ không cần đến xúc; sự kiện như vậy không xảy ra. 


VII. Duyên (S.ii,42) 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 $3 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, vô minh duyên hành, hành 
duyên thức... (như trên)... Như vậy là tập khởi của toàn bộ 
khổ uân này. 

3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là già, chết? Cái gì thuộc 
chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng 
sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị giả yếu, suy 
nhược, hủ bại, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín 
muôi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng 
sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại 
chúng sanh khác, bị hủy diệt, hủy hoại, tiêu mắt, tử vong, các 
uấn tàn lụn, thân thê hoại diệt, vứt bỏ; đây gọi là chết. Như 
vậy, đây là già, đây là chết. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là già, 
chêt. 


4) Do sanh khởi, già, chết khởi. Do sanh diệt, già, chết 
diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến già, chết đoạn diệt 
tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh?... 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu?... 

7) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ?... 

8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái?... 

9) Và này các Tý-kheo, thế nào là thọ?... 

10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc?... 

11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu xứ?... 
12) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là danh sắc?... 


%4 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


13) Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là thức?... (xem như 
trên, chương Một, phầm Một, II. 5, 6, 7, 8, 9, 10, I1, 12, 13) 

14) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hành? Này các Tỷ- 
kheo, có ba hành này: thân hành, khâu hành, ý hành. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hành. 

Do vô minh khởi, hành khởi. Do vô minh diệt, hành 
diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đên sự đoạn diệt các 
hành. Tức là chánh tri kiên... chánh định. 

15) Này các Tỷ-kheo, do vị Thánh đệ tử biết duyên như 
vậy, duyên tập khởi như vậy, duyên đoạn diệt như vậy; biệt 
rõ con đường đưa đến đoạn diệt như vậy, này các Tỷ-kheo, 
vị Thánh đệ tử ấy được gọi là đạt tri kiến, đạt kiến, đã đạt 
đến diệu pháp này, thấy được diệu pháp này, đã đầy đủ hữu 
học trí, đã đây đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là 
bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bât tử. 

VIHI. Vị Tỷ Kheo (Tạp 14.14, Lão Tử, Đại 2,99€) (S.11.43) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Tại đây... 

3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hiểu rõ già, chết, 


hiểu rõ già, chết tập khởi, hiểu rõ già, chết đoạn diệt, hiểu rõ 
con đường đưa đến già, chết đoạn diệt...(như trên)... 


4)... Hiểu rõ sanh... 
5)... Hiểu rõ hữu... 
6)... Hiểu rõ thủ... 
7)... Hiểu rõ ái... 
8)... Hiểu rõ thọ... 


9)... Hiêu rõ xúc... 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 45 


10)... Hiểu rõ sáu xứ... 
11)... Hiểu rõ danh sắc... 
12)... Hiểu rõ thức... 


13)... Hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ hành 
đoạn diệt. 


14) Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là già, chết? Cái gì 
thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại 
chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị già 
yêu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuôi thọ đồi bại, 
các căn chín muôi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh 
này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay 
thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị hủy diệt, hủy hoại, tiêu 
mắt, tử vong, các uân tàn lụn, thân thê hoại diệt, vứt bỏ; đây 
gọi là chết. Như vậy đây là già, đây là chết. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là già, chết. 


15) Do sanh khởi, già, chết khởi. Do sanh diệt, già, chết 
diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đên giả, chêt đoạn 
diệt, tức là chánh tri kiên... chánh định. 


16-24) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh... (như 
trên)... Này các Tỷ-kheo, thế nào là hữu... Này các Tý-kheo, 
_ nào là thủ... Này các Tỷ-kheo, thế nào là ái... là thọ... là 
xúc... là sáu xứ... là danh sắc... là thức?... 


25) Và này các Tý-kheo, thế nào là hành? Có ba hành 
này, này các Tý-kheo: thân hành, khẩu hành, ý hành. Ba 
hành này, này các Tỷ-kheo, được gọi là hành. 

Do vô minh khởi nên hành khởi. Do vô minh diệt nên 
hành diệt. Đây chính là Thánh đạo tám ngành đưa đến hành 
đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến...(như trên)...chánh định. 


%6 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


26) Này các Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo biết rõ già, chết như 
vậy, biết rõ già, chết tập khởi như vậy, biết rõ già, chết đoạn 
diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến 1à, chết đoạn diệt 
như vậy. 


27-36) Do biết rõ sanh như vậy... hữu... thủ...á¡ ...thọ... 
xúc...sáu xứ...danh sắc... thức... Do biết rõ hành như vậy, biết 
rõ hành tập khởi như vậy, biết rõ hành đoạn diệt như vậy, do 
biết rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt như vậy. 


37) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy được gọi là đạt 
tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy được diệu 
pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã 
nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ 
vào cửa bất tử. 

IX. Sa Môn, Bà La Môn (Tạp 14,12-3, Sa-môn, Bà-la-môn, 
Đại 2,99b) (S.1,42) 


1)...Trú ở Sàvatthi. 


2-12) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà- 
lamôn nào không. hiểu rõ già, chết, không hiểu rõ già, chết 
tập khởi, không hiểu rõ già, chết đoạn diệt, không hiểu rõ con 
đường đưa đến 1ả, chết đoạn diệt, không hiểu rõ sanh...(như 
trên)... Hữu..thủ..ái..thọ..xúc..sáu xứ..danh săắc...thức... 
không hiểu rõ hành, không hiểu rõ hành tập khởi, không hiểu 
rõ hành đoạn diệt, không hiểu rõ con đường đưa đến hành 
đoạn diệt. 


13) Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy không được chấp 
nhận là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay Bả-la-môn giữa 
các hàng Bà-la-môn. Và những Tôn giả ấy cũng không có thê 
ngay trong đời sống hiện tại, tự mình chứng ngộ với thăng 
trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích 
Bà-la-môn hạnh. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 $7 


14-24) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào hiểu rõ già, chết, hiểu rõ già, chết tập khởi, hiểu rõ 
già, chết đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến già, chết đoạn 
diệt, hiểu rõ sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ.. 
danh sắc... thức... hiểu rõ hành, hiểu rõ hành tập khởi, hiểu rõ 
hành đoạn diệt, hiểu rõ con đường đưa đến hành đoạn diệt. 


25) Những Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được chấp nhận 
là Sa-môn giữa các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn giữa các 
hàng Bà-la-môn. Và những Tôn giả ây ngay trong đời sống 
hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú 
mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 


X. Sa Môn, Bà La Môn (như trên) (S.1,46) 
1)... Trú ở Sàvatth1. 
2) Ở đây... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào không biết già, chết, không biết già, chết tập khởi, không 
biết già, chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già, 
chết đoạn diệt; họ chắc chắn vượt qua già, chết và an trú; sự 
kiện như vậy không xảy ra. 


4-12) Không biết sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... 
sáu xứ... danh sắc... thức... 


13) Không biết hành, không biết hành tập khởi, không 
biết hành đoạn diệt, không biết con đường đưa đến hành 
đoạn diệt, họ chắc chắn vượt qua các hành và an trú; sự kiện 
như vậy không xảy ra. 


14) Và này các Tyỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nảo biết già, chết, biết già, chết tập khởi, biết già, chết đoạn 
diệt, biết con đường đưa đến 1à, chết đoạn diệt; họ chắc 
chắn vượt qua già, chết và an trú, sự kiện như vậy CÓ xảy ra. 


48 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


15-23) Biết sanh... hữu... thủ... ái... thọ... xúc... sáu xứ... 
danh sắc... thức... biết hành, biết Bình! c khởi, biết hành đoạn 
diệt; biết con đường đưa đến hành đoạn diệt; họ chắc chăn vượt 
qua các hành và an trú; sự kiện như vậy có xảy ra. 


IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Đề Ly 


L Sanh (Tạp 14.3 Tập sanh, Đại 2,95b) (S.1.47) 
1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi. 
I 
2) Rồi Thế Tôn gọi Tôn giả Sảriputta: 
-- Này SàrIputta, trong kinh Paràyana, đoạn các câu hỏi 
của AjIta, có bài: 
Thuân thục pháp hữu vi, 
Ở đây nhiễu hữu học, 
Trí tuệ những vị ấy, 
Trong uy nghỉ của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này Thân hữu! 
Này Sànputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải 
được nhận hiểu một cách rộng rãi như thế nào? 
Được nói vậy, Tôn giả Sàriputta g1ữ im lặng. 


3) Lần thứ hai, Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta... (như 
trên)... Lân thứ hai, Tôn giả SàrIputta giữ im lặng. 


4) Lần thứ ba, Thế Tôn gọi Tôn giả Sàriputta: 


-- Này Sàriputfa, trong kinh Karàyana, đoạn các câu hỏi 
của AjIta, có bài: 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 49 


Thuân thục pháp hữu vi, 
Ở đáy nhiêu hữu học, 
Trí tuệ những vị đy, 
Trong uy nghỉ của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này Thân hữu! 
Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này, ý nghĩa cần phải 
được nhận hiêu một cách rộng rãi như thê nào? 
Lần thứ ba, Tôn giả Sàriputta giữ im lặng. 
H 


3) - Này Sàriputta, Ông có thấy cái này được sinh 
thành? Này Sàriputta, Ông có thấy cái này được sinh thành? 


6) -- Cái này được sinh thành. Bạch Thế Tôn, vị ẫy VỚI 
chánh trí tuệ thấy như chơn cái này được sinh thành. Sau khi 
thấy như chơn với chánh trí tuệ, lại thực hành sự yếm ly, ly 
tham, đoạn diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy thấy với 
chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như 
chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ẫy lại 
thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt sự tục sanh do một 
loại đồ ăn. 


Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành 
ây phải bị sự đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. 
Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy phải 
bị đoạn diệt. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, vị ấy 
thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị 
đoạn diệt. Như vậy, bạch Thế Tôn, là bậc hữu học. 

7) Và bạch Thế Tôn, như thế nào là thuần thục pháp 
hữu vi? Bạch Thế Tôn, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ 
cái này được sinh thành. "Cái này được sinh thành"; sau khi 


60 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy được giải thoát không 
có chấp thủ. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục 
sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí 
tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham, 
đoạn diệt đối với sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy được 
giải thoát, không chấp thủ. 


Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành 
ấy phải bị đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. 
Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành phải bị 
đoạn diệt; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt, vị ấy 
được giải thoát, không có chấp thủ. Như vậy, bạch Thế Tôn, 
là thuần thục pháp hữu vi. 


8) Như vậy, bạch Thế Tôn, như đã được nói trong kinh 
Paràyana, đoạn các câu hỏi của Ajita, có bài: 


Thuân thục pháp hữu vi, 
Ở đây nhiều hữu học, 
Trí tuệ những vị ấy, 
Trong uy nghỉ của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này Thân hữu! 
Bạch Thế Tôn, lời nói tóm tắt này, con hiểu ý nghĩa 
một cách rộng rãi như vậy. 


IH 


9) -- Lành thay, lành thay! Cái này được sinh thành, 
này Sàriputta, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Cái này 
được sinh thành; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, lại 
thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, đối với cái được 
sinh thành. Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự tục sanh 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 61 


do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, 
sự tục sanh do một loại đô ăn, lại thực hành sự yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt đôi với sự tục sanh do một loại đô ăn. 


Do sự đoạn diệt của một loại đồ ăn, cái được sinh thành 
ấy phải bị đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. 
Do sự đoạn diệt với một loại đồ ăn, cái được sinh thành ây 
phải bị đoạn diệt; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, vỊ 
ây thực hành sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt đối với sự vật 
phải bị đoạn diệt. 


Như vậy, này Sàriputta, là bậc hữu học. 


10) Và này Sàriputta, như thế nào là thuần thục pháp 
hữu vi? Này Sàriputta, cái này được sinh thành, vị ấy thấy 
như chơn với chánh trí tuệ. Cái này được sinh thành; sau khi 
thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt đối với cái được sinh thành, vị ấy được giải thoát, không 
có chấp thủ. 


Vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ sự tục sanh do 
một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, sự 
tục sanh do một loại đồ ăn, đối với sự tục sanh do một loại 
đồ ăn, do sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt, vị ấy được giải thoát, 
không chấp thủ. 


Do sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành ấy 
phải bị đoạn diệt, vị ấy thấy như chơn với chánh trí tuệ. Do 
sự đoạn diệt một loại đồ ăn, cái được sinh thành phải bị đoạn 
diệt; sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ, do sự yêm ly, ly 
tham, đoạn diệt đối với sự vật phải bị đoạn diệt, vị ấy được 
giải thoát không có chấp thủ. 


Như vậy, này Sảriputta, là thuần thục pháp hữu vi. 


62 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


11) Như vậy, này SàrIputta, như đã được nói trong kinh 
Paràyana, đoạn các câu hỏi của Ajita, có bài: 
T huân thục pháp hữu vị, 
Ở đáy nhiêu hữu học, 
Trí tuệ những vị áy, 
Trong uy nghỉ của họ, 
Hãy đáp lời ta hỏi, 
Nói lên, này Thân hữu! 
Này Sàriputta, lời nói tóm tắt này cần hiểu ý nghĩa một 
cách, rộng rãi như vậy. 
H. Kalàra (S.1,50) 
l)... Trú ở Sàvatth1. 
I 
2) Rồi Tý-kheo Kalàra Khattiya (dòng Sát-đế-ly) đi đến 
Tôn giả Sàriputta; sau khi đên, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. 
3) Ngôi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya nói 
với Tôn g1ả SàrIputta: 
-- Này Hiền giả Sàriputta, Tỷ-kheo Moliyaphagguna đã 
từ bỏ học tập và hoàn tục. 
-- Vậy vị Tôn giả ấy, không tìm được sự an ủi trong 
Pháp và Luật này? 
4) -- Vậy Tôn giả Sàriputta đã đạt được sự an ủi trong 
Pháp và Luật này? 
-- Này Hiền giả, tôi không có nghi ngờ gì! 


5) -- Này Hiền giả, còn đối với tương lai? 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 63 


-- Tôi không có băn khoăn, này Hiền giả. 

6) Rồi Tỷ-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. 

". Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo Kalàra Khattiya bạch 
Thê Tôn: 

-- Con được biết, bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta 
tuyên bô được chánh trí như sau: "Sanh đã tận; Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm; không còn trở lại trạng 
thái này nữa". 

8) Rồi Thế Tôn gọi một Tý-kheo: 

- ~ Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Sàriputta: 
"Hiên giả Sàriputta, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả”. 

9) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả 
Sàriputta; sau khi đên, nói với Tôn giả Sàriputta: "Bậc Đạo 
Sư cho gọi Hiên giả". 

10) -- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Sảriputta vâng đáp Tỷ-kheo Ấy, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

H 

11) Thế Tôn nói với Tôn giả Sảriputta đang ngồi một 
bên: 

—— Này Sàriputta, có đúng sự thật chăng là Ông có tuyên 
bô đã chứng được chánh trí: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái 
này nữa”? 


64 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


-- Bạch Thê Tôn, không phải với những câu ây, với 
những chữ ây, ý nghĩa ây được con nói đên như vậy. 


12) -- Vậy với pháp môn nào, này Sàriputta, Thiện nam 
tử nói đên sự chứng đắc trí, lời tuyên bô cân phải được xem 
đúng như lời tuyên bô. 


13) -- Bạch Thế Tôn, chính con đã nói như sau: "Bạch 
Thế Tôn, không phải với những câu ấy, với những chữ ấy, ý 
nghĩa ấy được con nói đến như vậy". 

14) -- Nếu họ có hỏi Ông, này Sàriputta: "Ông biết như 
thế nào, này Sàriputta, Ông thấy như thể nào mà Ông tuyên 
bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui lại trạng 
thái này nữa' ?" Được hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như 
thế nào? 


15) -- Nếu họ có hỏi con, bạch Thế Tôn: "Hiền giả biết 
như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, Hiền giả thấy như thế 
nào mà tuyên bỗ trí đã được chứng đắc: 'Ta đã biết, sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không 
còn trở lại trạng thái này nữa'"?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, 
con trả lời như sau: 


16) "Vì rằng này Hiền giả, trong (danh từ) tận diệt, ta 
hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân ẫây sanh 
sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong (danh từ) 
tận diệt, ta mới biết: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa.' " 


Được hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


17) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, sanh lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 65 


sanh, lấy øì làm hiện hữu?" Được hỏi như vậy, này Sảriputta, 
Ong trả lời như thê nào? 


18) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, sanh lấy gì làm nhân... (như trên)... lấy gì làm hiện 
hữu?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sau: 
"Sanh lấy hữu làm nhân, lấy hữu tập khởi, lấy hữu tác sanh, 
lây hữu làm hiện hữu". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả 
lời như vậy. 

19) -- Này Sảriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 
Sảriputta, hữu lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác 
sanh, lẫy gì làm hiện hữu?" Được hỏi vậy này Sảriputta, Ông 
trả lời như thế nào? 


20) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, hữu lấy gì làm nhân... lẫy gì làm hiện hữu?" Được 
hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như sau: "Hữu lây thủ làm 
nhân, lấy thủ tập khởi, lấy thủ tác sanh, lấy thủ làm hiện 
hữu". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


21) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, thủ lây gì làm nhân... (như trên).. ". 


22-23) -- Và này Sảàriputta, nếu Ông được hỏi: "Này 
Hiền giả Sàriputta, ái lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì 
tác sanh, lấy gì làm hiện hữu?" Được hỏi vậy, này Sàriputta, 
Ông trả lời như thế nào? 


24) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sảriputta, ái lây gì làm nhân, lấy gì tập khởi, lấy gì tác sanh, 
lấy gì hiện hữu?". Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ trả lời 
như sau: "Này Hiền giả, ái lấy thọ làm nhân, lấy thọ tập khởi, 
lây thọ tác sanh, lấy thọ làm hiện hữu". Được hỏi vậy, bạch 
Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


66 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


25) - Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Làm sao, này 
Hiền giả SàrIputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy 
như thế nào, cảm thọ diệu lạc ây không tồn tại?" Được hỏi 
vậy, này Sàriputta, Ông trả lời như thế nào? 


26) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Này Hiền giả 
Sàriputta, Hiền giả biết như thế nào, Hiền giả thấy như thế 
nào, cảm thọ diệu lạc không tồn tại?" Được hỏi vậy, bạch 
Thế Tôn, con trả lời như sau: 


27) "Này Hiền giả, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? 
Lạc thọ, khô thọ, phi khổ phi lạc thọ. Này Hiền giả, ba cảm 
thọ này vô thường, khi biết được cái gì vô thường là khổ, 
thời cảm thọ diệu lạc ây không tồn tại". 


Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


28) -- Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Pháp môn 
(phương tiện) này, này Sảriputta, có thể trả lời tóm tắt như 
sau: Cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ. 


29) -- Này Sàriputta, nếu Ông được hỏi: "Hiền giả được 
giải thoát như thế nảo, này Hiền giả Sàriputta, mà Hiền giả 
tuyên bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết: Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa'?" Được hỏi vậy, này Sàriputta, Ông trả lời 
như thế nào? 


30) -- Bạch Thế Tôn, nếu con được hỏi: "Hiền giả được 
giải thoát như thế nào, này Hiền giả Sàriputta, mà Hiền giả 
tuyên bố trí đã được chứng đắc: 'Ta biết: Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa'?" Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời 
như sau: 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 67 


31) "Do tự giải thoát, chư Hiền giả, do đoạn diệt tất cả 
chấp thủ, ta sống an trú chánh niệm như vậy. Nhờ sống an 
trú chánh niệm như vậy, các lậu hoặc không còn tiếp tục rỉ 
chảy, và ta không chấp nhận tự ngã". 


Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con trả lời như vậy. 


32) -- Lành thay, lành thay, này Sảriputtal Pháp môn 
(phương tiện) này, này SàrIputta, có thê trả lời tóm tắt như 
sau: Những cái gì được vị Sa-môn gọi là lậu hoặc, ta không 
còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã được ta diệt tận. Ta không còn 
phân vân gì nữa. 

33) Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào 
tịnh xá. 

II 


34) Rồi Tôn giả Sàriputta, sau khi Thế Tôn đi chăng 
bao lâu, liên bảo các Tỷ-kheo: 


35) -- Này chư Hiền giả, Thế Tôn hỏi ta câu hỏi thứ 
nhất mà ta chưa được biết trước, lúc ẫy trí ta còn chậm chạp. 
Nhưng này chư Hiên giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả lời câu hỏi 
thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau: 

36) "Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn ngày với những 
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai khác, 
thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày 
với những văn cú sai khác, với những pháp môn sai khác. 


37) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm với những 
văn cú sai khác, với những pháp môn (phương tiện) sai khác, 
thời ta có thê trả lời Thế Tôn vẻ ý nghĩa ấy cho đến trọn đêm 
với những văn cú sai khác, với những pháp môn (phương 
tiện) sai khác. 


68 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


38) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa trọn đêm và trọn ngày 
với những văn cú sai khác, với những pháp môn (phương 
tiện) sai khác, thời ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa ấy 
cho đến trọn đêm và trọn ngày với những văn cú sai khác, 
với những pháp môn (phương tiện) sa1 khác. 


39) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn hai đêm hai 
ngày, ta có thê trả lời Thê Tôn vê ý nghĩa ây trọn hai đêm hai 
ngày. 

40) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn ba đêm ba ngày, 
ta có thê trả lời Thê Tôn về ý nghĩa ây trọn ba đêm ba ngày. 


41) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bốn đêm bốn 
ngày, ta có thê trả lời Thê Tôn vê ý nghĩa ây trọn bôn đêm 
bôn ngày. 


42) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn năm đêm năm 
ngày, ta có thê trả lời Thê Tôn vê ý nghĩa này trọn nắm đêm 
năm ngày. 


43) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn sáu đêm sáu 
ngày, ta có thê trả lời Thê Tôn về ý nghĩa này trọn sáu đêm 
sáu ngày. 


44) Nếu Thế Tôn hỏi ta ý nghĩa này trọn bảy đêm bảy 
ngày với những văn cú sai khác, với những pháp môn 
(phương tiện) sai khác, ta có thể trả lời Thế Tôn về ý nghĩa 
này trọn bảy đêm bảy ngày với những văn cú sai khác, với 
những pháp môn (phương tiện) sai khác”. 


IV 


45) Rồi Tỷ-kheo Kalàra Khattiya từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 69 


46) Ngồi xuống một bên, Tý-kheo Kalàra Khattiya 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sàriputta đã rống lên tiếng 
rồng con sư tử như sau: Này chư Hiền giả, Thế Tôn hỏi ta 
câu hỏi thứ nhất, mà ta chưa được biết trước, lúc ấy trí ta còn 
chậm chạp. Nhưng này chư Hiền giả, khi Thế Tôn tùy hỷ trả 
lời câu hỏi thứ nhất của ta, ta suy nghĩ như sau: "Nếu Thế 
Tôn hỏi ta về ý nghĩa này trọn ngày với những văn cú sai 
khác, với những phương tiện sai khác, ta có thê trả lời Thế 
Tôn về ý nghĩa ấy cho đến trọn ngày với những văn cú sai 
khác, với những pháp môn sai khác. Nếu Thế Tôn hỏi ta về ý 
nghĩa này cho đến trọn đêm... cho đến trọn đêm và trọn 
ngày... cho đến trọn ba... trọn bốn..., cho đến trọn năm... trọn 
sáu... trọn bảy đêm bảy ngày với những văn cú sai khác, với 
những phương tiện sai khác”. 


47) -- Này các Tỷ-kheo, pháp giới ấy (Dhammadhàtu) 
được Sàriputta khéo thành đạt. Do khéo thành đạt pháp giới 
ấy, nêu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này trọn ngày với những 
văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời 
Sàriputta có thê trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn ngày, 
với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. 
Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm với 
những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác, thời 
Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm 
với những văn cú sai khác, với những phương tiện sai khác. 
Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn đêm và 
trọn ngày, Sảriputta có thê trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến 
trọn đêm và trọn ngày. Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này 
cho đến trọn cả hai đêm và hai ngày, Sàriputta có thể trả lời 
Ta về ý nghĩa này cho đến trọn cả hai đêm hai ngày. Nếu Ta 
hỏi Sàriputta về ý nghĩa này cho đến trọn cả ba đêm ba ngày, 


70 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


Sàriputta có thê trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến cả ba đêm 
ba ngày. Nếu Ta hỏi Sảriputta về ý nghĩa này cho đến trọn 
bốn đêm bốn ngày, Sảriputta có thê trả lời Ta về ý nghĩa này 
cho đến bốn đêm bốn ngày. Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa 
này cho đến trọn năm đêm năm ngày, Sàriputta có thể trả lời 
Ta về ý nghĩa này cho đến trọn năm đêm năm ngày. Nếu Ta 
hỏi Sàriputta vê ý nghĩa này cho đến trọn sáu đêm sáu ngày, 
Sàriputta có thể trả lời Ta về ý nghĩa này cho đến trọn sáu 
đêm sáu ngày. Nếu Ta hỏi Sàriputta về ý nghĩa này trọn bảy 
đêm bảy ngày với những văn cú sai khác, với những pháp 
môn sai khác, Sàriputta có thê trả lời cho Ta về ý nghĩa ấy 
cho đến trọn bảy đêm bảy ngày với những văn cú sai khác, 
với những pháp môn sai khác. 

H. Những Căn Bản Của Trí (Tạp 14.15 Chủng Trí, Đại 2, 
99c) (S.1,56) 


1)... Ở Sàvatthi. 

2)... Này các Tỷý-kheo. Ta sẽ thuyết về bốn mươi bốn 
căn bản của trí cho các Ong. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bốn mươi bốn căn 
bản của trí? 

4) Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về 
con đường đưa đên già chết diệt. 

5) Sanh trí, sanh tập trí, sanh diệt trí, trí về con đường 
đưa đên sanh diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 71 


6) Hữu trí, hữu tập trí, hữu diệt trí, trí về con đường đưa 
đến hữu diệt. 

7) Thủ trí, thủ tập trí, thủ diệt trí, trí về con đường đưa 
đến thủ diệt. 

8) Ái trí, ái tập trí, ái diệt trí, trí về con đường đưa đến 
ái diệt. 

9) Thọ trí, thọ tập trí, thọ diệt trí, trí về con đường đưa 
đên thọ diệt. 


10) Xúc trí... 

I1) Sáu xứ trí... 
12) Danh sắc trí... 
13) Thức trí... 


14) Hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí vỀ con đường 
đưa đên hành diệt. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bôn mươi bôn căn bản của 
trí. 


15) Này các Tỷ-kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc 
về chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng 
sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, bị giả yếu, suy nhược, 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuôi thọ đồi bại, các căn chín 
muôi; đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng 
sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại 
chúng sanh khác, bị hoại diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử VOnS, 
các uân tàn lụn, thân thể hoại diệt, vất bỏ; đây gọi là chết. 
Như vậy là già, đây là chết. Này các Tý-kheo, đây gọi là già 
chết. 


72 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


16) Do sanh tập khởi nên già chết tập khởi. Do sanh 
diệt nên già chêt diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đên 
già chêt diệt; tức là chánh tri kiên... chánh định. 


17) Này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử biết già chết như 
vậy, biệt già chêt tập khởi như vậy, biệt già chêt diệt như 
vậy, biệt con đường đưa đên già chêt diệt như vậy. 


18) Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được 
thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể 
nhập (pariyogathena) hướng dẫn thái độ (nayam) của mình 
đối với quá khứ và tương lai. 

19) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong quá khứ 
đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ 
già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất 
cả những vị ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy; như hiện nay 
Ta vậy. 


20) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai 
sẽ hiểu rõ (abhijanissanti) già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập 
khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến 
già chết diệt, tất cả những vị ấy sẽ hiểu biết như vậy, như 
vậy; như hiện nay Ta vậy. Đây tức là tùy trí (anvaye nànam) 
của vị ấy. 

21) Này các Tý-kheo, vì rằng vị Thánh đệ tử được 
thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí; này 
các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là Thánh đệ tử đạt tri kiến, 
(dithisampanno) đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy 
diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học 
minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc Thánh minh đạt tuệ 
(nibbedhi kapanno), đã đứng gõ vào cửa bất tử. 


22) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sanh?... 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 73 


23) Và này các Tý-kheo, thế nào là hữu?... 

24) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủ?... 

25) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ái?... 

26) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thọ?... 

27) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xúc?... 

28) Và này các Tý-kheo, thế nào là sáu xứ?... 

29) Và này các Tý-kheo, thế nào là danh sắc?... 

30) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thức?... 

31) Và này các Tý-kheo, thế nào là hành? Có ba hành 
này, này các Ty-kheo, thân hành, khâu hành, ý hành. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hành. 

32) Do vô minh tập khởi, hành tập khởi. Do vô minh 
diệt, hành diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành, con đường đưa 
đên hành diệt; tức là chánh tri kiên... chánh định. 

33) Vì rằng này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử biết hành 
như vậy, biệt hành tập khởi như vậy, biêt hành diệt như vậy, 
biệt con đường đưa đên hành diệt như vậy. Đây là pháp trí 
của vị ây, vị ây với pháp này được thây, được biệt, được quả 
tức thời, được đạt đên, được thê nhập, hướng dân thái độ 
(nayam) của mình đôi với quá khứ, tương lai. 

34) Những Sa-môn hay Bả-la-môn nào trong quá khứ 
đã hiệu rõ các hành, đã hiêu rõ hành tập khởi, đã hiệu rõ 
hành diệt, đã hiệu rõ con đường đưa đên hành diệt; tât cả 
những vị ây đêu hiệu biệt như vậy, như vậy; như hiện nay Ta 
vậy. 

35) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong tương lai 

sẽ hiểu rõ các hành, sẽ hiểu rõ hành tập khởi, sẽ hiểu rõ hành 


74 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến hành diệt, tất cả những vị 
ấy sẽ hiểu biết như vậy; như vậy, như hiện nay Ta vậy. Đây 
tức là tùy trí của vị ấy. 

36) Này các Tyý-kheo, vì rằng vị Thánh đệ tử được 
thanh tịnh, thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí; này các 
Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là vị Thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt 
kiến, đã đi đến diệu pháp này, thấy diệu pháp này, đầy đủ 
hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, 
là bậc Thánh minh đạt tuệ, đã đứng gõ vào cửa bắt tử. 


IV. Những Căn Bản Của Trí (Tạp 14.16 Chúng Trí, Đại 2, 
99©) ( S.11.59) 


I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông bảy 
mươi bảy căn bản của trí. Hãy nghe và khéo tư niệm... Và 
này các Ty-kheo, thê nào là bảy mươi bảy căn bản của trí? 

3) Trí biết rằng già chết do duyên sanh. Trí biết rằng 
không có sanh thời không có già, chêt. Trí biệt răng trong 
quá khứ giả chêt cũng do duyên sanh. drí biệt răng không có 
sanh thời không có giả chêt. Trí biệt răng trong tương lai già 
chết cũng do duyên sanh. Trí biết rằng không có sanh thời sẽ 
không có già chết. Phàm khi nào có trí về trú pháp, chỗ ấy 
cũng có trí tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt pháp. 

4) Trí biết rằng sanh do duyên hữu... 

5) Trí biết rằng hữu do duyên thủ... 

6) Trí biết rằng thủ do duyên ái... 

7) Trí biết rằng ái đo duyên thọ... 

8) Trí biết rằng thọ do duyên xúc... 


9) Trí biệt răng xúc do duyên sáu xứ... 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 75 


10) Trí biết rằng sáu xứ do duyên danh sắc... 
11) Trí biết rằng danh sắc do duyên thức... 
12) Trí biết rằng thức do duyên hành... 


13) Trí biết rằng hành do duyên vô minh. Trí biết rằng 
không có vô minh thời không có hành. Trí biết rằng trong 
quá khứ hành cũng do duyên vô minh. Trí biết rằng không có 
vô minh thời không có hành. Trí biết rằng trong tương lai 
hành cũng sẽ do duyên vô minh. Trí biết rằng không có vô 
minh thời sẽ không có hành. Phàm khi nào có trí về trú pháp, 
thời cũng có trí về tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt 
pháp. 

14) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy mươi bảy căn bản 
của trí. 


V, Do Duyên Vô Minh (Tạp 14.17-8 Vô Minh Tăng, Đại 2, 
100a) (S.1,60) 


l)... Trú ở Sàvatth1... 

2) - Này các Tỷ-kheo, do duyên vô minh có hành; do 
duyên hành có thức... như vậy là tập khởi của toàn bộ khô 
uân này. 

3) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là già chết? Và già chết này 
là của a1? 

Thế Tôn đáp: 


-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
nói: "Thế nào là già chết, và già chết này là của ai", hay này 
Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Già chết là khác và người già và 
chết là khác", hai câu hỏi này nghĩa là một, chỉ có văn sai 
khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tả) kiến: "Sinh mạng và thân 
thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, 


76 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


chỗ nảo có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy 
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan 
này, Như Lai thuyêt pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên 
sanh nên có già chêt". 

4) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là sanh và sanh này là của 
a1? 


Thế Tôn đáp: 


-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
nói: "Thế nào là sanh, và sanh này là của ai?", hay này Tỷ- 
kheo, Ông có thể nói: "Sanh là khác và người sanh là khác", 
hai câu hỏi này có nghĩa là một, chỉ có văn sai khác. Này Tỷ- 
kheo, chỗ nào có tà kiến: "Sinh mạng và thân thể là một", 
chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tý-kheo, chỗ nào có tà 
kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy không có 
Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan này, Như 
Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên hữu nên có 
sanh”. 

5) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là hữu và hữu này của ai? 

Thế Tôn nói: 

-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
hỏi: "Thế nào là hữu và hữu này của ai?", hay Ông có thê 
nói: "Hữu khác và người có hữu này khác”, hai câu hỏi này 
là một, chỉ có văn sai khác. Này Tý-kheo, chỗ nào có tà kiến: 
"Sinh mạng và thân thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh 
trú. Này Tý-kheo, chỗ nào có tà kiến: "Sinh mạng và thân thê 
là khác", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ 
bỏ hai cực đoan này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và 
nói: "Do duyên thủ nên có hữu". 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 77 


6) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là thủ và thủ này của ai?... 
(như trên)... "Do duyên ái nên có thủ". 


7)... "Do duyên thọ nên có áI"” 

8)... "Do duyên xúc nên có thọ". 

9)... "Do duyên sáu xứ nên có xúc”. 

10)... "Do duyên danh sắc nên có sáu xứ". 

11)... "Do duyên thức nên có danh sắc". 

12)... "Do duyên hành nên có thức”. 

13) -- Bạch Thế Tôn, thế nào là các hành, và các hành 
này là của a1? 

Thế Tôn đáp: 


-- Câu hỏi không thích hợp. Này Tỷ-kheo, Ông có thê 
nói: "Thế nào là các hành và các hành này là của ai?", hay 
này Tỷ-kheo, Ông có thể nói: "Các hành là khác và người có 
các hành này là khác", hai câu hỏi này là một, chỉ có văn sai 
khác. Này Tỷ-kheo, chỗ nào có (tả) kiến: "Sinh mạng và thân 
thể là một", chỗ ấy không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, 
chỗ nảo có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân thể là khác", chỗ ấy 
không có Phạm hạnh trú. Này Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan 
này, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo và nói: "Do duyên 
vô minh nên có các hành". Này Tỷ-kheo, do sự ly tham, đoạn 
diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận (hý luận), dị 
thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ được 
đoạn tận. 


14) Như câu hỏi: "Thế nào là già chết và già chết này là 
của ai?". Hay "Già chết là khác và người có già chết là 
khác?" hay "Sinh mạng và thân thể này là một", hay "Sinh 
mạng và thân thể là khác", tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt 


78 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thê hiện 
hữu, khiến cho tương lai không thê sanh khởi. Này Tỷ-kheo, 
do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp 
luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bắt cứ loại nào ... sẽ 
được đoạn tận. 

15) Như câu hỏi: "Thế nào là sanh và sanh này là của 
ai?". Hay "Sanh là khác và người có sanh là khác", hay "Sinh 
mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng và thân thể là 
khác", tất cả đều được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ làm cho 
như thân cây ta-la, làm cho không thể hiện hữu, khiến trong 
tương lai không thể sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do sự ly 
tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toản, các tạp luận, dị 
thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ được 
đoạn tận. 


16) Thế nào là hữu... 

17) Thế nào là thủ... 

18) Thế nào là ái... 

19) Thế nào là thọ... 

20) Thế nào là xúc... 

21) Thế nào là sáu xứ... 
22) Thế nào là danh sắc... 


23) Thế nào là thức... Này các Tý-kheo, do sự ly tham, 
đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, các tạp luận, dị 
thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ loại nào ... sẽ được 
đoạn tận. 

24) Như câu hỏi: "Thế nào là các hành và các hành này 
là của ai?". Hay "Các hành là khác và người có các hành này 
là khác", hay "Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 79 


mạng và thân thê là khác"; tất cả đều được đoạn tận cắt đứt 
từ gôc rê, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thê hiện 
hữu, khiên cho trong tương lai không thê sanh khởi. 

VỊ. Do Duyên Vô Minh (S.11,63) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2)... Này các Tỷ-kheo, do duyên vô minh nên có các 
hành. Do duyên hành nên có thức... như vậy là sự tập khởi 
của toàn bộ khô uân này. 

3) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể nói: "Thế nào là 
già chết và già chết này của ai?" Hay này các Tỷ-kheo, các 
Ông có thể nói: "Già chết là khác và người có già chết là 
khác" hai cầu này đồng một nghĩa, chỉ có văn sai khác. Này 
các Tỷ-kheo, chỗ nào có (tả) kiên: "Sinh mạng và thân thê là 
một”, chỗ ây không có Phạm hạnh trú. Này các Tỷ-kheo, chỗ 
nào có (tà) kiên: "Sinh mạng là khác, thân thê là khác", chỗ 
ây không có Phạm hạnh trú. Này các Ty-kheo, từ bỏ hai cực 
đoan ây Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, nói răng: "Do 
duyên sanh có giả chết.. ".. 

4) Thế nào là sanh?... 

5) Thế nào là hữu?... 

6) Thế nào là thủ?... 

7) Thế nào là ái?... 

8) Thế nào là thọ?... 

9) Thế nào là xúc?... 

10) Thế nào là sáu xứ?... 

11) Thế nào là danh sắc?... 

12) Thế nào là thức?... 


80 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


13) -- Này các Tý-kheo, các Ông có thể nói: "Thế nào 
là các hành và các hành này là của ai?" Hay này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thể nói: "Các hành và người có các hành 
này khác", hai câu hỏi ấy đồng nghĩa, chỉ có văn sai khác. 
Này các Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và thân 
thể là một", chỗ ấy, này các Tỷ-kheo, không có Phạm hạnh 
trú. Này các Tỷ-kheo, chỗ nào có (tà) kiến: "Sinh mạng và 
thân thê là khác", chỗ ấy, này các Tỷ-kheo, không có Phạm 
hạnh trú. Này các Tỷ-kheo, từ bỏ hai cực đoan Ấy, Như Lai 
thuyết pháp theo trung đạo, nói rằng: "Do duyên vô minh, có 
các hành". 

14) Do sự đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoàn 
toàn, các tạp luận, dị thuyết, xuyên tạc liên hệ ấy hay bất cứ 
loại nào... 


15) Thế nào là sanh?... 

16) Thế nào là hữu?... 

17) Thế nào là thủ?... 

18) Thế nào là ái?... 

19) Thế nào là thọ?... 

20) Thế nào là xúc?... 

21) Thế nào là sáu xứ?... 
22) Thế nào là danh sắc?... 
23) Thế nào là thức?... 


24) "Thế nào là hành và những hành này là của ai?" 
Hay "Các hành là khác và có ai có những hành này là khác”, 
hay "Sinh mạng và thân thể là một", hay "Sinh mạng và thân 
thê là khác"; tất cả những loại liên hệ này được đoạn tận, cắt 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 Lỗi 


đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể 
hiện hữu, khiên cho trong tương lai không thê sanh khởi. 


VII. Không Phải Của Ông (Tạp 12.13, Phi Nhữ Sở Hữu, 
Đại 2, 84a) (S.1,64) 


I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tý-kheo, thân thể này không phải của các 
Ong, không phải của người khác. 

3) Thân này, này các Tỷ-kheo, phải được xem là do 
hành động, do sắp đặt, do sự cô ý, do sự cảm thọ trong quá 
khứ. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử đa văn khéo 
léo chân chánh suy nghiệm định lý duyên khởi như sau: 

5) "Cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sanh 
khởi, cái kia sanh khởi. Cái này không có mặt, cái kia không 
có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt." Tức là do duyên vô 
minh có các hành. Do duyên hành có thức... như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ khổ uân này. Do sự ly tham, đoạn diệt 
vô minh một cách hoàn toàn, các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt... như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uân 
này. 

VI. Cetanà: Tư Tâm Sở (Tạp 14.19, Tư Lường. Đại 
2,100a) (S.1,65) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2)... Này các Tỷ-kheo, cái chúng ta tư niệm, tư lường, 
có thầm ý, cái ấy trở thành sở duyên cho thức an trú. Khi nào 
sở duyên có mặt thời thức có an trú. Do thức ấy an trú, tăng 
trưởng, nên trong tương lai, tái hữu sanh khởi. Do sanh khởi 
tái hữu có mặt trong tương lai, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, 


82 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẫn 
này. 

3) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, không có tư 
lường nhưng nếu có thầm ý (canuseti), cái ấy trở thành sở 
duyên cho thức an trú. Khi nào sở duyên có mặt thời thức có 
an trú. Do thức ấy an trú, tăng trưởng, nên trong tương lai, tái 
hữu sanh khởi. Do sanh khởi tái hữu có mặt trong tương lai, 
nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ khổ uẫn này. 

4) Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không có tư niệm, 
không có tư lường, không có thầm ý, thời không có sở duyên 
cho thức an trú. Khi nào sở duyên không có mặt thời thức 
không an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng, 
nên trong tương lai tái hữu không sanh khởi. Do sanh khởi 
tái hữu không có mặt trong tương lai, nên sanh, già chết, sầu, 
bi, ưu, não được đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn 
bộ khổ uân này. 


IX. Tư Tâm Sở (Tạp 14.20 Tư Lường, Đại 2, 100b) (S.1,66) 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) - Này các Tỷ-kheo, cái gì chúng ta tư niệm, chúng 
ta tư lường, chúng ta có thầm ý, cái ấy trở thành (sở duyên) 
cho thức an trú. Do sở duyên có mặt nên thức có an trú. Do 
thức ấy an trú và tăng trưởng nên có sự hạ sanh danh sắc. 


3) Do duyên danh sắc nên có sáu xứ. Do duyên sáu xứ 
nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... ái... thủ... hữu... sanh, 
già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uẫn này. 

4) Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không tư niệm, 
không tư lường nhưng có thầm ý, thời cái ấy trở thành sở 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 83 


duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt nên thức có an 
trú. Do thức ây an trú và tăng trưởng nên có sự hạ sanh danh 
sắc. 


5) Do duyên danh sắc nên có sáu xứ... như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uân này. 

6) Này các Tỷ-kheo, nếu chúng ta không tư niệm, 
không tư lường, không có thầm ý, thời không có sở duyên 
cho thức an trú. Do sở duyên không có mặt nên thức không 
an trú. Do thức ấy không an trú và không tăng trưởng nên 
danh sắc không hạ sanh. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt... 
như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uẫn này. 


X. Tư Tâm Sở (Tạp 14.21 Tư Lường, Đại 2, 100b) (S.1,66) 
1)... Trú ở SàvatthI. 


2)... Này các Tỷ-kheo, cái gì chúng ta tư niệm, cái gì 
chúng ta tư lường, cái gì chúng ta có thâm ý, cái ây trở thành 
sở duyên cho thức an trú. Do sở duyên có mặt nên thức an 
trú. 


3) Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên về, 
hướng về (hệ trước: nati). Do có thiên về, hướng về nên có 
sự đi đến tái sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và 
sanh khởi. Do có từ bỏ và sanh khởi nên trong tương lai 
sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sanh khởi. Như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ khổ uân này. 

4) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, không có tư 
lường, nhưng chỉ có thầm ý, thời cái ấy là sở duyên cho thức 
an trú. Do sự có mặt của sở duyên nên thức an trú. 

5) Do thức ấy an trú và tăng trưởng nên có thiên về, 
hướng về. Do có thiên về, hướng về nên có sự đi đến tái 
sanh. Do có sự đi đến tái sanh nên có từ bỏ và sanh khởi. Do 


84 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


có từ bỏ và sanh khởi, nên trong tương lai sanh, già chêt, sâu, 
bi, khô, ưu, não sanh khởi. Như vậy là sự tập khởi của toàn 
bộ khô uân này. 


6) Này các Tỷ-kheo, nếu không có tư niệm, tư lường, 
không có thâm ý, thời không có sở duyên cho thức an trú. Do 
sở duyên không có mặt nên thức không có an trú. 


7) Do thức cấy không an trú, không tăng trưởng nên 
không có thiên về, hướng về. Do không có thiên về, hướng 
về nên không có đi đến tái sanh. Do không có sự đi đến tái 
sanh nên không có từ bỏ và sanh khởi. Do không có từ bỏ và 
sanh khởi nên trong tương lai sanh, già chết, sầu, bi, khổ, ưu, 
não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân 
này. 


V. Phẩm Gia Chú - Thứ Năm 


I. Năm Hận Thù Sợ Hãi (S.ii,68) 
1) Trú ở Sàvatthi... 


2) Rồi Gia chủ Anàthapindika (Cấp. Cô Độc) đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


: Thế Tôn nói với Gia chủ Anàthapindika đang ngồi 
xuông một bên : 


3) -- Khi nào, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử nhiếp phục 
được năm sợ hãi, hận thù, khi nào được đầy đủ bốn Dự lưu 
chi, khi nào Thánh lý (nàya) nhờ trí tuệ được khéo thấy, 
được khéo thâm nhập, khi ấy, vị ấy nếu muốn, có thể tự mình 
tuyên bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục, 
đoạn diệt được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt 
được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 85 


bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh Đăng Giác là mục 
tiêu tôi hậu của ta". 
4) Thế nào là năm sợ hãi, hận thù được nhiếp phục? 


5) Này G1a chủ, sợ hãi, hận thù do người sát sinh, vì 
duyên sát sinh đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến 
trong tương lai, kể cả tâm khô, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối 
với vị đoạn tuyệt sát sanh, như vậy sợ hãi, hận thù được 
nhiếp phục. 


6) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người lấy của không 
cho, vì duyên lấy của không cho đưa đến trong hiện tại; sợ 
hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu 
người ẫy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt lấy của không cho, 
như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp phục. 


7) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người sống tà hạnh 
trong các dục, vì duyên sống tà hạnh trong các dục đưa đến 
trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến trong tương lai, kế cả 
tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt 
sống tà hạnh trong các dục vọng, như vậy sợ hãi, hận thù 
được nhiếp phục. 


8) Này Ga chủ, sợ hãi, hận thù do người nói láo, và 
duyên nói láo đưa đến trong hiện tại; sợ hãi, hận thù đưa đến 
trong tương lai, kể cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối 
với vị đoạn tuyệt nói láo, như vậy sợ hãi, hận thù được nhiếp 
phục. 


9) Này Gia chủ, sợ hãi, hận thù do người đăm say rượu 
men, rượu nấu, và duyên đắm say rượu men, rượu nấu đưa 
đến trong hiện tại; sợ hãi hận thù đưa đến trong tương lai, kê 
cả tâm khổ, tâm ưu người ấy cảm thọ. Đối với vị đoạn tuyệt 
đắm Say rượu men, rượu nấu, như vậy sợ hãi hận thù được 
nhiếp phục. 


đó Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


Như vậy, năm sợ hãi, oán thù này được nhiếp phục. 
H 
10) -- Thế nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ? 


11) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử đầy đủ lòng tin 
bất động, đối với đức Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Tuệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn". 


12) Vị â Ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp: "Đây 
là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả 
tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do 
người trí tự mình giác hiểu". 

13) Vị ấy đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: 
"Chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Thiện hạnh, chúng Tăng 
đệ tử Thế Tôn là bậc Trực hạnh, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn 
là bậc Chánh hạnh; chúng Tăng đệ tử Thế Tôn là bậc Như 
pháp hạnh; tức là bốn đôi, tám chúng. Chúng Tăng đệ tử của 
Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng 
được bố thí, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở 
trên đời". 

14) Vị ấy đầy đủ các giới đức, được bậc Thánh quý 
mến, không bị bề vụn, không bị hủy hoại, không có tỳ vẾt, 
không có vết nhơ, đưa đến tự do, được người trí tán thán, 
không bị nhiễm trước, đưa đến Thiền định, bốn Dự lưu chi 
này được đầy đủ. 

15) Thế nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, 
được khéo thâm nhập? 


16) Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư 
duy định lý Duyên khởi như sau: "Do cái này có mặt, cái kia 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 87 


có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do 
cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này diệt, cái kia diệt". 

17) Tức là do duyên vô minh có hành. Do duyên hành 
có thức... (như trên)... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khổ uân này. Do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn 
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)... 
Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uần này. 


Đây là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo 
thâm nhập. 


18) Này Gia chủ, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục 
được năm sợ hãi hận thù này, khi nào đầy đủ bốn Dự lưu chỉ 
này, khi nào Thánh lý này nhờ trí tuệ được khéo thấy, được 
khéo thâm nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn, có thể tự mình tuyên 
bố cho mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục, đoạn diệt 
được bàng sanh, đoạn diệt được ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, ta không còn bị đọa lạc, 
ta đã được quyết định, Chánh Đẳng Giác là mục tiêu tối hậu 
của ta”. 

II. Năm Sợ Hãi Hận Thù (S.1,70) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... (như 
trên)... Thế Tôn nói như sau: 

3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp 
phục được năm sợ hãi hận thù, đầy đủ bốn Dự lưu chi, và khi 
nào Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm 
nhập, khi ấy vị ấy nếu muốn, có thể tự mình tuyên bố cho 
mình: "Ta là người đoạn diệt được địa ngục... (như trên)... 
Chánh Đăng Giác là mục tiêu tối hậu của ta". 


Thế nào là năm sợ hãi hận thù được nhiếp phục? 


ở8 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


Này các Tỷ-kheo, sợ hãi hận thù do người sát sanh... 
này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người lây của không 
cho... 

Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người sống tà 
hạnh trong các dục... 
Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người nói láo... 


Này các Tỷ-kheo, sự sợ hãi, hận thù do người đăm say 
Tượu men, rượu nâu... 


Như vậy, năm sợ hãi, hận thù này được nhiếp phục. 
4) Thế nào là bốn Dự lưu chi được đầy đủ? 

—__ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đối với Phật... 
đôi với Pháp... đôi với chúng Tăng... VỊ ây đây đủ các giới 
đức được bậc Thánh quý mên... 

Như vậy, bốn Dự lưu chi này được đầy đủ. 


5) Thế nào là Thánh lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, 
được khéo thâm nhập? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử khéo chánh tư 
duy định lý Duyên khởi như sau:... Đây là Thánh lý nhờ trí 
tuệ được khéo thây, được khéo thâm nhập. 


6) Này các Tỷ-kheo, khi nào vị Thánh đệ tử nhiếp phục 
được năm sợ hãi hận thù, được đầy đủ bốn Dự lưu chị, Thánh 
lý nhờ trí tuệ được khéo thấy, được khéo thâm nhập, vị ẫy nếu 
muốn, có thê tự mình tuyên bố cho mình: "Ta là người đoạn 
diệt được địa ngục, đoạn điệt được bàng sanh, đoạn diệt được 
ngạ quỷ, đoạn diệt được cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự 
lưu, ta không còn bị đọa lạc, ta đã được quyết định, Chánh 
Đăng Giác là mục tiêu tối hậu của ta". 

HI. Khổ. (S.ii,71) 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 89 


I)... Trú Tại Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của khô. Hãy nghe... 

I 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ tập khởi? 

4) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do 
ba cái tụ hội nên xúc khởi. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Này các Tyỷ-kheo, đây là khô tập khởi. 

5) Do duyên tai và các tiếng... 

6) Do duyên mũi và các hương... 

7) Do duyên lưỡi và các vỊ... 

8) Do duyên thân và các xúc... 

9) Do duyên ý và các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái 
tụ hội, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ 
nên có ái. Này các Tỷ-kheo, đây là khô tập khởi. 

H 

10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ đoạn diệt? 

11) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. 
Do ba cái tụ hội, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ây một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chêt, sâu, bị, khô, ưu, não 
đêu đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân 
này. Này các Tỷ-kheo, đây là khô đoạn diệt. 


12) Do duyên lỗ tai và các tiếng, nên nhĩ thức sanh 
khởi... 


90 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


13) Do duyên mũi và các hương, nên tỷ thức sanh 
khởi... 

14) Do duyên lưỡi và các vị nên thiệt thức sanh khởi... 

15) Do duyên thân và các xúc nên thân xúc sanh khởi... 

16) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. Do 
ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chêt, sâu, bị, khô, ưu, não 
đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân nảy. 

17) Này các Tỷ-kheo, đây là khổ đoạn diệt. 

IV. Thế Giới (S.ii,73) 

1)... Trú ở Sàvatthi. 

2)... Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của thê giới. Hãy nghe... 

I 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi? 

4) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. Do 
ba cái tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ 
nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh, nên 
có già chêt, sâu, bi, khô, ưu, não sanh khởi. Đây là thê giới 
tập khởi. 

5) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

6) Do duyên lỗ mũi và các hương... 

7) Do duyên lưỡi và các vị... 


8) Do duyên thân và các xúc... 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 Lới 


9) Do duyên ý với các pháp, ý thức khởi lên. Do ba cái 
tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ... Do duyên sanh 
nên giả chết, sâu, bị, khô, ưu, não, sanh khởi. Này các Tỷ- 
kheo, đây là sự tập khởi của thê giới. 

10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt? 

11) Do duyên con mắt và các sắc, nhãn thức khởi lên. 
Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Đây là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. Đây là thê giới đoạn diệt. 

12) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

13) Do duyên lỗ mũi và các hương... 

14) Do duyên lưỡi và các vỊ... 

15) Do duyên thân và các xúc... 

16) Do duyên ý và các pháp, ý thức sanh khởi. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên 
thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái âầy một cách hoàn 
toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Đây là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khô uân này. 

17) Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 

V, Nàtika (S.1,84) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Nàtika, trong căn nhà gạch. 

2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cư Thiền tọa tuyên thuyết 
pháp môn này: 


3) -- Do duyên con mặt và các sắc nên nhãn thức sanh 
khởi. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 


92 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 

4) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

5) Do duyên lỗ mũi và các hương... 

6) Do duyên lưỡi và các vị... 

7) Do duyên thân và các xúc... 

8) Do duyên ý và các pháp nên ý thức khởi lên. Do ba 
cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên 


thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khô uân này. 

9) Do duyên con mắt và các sắc nên nhãn thức sanh 
khởi. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây một 
cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Như 
vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 

10) Do duyên lỗ tai và các tiếng... 

11) Do duyên lỗ mũi và các hương... 

12) Do duyên lưỡi và các vỊ... 

13) Do duyên thân và các xúc... 

14) Do duyên ý và các pháp nên ý thức sanh khởi. Do 
ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ây một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... Như vậy là 
sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 

H 


- 15) Lúc bấy giờ, một vị Tỷ-kheo đang đứng nghe trộm 
Thê Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 93 


16) Thế Tôn thấy vị Tỷ-kheo đang đứng nghe trộm. 

17) Sau khi thấy, Thế Tôn nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

-- Này Tỷ-kheo, Ông có nghe pháp môn này không? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

18) -- Này Tỷ-kheo, Ông hãy học pháp môn này. Này 
Tỷ-kheo, Ong hãy học thuộc lòng pháp môn này. Này Tỷ- 
kheo, pháp môn này liên hệ đên mục đích và căn bản Phạm 
hạnh. 

VỊ. Một Vị (Bà-La-Môn) (Tạp 12.18 Tha, Đại 2,85c) 
(S.1,75) 

I)... Trú Tại Sàvatth1. 

2) Rồi một vị Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu bèn ngôi 
xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn ây bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động là 
người cảm thọ? 

-- Này Bả-la-môn, người hành động là người cảm thọ, 
ây là một cực đoan. 

4) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động 
khác, người cảm thọ khác? 

-- Người hành động khác, và người cảm thọ khác, ấy là 
cực đoan thứ hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ây, 
Như Lai thuyết pháp theo trung đạo. 


94 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


5) Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên 
có thức. Do duyên thức nên có danh sắc... Như vậy là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uân này. 

Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn 
nên hành diệt. Do hành diệt... Như vậy là sự đoạn diệt của 
toàn bộ khổ uân này. 


6) Khi được nói vậy, vị Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 


-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vi diệu, 
thưa Tôn giả Gotamal!... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm 
đệ tử, từ nay cho đên mạng chung, con xin trọn đời quy 
ngưỡng. 

VII. Jànussoni (S.1,76) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Rồi Bà-la-môn lànussoni đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, nói lên với Thê Tôn những lời chào đón hỏi thăm... 

Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế 
Tôn: 

3) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có? 

-- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, ấy là một cực đoan. 

4) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không 
có? 

-- Này Bà-la-môn tất cả đều không có, ấy là cực đoan 
thứ hai. Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ây, Như Lai 
thuyêt pháp theo trung đạo. 

5) Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên 
có thức... (như trên)... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ 
khô uân này. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 95 


Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh ẫy một cách hoàn 
toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... Như vậy là 
sự đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 


6) Khi được nói vậy, Bà-la-môn Jảnussoni bạch Thế 
Tôn: 

-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là vị diệu, 
thưa Tôn giả Gotamal... 
VIII. Thuận Thế Phái (S.ii,77) 

1)... Trú ở SàvatthI. 


2) Rồi một Bà-la-môn thuộc phái Thuận Thế đi đến Thế 
Tôn... 


Ngồi xuống một bên, vị Bà-la-môn thuộc phái Thuận 
Thê bạch Thê Tôn: 


3) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều có? 


-- Này Bà-la-môn, tất cả đều có, là chấp kiến thứ nhất 
của thê gian. 


4) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều không 
có? 


-- Tất cả đều không có, này Bà-la-môn, là chấp kiến thứ 
hai của thê gian. 


5) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều là một? 


-- Tất cả đều là một, này Bà-la-môn, là chấp kiến thứ ba 
của thê gian. 


6) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải tất cả đều là nhiều? 


-- Tất cả đều là nhiều, này Bà-la-môn, là chấp kiến thứ 
tư của thê gian. 


%6 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


Này Bà-la-môn, từ bỏ hai cực đoan ấy, Như Lai thuyết 
pháp theo con đường trung đạo. 


7) Do duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên 
có thức... Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uân này. 


Do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn 
nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... Như vậy là sự 
đoạn diệt của toàn bộ khô uân này. 


8) Khi nghe nói vậy, vị Bả-la-môn thuộc phái Thuận 
Thê bạch Thê Tôn: 


-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotamal... con xin trọn 
đời quy ngưỡng. 


IX. Thánh Đệ Tử (Tạp 14,8 Thánh đệ tử. Đại 2,98b) 
(S.1,77) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có 
suy nghĩ như sau: "Do cái gì có mặt, cái gì hiện hữu? Do cái 
gì sanh khởi, cái gì sanh khởi? Do cái gì có mặt, các hành 
hiện hữu? Do cái gì có mặt, danh sắc hiện hữu? Do cái gì có 
mặt, sáu xứ hiện hữu? Do cái gì có mặt, xúc hiện hữu? Do 
cái gì có mặt, thọ hiện hữu? Do cái gì có mặt, ái hiện hữu? 
Do cái gì có mặt, thủ hiện hữu? Do cái gì có mặt, hữu hiện 
hữu? Do cái gì có mặt, sanh hiện hữu? Do cái gì có mặt, già 
chết hiện hữu?" 


3) Này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
duyên người khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này có mặt, 
cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi. Do 
duyên vô minh nên có hành. Do duyên hành nên có thức. Do 
duyên thức nên có danh sắc... Do duyên sanh nên có già chết. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 97 


Vị ấy hiểu biết như vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thế giới 
axrH 


này 


4) Này các Ty-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có 
suy nghĩ như sau: "Do cái gì không có mặt, cái gì không hiện 
hữu? Do cái gì diệt, cái gì diệt? Do cái gì không có mặt, hành 
không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thức không hiện 
hữu? Do cái gì không có mặt, danh sắc không hiện hữu? Do 
cái gì không có mặt, sáu xứ không hiện hữu? Do cái gì không 
có mặt, xúc không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thọ 
không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, ái không hiện hữu? 
Do cái gì không có mặt, thủ không hiện hữu? Do cái gì 
không có mặt, hữu không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, 
sanh không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, già chết 
không hiện hữu?”. 

5) Này các Ty-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
duyên theo người khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này 
không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái 
kia diệt. Do vô minh không có mặt, các hành không hiện 
hữu. Do các hành không có mặt, thức không hiện hữu. Do 
thức không có mặt, danh sắc không hiện hữu. Do danh sắc 
không có mặt, sáu xứ không hiện hữu. Do sáu xứ không có 
mặt, xúc không hiện hữu. Do xúc không có mặt, thọ không 
hiện hữu. Do thọ không có mặt, ái không hiện hữu. Do ái 
không có mặt, thủ không hiện hữu. Do thủ không có mặt, 
hữu không hiện hữu. Do hữu không có mặt, sanh không hiện 
hữu. Do sanh không có mặt, già chết không hiện hữu". VỊ ấy 
hiểu biết như vậy. Như vậy là sự đoạn diệt của thế giới này. 

6) Và này các Tỷ-kheo, vì răng vị Thánh đệ tử như thật 
biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế gian như vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử này được gọi là kiến đạt... (như 
trên)... đã đứng gõ cửa bất tử. 


98 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


X. Thánh Đệ Tử (S.ii,79) 
1)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có 
suy nghĩ như sau: "Do cái gì có mặt, cái gì hiện hữu? Do cái 
øì sanh khởi, cái gì sanh khởi? Do cái gì có mặt, các hành 
hiện hữu? Do cái gì có mặt, thức hiện hữu? Do cái gì có mặt, 
danh sắc hiện hữu? Do cái gì có mặt, sáu xứ hiện hữu? Do 
cái gì có mặt, xúc hiện hữu? Do cái gì có mặt, thọ hiện hữu? 
Do cái gì có mặt, ái hiện hữu? Do cái gì có mặt, thủ hiện 
hữu? Do cái gì có mặt, hữu hiện hữu? Do cái gì có mặt, sanh 
hiện hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu?". 

3) Rồi này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
duyên một ai khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này có mặt, 
cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, cái kia sanh khởi. Do 
vô minh có mặt, hành hiện hữu. Do hành có mặt, thức hiện 
hữu. Do thức có mặt, danh sắc hiện hữu. Do danh sắc có mặt, 
sáu xứ hiện hữu. Do sáu xứ có mặt, xúc hiện hữu. Do xúc có 
mặt, thọ hiện hữu. Do thọ có mặt, ái hiện hữu. Do ái có mặt, 
thủ hiện hữu. Do thủ có mặt, hữu hiện hữu. Do hữu có mặt, 
sanh hiện hữu. Do sanh có mặt, già chết hiện hữu". Vị ấy 
hiểu biết như vậy. Như vậy là sự sanh khởi của thế giới này. 


4) Này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không suy 
nghĩ như sau: "Do cái gì không có mặt, cái gì không hiện 
hữu? Do cái gì diệt, cái gì diệt? Do cái gì không có mặt, các 
hành không hiện hữu? Do cái gì không có mặt, thức không 
hiện hữu... (như trên)... Do cái gì không có mặt, già, chết 
không hiện hữu?” 

5) Này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
duyên một ai khác, ở đây có trí như sau: "Do cái này không 
có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái kia diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 99 


Do vô minh không có mặt, các hành không hiện hữu. Do các 
hành không có mặt, thức không hiện hữu. Do thức không có 
mặt, danh sắc không hiện hữu. Do danh sắc không có mặt, 
sáu xứ không hiện hữu. Do sáu xứ không có mặt, xúc không 
hiện hữu... (như trên)... Do sanh không có mặt, già, chết 
không hiện hữu". Vị ấy hiểu biết như vậy. Như vậy là sự 
đoạn diệt của thế giới này. 

6) Vì rằng này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử như thật 
biết sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế giới này như vậy, này 
các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử ấy được gọi là kiến đạt, vị ấy 
thấy diệu pháp này, vị ấy đầy đủ trí của bậc hữu học, vị ấy 
đầy đủ minh của bậc hữu học, đã nhập được Pháp lưu, là bậc 
Thánh minh đạt tuệ, là vị đã đứng gõ cửa bắt tử. 


VI. Phẩm Cây 


IL. Tư Lường (Tạp 12.10, Đại 2,82c) (S.1,80) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng 
Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 

2) Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 
"Thưa vâng, bạch Thê Tôn". Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê 
Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tyỷ-kheo, các Ty-kheo tư lường, phải tư 
lường như thê nào đê chơn chánh diệt khô một cách trọn 
vẹn? 


100 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


-- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 
lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm điểm tựa. Lành 
thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói lên ý nghĩa của lời nói 
này. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ 
trì. 


4) - Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 
-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


5) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo đang tư 
lường, tư lường như sau: "Sự đau khổ nhiều loại và đa dạng 
này khởi lên trên đời như già và chết; sự đau khổ này lấy gì 
làm nhân, lẫy gì tập khởi, lẫy gì tác sanh, lấy gì làm hiện 
hữu? Do cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì không có 
mặt, già chết không hiện hữu?" 

6) Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: "Sự đau khổ 
nhiều loại và đa dạng này khởi lên trên đời như già và chết, 
sự đau khô này lấy sanh làm nhân, lấy sanh làm tập khởi, lẫy 
sanh làm tác sanh, lấy sanh làm hiện hữu. Do sanh có mặt, 
già chết hiện hữu. Do sanh không có mặt, già chết không 
hiện hữu". 

7) Và vị ấy biết già chết, biết già chết tập khởi, biết già 
chết đoạn diệt, và vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già 
chết đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở thành vị Tùy 
pháp hành. 


8) Này các Tỷ-kheo, vị ây được gọi là vị Tỷ-kheo đã 
thực hành một cách trọn vẹn đê chơn chánh đoạn tận khô đau 
và đoạn diệt già chết. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 101 


9) Tư lường thêm nữa, vị ấy tư lường như sau: "Còn 
hữu nảy, do cái gì làm nhân? Còn thủ này, do cái gì làm 
nhân? Còn ái này, do cái gì làm nhân? Còn thọ nảy, do cái gì 
làm nhân? Còn xúc này... Còn sáu xứ này... Còn danh sắc 
này... Còn thức này... Còn các hành này, do cái gì làm nhân, 
cái gì tập khởi, cái gì tác sanh, cái gì làm hiện hữu? Do cái gì 
có mặt, các hành hiện hữu? Do cái gì không có mặt các hành 
không hiện hữu?” 


10) Tư lường như vậy, vị ấy biết như sau: "Các hành 
lây vô minh làm nhân, lẫy vô minh làm tập khởi, lẫy vô minh 
làm tác sanh, lấy vô minh làm hiện hữu. Do vô minh có mặt, 
các hành hiện hữu. Do vô minh không có mặt, các hành 
không hiện hữu". 

11) Và vị ấy biết các hành, biết các hành tập khởi, biết 
các hành đoạn diệt, và vị ấy biết con đường thích ứng đưa 
đến các hành đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy trở 
thành vị Tùy pháp hành. Này các Tỷ-kheo, vị ấy được gọi là 
vị Tỷ-kheo đã thực hành một cách trọn vẹn đề chơn chánh 
đoạn tận khô đau và đoạn diệt các hành. 


12) Này các Tý-kheo, nếu người nào bị vô minh chỉ 
phối, dự tính làm phước hành, thức (của người ấy) đi đến 
phước. Nếu người ấy dự tính làm phi phước hành, thức (của 
người ấy) đi đến phi phước. Nếu người ấy dự tính làm bất 
động hành, thức (của người ấy) đi đến bất động. 


13) Này các Ty-kheo, khi nào vị Tỷ-kheo đoạn tận vô 
minh, minh được sanh khởi. VỊ ẫy do vô minh đoạn tận, 
minh sanh khởi, không dự tính làm phước hành, không dự 
tính làm phi phước hành, không dự tính làm bất động hành. 


14) Không có dự tính, không có dụng ý, vị ấy không 
chấp thủ một sự gì ở đời. Không chấp thủ, vị ấy không sợ 


102 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


hãi. Không sợ hãi, vị ấy hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


15) Nêu VỊ Ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy biết lạc thọ ấy vô 
thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị Ấy biết không nên 
hoan hỷ. Nếu vị ẫây cảm giác khô thọ, vị ẫy biết khổ thọ vô 
thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết không nên 
hoan hỷ. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết 
thọ ấy vô thường, vị ấy biết không nên tham đắm, vị ấy biết 
không nên hoan hỷ. 


16) Nếu vị ẫy cảm giác lạc thọ, thọ ây được cảm giác 
với niệm thoát ly. Nếu vị ẫy cảm giác khổ thọ, thọ ẫy được 
cảm giác với niệm thoát ly. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bắt 
lạc thọ, thọ ẫy được cảm giác với niệm thoát ly (visannutto). 

17) Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, 
VỊ ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân". Khi 
VỊ ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ây 
biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng”. VỊ 
ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những 
cảm thọ không làm cho có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lặng, cái 
thân được bỏ qua một bên". 


18) Này các Tỷ-kheo, ví như một người từ trong lò 
nung của người thợ gôm lây ra một cái ghè nóng và đặt trên 
một khoảng đât bằng phăng để sức nóng ở đấy được nguội 
dần, và các miếng sành vụn được gạt bỏ một bên. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ẫy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ẫy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
sinh mạng". VỊ ây biết: "Sau khi thân hoại mạng chung, ở 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 103 


đây tất cả những cảm thọ không làm cho có hỷ lạc, sẽ trở 
thành văng lặng, cái thân được bỏ qua một bên". 


19) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Vị Tỷ- 
kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, có dự tính làm các phước 
hành, hay có dự tính làm các phi phước hành, hay có dự tính 
làm các bât động hành? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

20) -- Hay nếu các hành không có mặt một cách trọn 
vẹn, do các hành đoạn diệt, thời thức có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

2T) -- Hay nếu thức không có mặt một cách trọn vẹn, 
do thức đoạn diệt, thời danh sắc có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

22) -- Hay nếu danh sắc không có mặt một cách trọn 
vẹn, do danh sắc đoạn diệt, thời sáu xứ có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

23) -- Hay nếu sáu xứ không có mặt một cách trọn vẹn, 
do sáu xứ đoạn diệt, thời xúc có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

24) -- Hay nếu xúc không có mặt một cách trọn vẹn, do 
xúc đoạn diệt, thời thọ có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

25) -- Hay nếu thọ không có mặt một cách trọn vẹn, do 
thọ đoạn diệt, thời ái có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


104 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


26) -- Hay nếu ái không có mặt một cách trọn vẹn, do ái 
đoạn diệt, thời thủ có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

27) -- Hay nếu thủ không có mặt một cách trọn vẹn, do 
thủ đoạn diệt, thời hữu có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

28) -- Hay nếu hữu không có mặt một cách trọn vẹn, do 
hữu đoạn diệt, thời sanh có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

29) -- Hay nếu sanh không có mặt một cách trọn vẹn, 
do sanh đoạn diệt, thời già chêt có hiện hành không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

30) -- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Phải là 
như vậy, này các Tỷ-kheol Không thê khác vậy. Hãy tin ở 
Ta, này các Tỷ-kheo! Hãy quyêt định, chớ có nghi ngờ, chớ 
có phân vân! Đây là khô được đoạn tận. 

H. Thủ (Tạp 12.4 Thủ, Đại 2,80b) (S.1H,84) 

I)... Trú ở Sàvatthi. 

2) - Này các Tỷ-kheo, ai sống, thấy vị ngọt trong các 
pháp được châp thủ (upàdàniyadhammà), ái được tăng 
trưởng. Do duyên ái nên thủ có mặt. Do duyên thủ nên hữu 
có mặt. Do duyên hữu nên sanh có mặt. Do duyên sanh nên 
già chêt, sâu, bi, khô, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ 
khô uân này tập khởi. 

3) Này các Tỷ-kheo, ví như một đồng lửa lớn làm băng 
mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay 
bôn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 105 


thoảng ném cỏ khô vào, và ném củi khô vào. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy đống lửa lớn ấy được nuôi dưỡng, được tiếp 
tế, có thê cháy đỏ trong một thời gian dài. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên 
ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uân này tập khởi. 

5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong 
các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do 
sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là 
toàn bộ khổ uẫn này đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, ví như một đồng lửa lớn làm băng 
mười xe củi, hay hai mươi xe củi, hay ba mươi xe củi, hay 
bôn mươi xe củi đang cháy đỏ. Tại đây không có người thỉnh 
thoảng ném cỏ khô vào, hay phân khô, hay củi khô vào. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, đông lửa lớn ây do nhiên liệu được 
tiêp tê trước tiêu diệt, do nhiên liệu khác không được đem 
lại, không được nuôi dưỡng, bị tắt. 

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiêm trong các pháp được châp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khô uân 
này đoạn diệt. 

HI. Kiết Sử (Tạp 12.3, Phật Phước, Đại 2,79c) (S.ii,86) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2)... Này các Tý-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiệt sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái nên thủ có 
mặt. Do duyên thủ nên hữu có mặt. Do duyên hữu nên sanh 


106 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


có mặt. Do duyên sanh nên già chêt, sâu, bị, khô, ưu, não 
sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khô uân này tập khởi. 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và duyên 
tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đây có người thỉnh 
thoảng rót dầu thêm và khơi tim lên. Này các Tỷ-kheo, ngọn 
đèn dầu ây được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, 
có thê cháy đỏ trong một thời gian dải. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái nên 
thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này 
tập khởi. 

5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong 
các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. 
Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh 
diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được đoạn diệt. Như 
vậy là toàn bộ khô uẫn này đoạn diệt. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do duyên 
tim, ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy không có người 
thỉnh thoảng rót thêm dầu vào và không khơi tim lên. Như 
vậy, này các Tý-kheo, ngọn đèn ấy do nhiên liệu được tiếp tế 
trước tiêu diệt và do nhiên liệu khác không được đem thêm, 
không được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt. 


__ 1) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiêm trong các pháp kiệt sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn 
diệt. 

IV. Kiết Sử (S.i,87) 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 107 


2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như duyên dầu và duyên tim, 
ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy có người thỉnh thoảng 
rót thêm dầu và khơi tim lên. Này các Tỷ-kheo, ngọn đèn dầu 
ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thê 
cháy đỏ trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, ái được tăng 
trưởng. Do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này tập khởi. 

3) Này các Tý-kheo, ví như duyên dầu và duyên tim, 
ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Tại đấy không có người thỉnh 
thoảng rót thêm dầu. và khơi tim lên. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, ngọn đèn dầu ấy do chính nhiên liệu được tiếp tế trước 
tiêu diệt, do nhiên liệu khác không được đem thêm, không 
được nuôi dưỡng, sẽ bị tắt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai 
sông thấy sự nguy hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn 
diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. .. (như trên)... Như vậy là toàn 
bộ khổ uầẫn này đoạn diệt. 


V, Cây Lớn (Tạp 12,2 Đại Thọ, Đại 2,79b) (S.1,87) 
1)... Trú tại Sàvatth. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ 
sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này tập 
khởi. 

3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây lớn, các rễ của cây 
ấy đâm sâu xuống dưới và đâm ngang, tất cả rễ ấy đều đem 
lên nhựa sống cho cây ấy. Này các Tỷ-kheo, cây lớn â ấy được 
nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thê đứng vững 
trong một thời gian dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sông 
thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng 


108 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


trưởng. Do duyên ái, thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là 
toàn bộ khổ uâẫn này tập khởi. 

4) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong 
các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt... (như trên)... Như vậy là toàn 
bộ khổ uấn này đoạn diệt. 


5) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có một người 
đến, câm cái cuôc và cái giỏ. Người ây chặt đứt rễ của cây 
ẫy. Sau khi đào cái mương, người ây nhỗ các rễ lớn cho đến 
các rễ con, các rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây Ấy, thành từng 
khúc. Sau khi chặt cây thành từng khúc, người ấy bửa, sau 
khi bửa, người ấy chẻ thành từng tri[EHE nhỏ. Sau khi chẻ 
thành từng miêng nhỏ, người ây phơi giữa gió và năng. Sau 
khi người ây phơi giữa gió và năng, người ây lây lửa đốt. Sau 
khi lây lửa đốt, người ây vun thành đống tro. Sau khi vun 
thành đống tro, người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn hay đồ tro 
ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuôn đi. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, cây lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta- 
la, làm cho không thể tái sanh, trong tương lai không thể 
sống lại được. 

6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy được sự 
nguy hiểm trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân 
này đoạn diệt. 


VI. Cây Lớn (S.ii,88) 
1)... Trú tại Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như có một cây lớn, các rễ 
của cây ấy đâm sâu xuông dưới và đâm ngang, tất cả rễ ấy 
đều đem lên nhựa sống cho cây ấy. Này các Tỷ-kheo, cây lớn 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 109 


ẫy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể 
đứng vững trong một thời g1an dài. 


3) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên 
ái nên thủ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uân này tập khởi. 

4) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có người đến, 
cầm cái cuốc và cái giỏ. Người â ấy chặt đứt rễ của cây ấy. Sau 
khi chặt đứt rễ, người ây đào một cái mương. Sau khi đào cái 
mương, người ấy nhồ các rễ lớn... (như trên)... hay đồ tro vào 
dòng nước mạnh cho nước cuốn đi. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cây lớn ấy, rễ bị cắt đứt, làm thành như thân cây ta-la, 
làm cho cây ấy không thể tái sanh, trong tương lai không thể 
sống lại được. 


5) Cũng vậy, này các Tý-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái 
diệt nên thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân 
này đoạn diệt. 


VHI. Cây Non (Tạp 12,1 Chủng Thọ, Đại 2, 79a) (S.11.89) 
1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ được 
sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này tập 
khởi. 

3) Này các Ty-kheo, ví như một cây non, có người thỉnh 
thoảng vun xới các rễ, thỉnh thoảng bỏ thêm phân, thỉnh thoảng 
tưới thêm nước. Này các Tỷ-kheo, cây non ấy được nuôi dưỡng 
như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn 
mạnh. 


110 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiết sử, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ 
sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân này tập 
khởi. 

5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy hiểm trong 
các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... 
(như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


6) Này các Ty-kheo, ví như một cây non, có người đến, 
cầm cái cuốc và cái giỏ. Người â ấy chặt đứt rễ của cây ấy, sau 
khi chặt đứt, người ây đào cái mương. Sau khi đào cái 
mương, người ây nhỗ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ 
phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. sau khi chặt 
từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành 
từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miêng nhỏ, người ấy 
phơi giữa gió và năng. Sau khi phơi giữa năng và gió, người 
ây lấy lửa đốt. Sau khi lây lửa đốt, người ây vun thành đống 
tro. Sau khi vun thành đóng tro, người ấy sảng tro Ấy, giữa 
gió lớn hay đồ tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuôn đi. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, cây non Ấy, rễ bị cắt đứt, làm 
thành như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, trong 
tương lai không thê sống lại được. 

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp kiết sử, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này đoạn 
diệt. 

VII. Danh Sắc (S.ii, 90) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2)... Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiết sử, danh sắc được sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 111 


xứ sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân này tập 

3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, các rễ của cây 
ây đâm thăng xuông dưới và đâm ngang ra, tât cả rễ ây đem 
lên nhựa sông. Như vậy, này các Tỷ-kheo, cây lớn ây được 
nuôi dưỡng như vậy, được tiêp tê như vậy, có thê được đứng 
vững trong một thời g1an dài. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiệt sử, danh sắc được sanh khởi... (như 
trên)... 

53) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các 
pháp kiết sử, danh sắc không có sanh khởi. Do danh sắc diệt 
nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân 
này đoạn diệt. 

6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có một người 
đến, cầm cái cuôc và cái giỏ... (như trên)... Trong tương lai 
không thể sống lại được. 

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại 
trong các pháp kiệt sử, danh sắc không có sanh khởi. Do 
danh sắc diệt nên sáu xứ diệt... (như trên)... Như vậy là toàn 
bộ khô uân này đoạn diệt. 

IX. Thức (S.1, 91) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt trong các 
pháp kiệt sử, thức được sanh khởi. Do duyên thức, nên danh 
sắc sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khô uân này 
tập khởi. 

3) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, rễ của các cây 
ây... (như trên)... 


112 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy vị ngọt 
trong các pháp kiệt sử, thức được sanh khởi. Do duyên thức 
nên danh sắc sanh khỏi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ 
khô uân này tập khởi. 

5) Này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại trong các 
pháp kiết sử, thức không sanh. Do thức diệt nên danh sắc 
diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 

6) Này các Tỷ-kheo, ví như một cây lớn, có người đến, 
câm cái cuôc vả cái giỏ... (như trên)... trong tương lai không 
thê sông lại được. 

7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ai sống thấy sự tai hại 
trong các pháp kiệt sử, thức không có sanh khởi. Do thức 
diệt nên danh sắc diệt... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khô 
uân này đoạn diệt. 

X. Nhân (S.1, 92) 

1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuưru, tại một 

thị trân của dân chúng Kuru tên là Kammàsadamma. 


2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, sâu xa thay là định lý Duyên 
khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. Nhưng đối với 
con định lý ấy có vẻ rõ ràng, minh bạch! 

4) -- Chớ có nói vậy, này Ananda! Chớ có nói vậy, này 
Ananda! Sâu xa thay, này Ananda là định lý Duyên khởi này, 
và sâu xa thật là định nghĩa này. Này Ananda, chính vì 
không hiểu rõ pháp này, không giác ngộ, không chứng nhập 
pháp này mà chúng sanh nay bị rối ren như cuộn chỉ, bị phủ 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 113 


đây bởi bệnh căn cỗi, như cỏ munjà, như cây lau, không 
thoát khỏi sự luân hôi trong cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 


5) Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp 
được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, hữu có 
mặt. Do duyên hữu, sanh có mặt. Do duyên sanh, già chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẫn 
này tập khởi. 

6) Này Ananda, ví như một cây lớn, các rễ của cây, ẫy 
đâm xuông và đâm ngang, tất cả rễ ây đều hút lên nhựa sống 
cho cây ây. Này Ananda, cây lớn ây được nuôi dưỡng như 
vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời 
g1an dài. 

7) Cũng vậy, này Ananda, ai sông thấy vị ngọt trong 
các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, 
thủ có mặt. Do duyên thủ, hữu có mặt... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này tập khởi. 

8) Này Ananda, ai sống thấy sự tai hại trong các pháp 
chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ diệt... (như 
trên)... Như vậy là toàn bộ khổ uân này đoạn diệt. 


9) Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có người đi 
đến, cầm cái cuốc và cái giỏ. Người ây chặt đứt rê cây ẫy. 
Sau khi chặt đứt TẾ, người ây đào một cái mương. Sau khi 
đào mương, người ấy nhỗ lên các rễ lớn cho đến các rễ con, 
rễ phụ. Người ây chặt cây ấy ra từng khúc. Sau khi chặt ra 
từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng 
miêng nhỏ. Sau khi chẻ ra từng miếng nhỏ, người ẫy phơi 
giữa gió và năng. Sau khi phơi giữa gió và năng, người ây 
lây lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun lại thành đống 
tro. Sau khi vun lại thành đống tro, hoặc người ấy sàng trong 
gió lớn hay đồ vào dòng nước chảy mạnh để nước cuốn đi. 


114 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


Như vậy, này Ananda, cây lớn ẫy sẽ bị chặt đứt, làm thành 
như cây ta-la, không thể nào tái sanh, không thể sanh khởi lại 
trong tương lai. 

10) Như vậy, này Ananda, ai sống thấy tai hại trong các 
pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do 
sanh diệt, nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như 
vậy là toàn bộ khổ uẫn này đoạn diệt. 


VII. Đại Phẩm Thứ Bảy 


I. Hạng Người Ít Nghe (Tạp 12.7 Vô Văn, Đại 2, 81c) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
AnàthapIndika. 


2) - Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phảm phu có thể 
nhàm chán, viên ly, giải thoát thân do bôn đại tạo thành này. 


3) Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, vì họ thấy được cái 
thân do bôn đại tạo thành này được tăng, được giảm, được 
thủ, được xả. 


Do vậy, ở đây kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, 
viên ly, giải thoát. 

4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở 
đây, kẻ vô văn phảm phu không đủ đê có thê nhàm chán, 
không đủ đê có thê viên ly, không đủ đê có thê giải thoát. 

5) Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn 
phảm phu đăm trước, xem là của tôi, châp thủ: "Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 115 


Do vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thê 
nhàm chán, không đủ để có thể viễn ly, không đủ để có thê 
giải thoát. 

6) Này các Tý-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phảm 
phu đi đến với thân do bốn đại tạo thành này xem như là tự 
ngã, hơn là đối với tâm. 

7) Vì sao? Này các Tý-kheo, thân đo bốn đại tạo thành 
này được thấy đứng vững một năm, đứng vững hai năm, 
đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, đứng vững năm 
năm, đứng vững mười năm, đứng vững hai mươi năm, đứng 
vững ba mươi năm, đứng vững bốn mươi năm, đứng vững 
năm mươi năm, đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều 
hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này 
các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là 
khác. 

8) Này các Tỷ-kheo, ví như một con khỉ trong khi đi lại 
trong rừng núi, năm lấy một nhành cây, bỏ nhành cây ấy 
xuống, nó nắm giữ một nhành khác. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức này cả đêm và ngày, khởi 
lên là khác, diệt đi là khác. 

9) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử khéo 
chơn chánh tư duy định lý duyên khởi: "Do cái này có mặt, 
cái kia có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này 
không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia 
diệt". Ví như do duyên vô minh, các hành sanh khởi. Do 
duyên hành, thức sanh khởi... Như vậy là toàn bộ khổ uẫn 
này tập khởi. 

10) Do đoạn diệt, ly tham vô minh một cách hoản toàn 
nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt... (như trên)... Như 
vậy là toàn bộ khô uẫn này đoạn diệt. 


116 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


I1) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử, 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán 
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối 
với thức. Do nhàm chán nên viễn ly; do viễn ly nên giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết được: "Ta giải 
thoát”, vị ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa”. 


H. Hạng Người Ít Nghe (Tạp 12,8 Vô Văn, Đại 2, 82a) 
(S.1,95) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu có thê 
nhàm chán, có thê viễn ly, có thể giải thoát đối với cái thân 
do bốn đại tạo thành này. 

3) Vì sao? Này các Tý-kheo, vì họ thấy thân do bốn đại 
tạo thành này được tăng, được giảm, được thủ, được xả. Do 
vậy, ở đây, kẻ vô văn phàm phu có thể nhàm chán, viễn ly, 
giải thoát. 

4) Và này các Tỷ-kheo, cái gọi là tâm, là ý, là thức, ở 
đây, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có thể nhàm chán, 
không đủ đề có thê viễn ly, không đủ để có thê giải thoát. 

5) Vì sao? Đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn 
phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ: "Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Do vậy, ở 
đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không đủ để có 
thê nhàm chán, không đủ để có thê viễn ly, không đủ để có 
thể giải thoát. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 117 


6) Này các Tý-kheo, thật tốt hơn cho kẻ vô văn phảm 
phu đi đến với thân do bốn đại tạo thành này, xem như là tự 
ngã, hơn là đối với tâm. 

7) Vì sao? Này các Tý-kheo, thân do bốn đại tạo thành 
này được thấy đứng vững một năm, đứng vững hai năm, 
đứng vững ba năm, đứng vững bốn năm, đứng vững năm 
năm, đứng vững mười năm, đứng vững hai mươi năm, đứng 
vững ba mươi năm, đứng vững bốn mươi năm, đứng vững 
năm mươi năm, đứng vững một trăm năm, đứng vững nhiều 
hơn nữa. Còn cái gọi là tâm này, là ý này, là thức này, này 
các Tỷ-kheo, cả đêm và ngày, khởi lên là khác, diệt đi là 
khác. 

8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử khéo 
chơn chánh tư duy lý duyên khởi: "Do cái này có mặt, cái kia 
có mặt. Do cái này sanh, cái kia sanh. Do cái này không có 
mặt, cái kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt". 

9) Này các Tý-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác 
lạc thọ, nên lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm 
giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên do duyên xúc 
đưa đến cảm giác lạc thọ ẫy diệt, lạc thọ ẫy được chấm dứt. 


10) Này các Tỷ-kheo do duyên xúc đưa đến cảm giác 
khổ thọ, nên khổ thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến cảm 
giác khổ thọ ấy diệt, nên khổ thọ được khởi lên do duyên xúc 
đưa đến khổ thọ ấy diệt, khổ thọ ấy chấm dứt. 


11) Này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến cảm giác 
bất khổ bất lạc thọ, nên bất khô bất lạc thọ sanh khởi. Do xúc 
đưa đến cảm giác bất khổ bắt lạc thọ ấy diệt, nên bất khô bất 
lạc thọ được khởi lên do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ 
bất lạc ây diệt, bất khổ bắt lạc thọ ẫy chấm dứt. 


118 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do hai khúc cây cọ xát 
hòa hợp nên sức nóng được sanh, lửa được khởi lên. Do hai 
khúc cây ẫy xa lìa tách biệt, nên sức nóng ây đoạn diệt, sức 
nóng ấy chấm dứt. 


13) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên xúc đưa đến 
cảm giác lạc thọ nên lạc thọ sanh khởi. Do xúc đưa đến cảm 
giác lạc thọ ấy diệt, nên lạc thọ được khởi lên do duyên xúc 
đưa đến cảm giác lạc thọ ây diệt, lạc thọ ây chấm dứt. 


14) Do duyên xúc đưa đến cảm giác khổ thọ... 


15) Do duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, 
nên bất khô bất lạc thọ sanh khởi. Do duyên xúc đưa đến 
cảm giác bất khổ bất lạc thọ ấy diệt, nên bất khổ bát lạc thọ 
ấy được khởi lên đo duyên xúc đưa đến cảm giác bất khổ bất 
lạc thọ ẫy diệt, bất khổ bắt lạc thọ ẫây chấm dứt. 


16) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đôi với xúc, nhàm chán đôi với thọ, nhàm chán 
đôi với tưởng, nhằm chán đôi với thức. Do nhàm chán nên 
viên ly; do viên ly nên giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi 
lên, biệt răng: "Ta đã giải thoát”, vị ây biệt rõ : "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn 
trở lại trạng thái này nữa". 

HH. Thịt Đứa Con (Tạp IS.II Tử Nhục, Đại 2, 102b) 
(S.1,97) 

1) ...Ở Sàvatthi. 

2) ...Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn này đưa đến sự 
tôn tại, hay sự châp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay 
chúng sanh. 


3) Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô, hoặc tế; thứ hai 
là xúc thực; thứ ba là tư niệm thực; thứ tư là thức thực. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 119 


Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tôn tại, 
hay sự châp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài 
chúng sanh. 


4) Và này các Tỷ-kheo, đoàn thực cần phải nhận xét 
như thê nào? 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng đem theo 
một ít lương thực đi qua một quãng đường hoang dã, với một 
đứa con khả ái, thương mên. 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, trong khi hai vợ chồng â ấy đang 
đi trên con đường hoang vu, số lương thực ít ỏi ấy đi đến hao 
mòn, khánh tận. Và một vùng hoang vu còn lại chưa được họ 
vượt qua. 


7) Rồi này các Tỷ-kheo, hai vợ chồng người ấy suy 
nghĩ: "Đồ lương thực ít ỏi của chúng ta đã bị hao mòn, khánh 
tận; còn lại vùng hoang vu này chưa được vượt qua; vậy 
chúng ta hãy giết đứa con một, khả ái, dễ thương này, làm 
thành thịt khô và thịt ướp, ăn thịt đứa con và vượt qua vùng 
hoang vu còn lại này, chớ để tất cả ba chúng ta đều bị chết 
hại". 


8) Rồi hai vợ chồng ấy giết đứa con một, khả ái, dễ 
thương Ấy, làm thịt khô và thịt ướp, ăn thịt người con và vượt 
qua vùng hoang vu còn lại ấy. Họ vừa ăn thịt con, vừa đập 
ngực, than khóc: "Đứa con một ở đâu? Đứa con một ở đâu?" 


9) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Họ ăn món 
ăn có phải đê vui chơi? Hay họ ăn món ăn đê tham đăm? Hay 
họ ăn món ăn đê trang sức? Hay họ ăn món ăn đề béo tôt? 

-- Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn. 

10) -- Có phải họ ăn các món ăn chỉ với mục đích vượt 
qua vùng hoang vu? 


120 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


11) -- Cũng vậy, này các Tý-kheo, Ta nói đoàn thực cần 
phải nhận xét như vậy. Này các Tyỷ-kheo, khi đoàn thực được 
hiểu biết, thời lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được 
hiểu biết. Khi lòng tham đối với năm dục trưởng dưỡng được 
hiểu biết, thời không còn kiết sử, do kiết sử này, một vị 
Thánh đệ tử bị trói buộc để phải sanh lại đời này. 

12) Và này các Tỷ-kheo, xúc thực cần phải nhận xét 
như thế nào? 


13) Này các Tỷ-kheo, ví như một con bò cái bị lở da, 
nếu nó đứng dựa vào tường, thời các sanh vật sống ở tường 
cắn nÓ. Nếu nó đứng dựa vào cây, thời các sanh vật sống ở 
cây căn nó. Nếu nó, đứng ở trong nước, thời các sanh vật 
sống ở trong nước căn nó. Nếu nó đứng giữa hư không, thời 
các sanh vật giữa hư không căn nó. Này các Tý-kheo, con bò 
cái ây đứng dựa vào chỗ nảo, thời các sanh vật trong các chỗ 
ấy căn nó. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói xúc thực cần 
phải được nhận xét. 


14) Này các Tỷ-kheo, khi xúc thực được hiểu biết, thời 
ba cảm thọ được hiểu biết. Khi ba cảm thọ được hiểu biết, 
thời Ta nói rằng vị Thánh đệ tử không có gì cần phải làm 
thêm nữa. 

15) Và này các Tyỷ-kheo, tư niệm thực cần phải nhận 
xét như thế nào? 


16) Này các Tỷ-kheo, ví như một hố than hừng, sâu 
hơn một thân người, chứa đầy than cháy đỏ rực, hừng cháy 
không có khói. Rồi một người đi đến, muốn sống, không 
muôn chết, muốn lạc, chán ghét khổ. Rồi hai người lực sĩ đi 
đến, nắm chặt hai cánh tay người ây, kéo người ây đến hồ 
than hừng ấy. Này các Tỷ-kheo, người ấy quyết chí muốn 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 121 


lánh xa, tinh cần muốn lánh xa, phát nguyện muốn lánh xa 
hô than hừng ây. 


17) Vì sao? Này các Tý-kheo, người ấy chỉ nghĩ như 
sau: "Nếu ta rơi vào hồ than hừng nảy, do nhân duyên ấy, ta 
đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết". Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói rằng tư niệm thực cần phải nhận xét. 


18) Này các Tý-kheo, khi tư niệm thực được hiểu biết, 
thời ba ái được hiêu biệt. Khi ba ái được hiểu biết, Ta nói 
răng vị Thánh đệ tử không có gì cân phải làm thêm nữa. 


19) Và này các Tỷ-kheo, thức thực cần phải nhận xét 
như thê nào? 


20) Ví như, này các Tỷ-kheo, người ta bắt một người ăn 
trộm, một người phạm tội, dẫn đến vua và thưa: "Thưa Đại 
vương, người này là người ăn trộm, một ảnh phạm tội. Hãy 
trừng phạt người ây nêu như Ngài muốn". Vị vua nói như sau 

vê người ây: "Các Ông hãy đi và đánh người này với một 
trăm hẻo vào buổi sáng". Và họ đánh người ấy với một trăm 
hèo vào buổi sáng. 

21) Rồi vị vua vào buổi trưa nói: "Này các Ông, người 
ây như thế nào?" -- "Thưa Đại vương, người ây vân còn 
sống". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy 
đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi trưa". Và họ 
đánh người ấy một trăm hèo vào buổi trưa. 


22) Rồi vị vua vào buổi chiều nói: "Này các Ông, người 
ấy Bi thế nào?" -- "Thưa Đại vương, người ấy vẫn còn 
sông". Rồi vua nói về người ấy: "Này các Ông, các Ông hãy 
đi và đánh người này một trăm hèo vào buổi chiều". 


122 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


23) Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy 
trong ngày bị đánh đên ba trăm hèo, do nhân duyên ây có 
cảm thọ khô ưu không? 


-- Bạch Thế Tôn, chỉ bị đánh một hèo, do nhân duyên 
ây có cảm thọ khô ưu, còn nói gì bị đánh đên ba trăm hẻo! 


24) -- Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói thức thực cần 
phải nhận xét. 

25) Này các Tỷ-kheo, khi thức thực đựơc hiểu rõ, thời 
danh sắc được hiệu rõ. Khi danh sắc được hiệu rõ, thời Ta 
nói răng vị Thánh đệ tử không làm gì thêm nữa. 

IV. Có Tham (Tạp 1Š.12-4. Đại 2,102c) (S.1,101) 

1)... Trú ở Sàvatth1. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn loại đồ ăn đưa đến sự tồn 
tại hay sự châp thủ tái sanh của các loài hữu tình hay các loài 
chúng sanh. 


3) Thế nào là bốn? Đoàn thực thô hoặc tế, xúc thực là 
thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 


Này các Tỷ-kheo, bốn loại đồ ăn này đưa đến sự tồn tại 
hay sự châp thủ tái sanh cho các loài hữu tình hay các loài 
chúng sanh. 


4) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực, có tham, có 
hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào thức 
được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ nào 
có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào 
có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong 
tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ây 
có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết 
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khô, có não. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 123 


5) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... (như 
trên)... 


6) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 


7) Này các Tý-kheo, nếu đối với thức thực, có tham, có 
hỷ, có ái, thời có thức được an trú, tăng trưởng. Chỗ nào có 
thức được an trú, tăng trưởng, chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ 
nào có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ 
nảo có các hành tăng trưởng, chỗ ấy hữu được tái sanh trong 
tương lai. Chỗ nào hữu được tái sanh trong tương lai, chỗ ấy 
có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết 
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khô, có não. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nhuộm hay 
một người thợ vẽ. Nếu có thuốc nhuộm hay sơn màu nghệ, 
màu xanh, hay màu đỏ, có một tắm bảng khéo đánh bóng, 
một bức tường hay tắm vải, có thê phác họa hình người đàn 
bà hay người đàn ông có đầy đủ chân tay. 


9) Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu đối với đoàn thực, 
có tham, có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chỗ 
nảo có thức an trú, tăng trưởng chỗ ấy có danh sắc sanh. Chỗ 
nảo có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ 
nào có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong 
tương lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có 
sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết 
trong tương lai, Ta nói chỗ ấy có sầu, có khô, có não. 


10) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... 
11) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với niệm thực... 


12) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, có tham, 
có hỷ, có ái, thời có thức an trú, tăng trưởng. Chô nào có 
thức an trú, tăng trưởng, chỗ ây có danh sắc sanh. Chỗ nào 


124 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


có danh sắc sanh, chỗ ấy có các hành tăng trưởng. Chỗ nào 
có các hành tăng trưởng, chỗ ấy có hữu tái sanh trong tương 
lai. Chỗ nào có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy có sanh, 
già, chết trong tương lai. Chỗ nào có sanh, già chết trong 
tương lai, Ta nói chỗ ẫy có sầu, có khổ, có não. 


13) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn thực không có 
tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú, 
tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ 
âầy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, 
chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có 
các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong 
tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy không có sanh, già, chết trong tương lai. Chỗ nào 
không có sanh, già, chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy 
không có sầu, không có khổ, không có não. 


14) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... 
15) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực ... 


16) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không có 
tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú, 
tăng trưởng. Chỗ nào không có thức an trú, tăng trưởng, chỗ 
ấy không có danh sắc sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, 
chỗ ấy không có các hành tăng trưởng. Chỗ nào không có 
các hành tăng trưởng, chỗ ấy không có hữu tái sanh trong 
tương lai. Chỗ nào không có hữu tái sanh trong tương lai, 
chỗ ấy không có sanh, già chết trong tương lai. Chỗ nào 
không có sanh, già chết trong tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy 
không có sầu, không có khổ, không có não. 


17) Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có mái hay 
một dãy hành lang có mái, có cửa sô phía Băc, phía Nam, 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 125 


hay phía Đông. Khi mặt trời mọc lên, ánh sáng ngang qua 
cửa sô chiêu vào, thời chiêu vào chỗ nào? 


-- Bạch Thế Tôn, chiếu vào tường phía Tây. 

18) -- Này các Tỷ-kheo, nếu không có tường phía Tây, 
thời chiêu vào chỗ nào? 

-- Bạch Thế Tôn, chiếu trên đất. 


19) -- Này các Tỷ-kheo, nếu không có đất, thời chiếu 
vào chỗ nào? 


-- Bạch Thê Tôn, chiêu trên nước. 


20) -- Này các Ty-kheo, nêu không có nước, thời chiêu 
vào chô nào? 


-- Bạch Thê Tôn, không có chiêu ở đâu cả. 


21) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu đối với đoàn 
thực không có tham, không có hỷ, không có ái... 


22) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với xúc thực... 
23) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với tư niệm thực... 


24) Này các Tỷ-kheo, nếu đối với thức thực, không có 
tham, không có hỷ, không có ái, thời không có thức an trú. 
Chỗ nào không có thức an trú, chỗ ấy không có danh sắc 
sanh. Chỗ nào không có danh sắc sanh, chỗ ấy không có các 
hành tăng trưởng. Chỗ nào không có các hành tăng trưởng, 
chỗ ấy không có hữu tái sanh trong tương lai. Chỗ nào không 
có hữu tái sanh trong tương lai, chỗ ấy không có sanh, già 
chết trong tương lai. Chỗ nào không có sanh, già chết trong 
tương lai, Ta nói rằng chỗ ấy không có sầu, không có khổ, 
không có não. 


126 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


V. Thành Ấp (Tạp 12.5, Đại 2,80b) (Tăng 384, Đại 2) 
(S.1,104) 


1)...Tại Sàvatthi. 


2) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, 
chưa chứng Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh, 
bị già, bị chết, bị đoạn diệt, và bị tái sanh; và từ nơi đau khổ 
này, không biết xuất ly khỏi già và chết; từ nơi đau khổ này, 
không biết khi nào được biết đến xuất ly khỏi già và chết". 

3) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: " Do 
cái gì có mặt, già chết hiện hữu? Do cái gì, già chết sanh 
khởi?" 

4) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh có mặt nên già 
chết hiện hữu. Do duyên sanh, nên già chết sanh khởi". 


5) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do 
cái gì có mặt, hữu hiện hữu? Thủ hiện hữu ? Ái hiện hữu ? 
Thọ hiện hữu? Xúc hiện hữu? Sáu xứ hiện hữu? Danh sắc 
hiện hữu? Do duyên cái gì, danh sắc sanh khởi?" 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: "Do thức có mặt nên 
danh săc hiện hữu. Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi". 


7) Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do 
cái gì có mặt, thức hiện hữu. Do duyên cái gì, thức sanh 
khởi?" 

8) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau : "Do danh sắc có mặt 
nên thức hiện hữu. Do duyên danh sắc nên thức sanh khởi". 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 127 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Thức 
này trở lui, không đi xa hơn danh sắc. Xa đến như vậy, 
chúng ta bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh, 
nghĩa là do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên thức, 
danh sắc sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi. 
Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi..". Như vậy là toàn bộ khô 
uân này tập khởi. 

10) "Tập khởi, tập khởi". Này các Tý-kheo, đối với các 
pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi 
lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

11) Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do 
cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu? Do cái gì diệt, 
già chết diệt?" 

12) Rồi này các Tý-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do sanh không có mặt, 
nên già chết không hiện hữu. Do sanh diệt, nên già chết diệt". 


13) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: " Do 
cái gì không có mặt, sanh không hiện hữu? Hữu không hiện 
hữu? Thủ không hiện hữu? Ái không hiện hữu? Thọ không 
hiện hữu? Xúc không hiện hữu? Sáu xứ không hiện hữu? 
Danh sắc không hiện hữu? Do cái gì diệt, danh sắc diệt?" 


14) Rồi này các Tý-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ, phát sinh minh kiến như sau: "Do thức không có mặt, 
danh sắc không hiện hữu. Do thức diệt nên danh sắc diệt". 

15) Rồi này các Tý-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Do 
cái gì không có mặt, thức không hiện hữu? Do cái gì diệt, 
nên thức diệt ?" 


128 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


16) Rồi này các Tỷ-kheo, sau khi Ta như lý tư duy, nhờ 
trí tuệ, phát sinh minh kiên như sau: "Do danh sắc không có 
mặt, thức không hiện hữu. Do danh sắc diệt nên thức diệt". 


17) Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại suy nghĩ như sau: "Ta 
đã chứng đắc con đường này đưa đến giác ngộ, tức là do 
danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. 
Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc 
diệt. .(như trên)..Như vậy là toàn bộ khổ uân này đoạn 
diệt". 

18) "Đoạn diệt, đoạn diệt". Này các Tỷ-kheo, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


19) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người khi đi qua một 
khu rừng, một chặng núi, thấy được một con đường cũ, một 
đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Người ây đi 
theo con đường ây, trong khi đi theo con đường ây, người ây 
thấy được một cổ thành, một cô đô do người Xưa ở, với đầy 
đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ hồ ao với thành lũy 
đẹp đẽ. 


20) Rồi này các Tý-kheo, người ấy báo cáo với vua hay 
vị đại thần: "Chư tôn hãy biết, trong khi đi ngang một khu 
rừng, một chặng núi, tôi thấy được một con đường cũ, một 
đạo lộ cũ do những người xưa đã từng đi qua. Tôi đã đi theo 
con đường ây và thây được một cô thành, một cố đô do 
người Xưa Ở, với đầy đủ vườn tược, đầy đủ rừng cây, đầy đủ 
hồ ao, với thành lũy đẹp đẽ. Thưa các Tôn giả, hãy xây dựng 
lại ngôi thành ấy". 

21) Rồi này các Tỷ-kheo, vị vua hay vị đại thần cho xây 
dựng lại ngôi thành ấy. Và ngôi thành ấy, sau một thời gian 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 129 


lớn lên và trở thành một thành phố phồn vinh, thịnh vượng, 
đông đúc, tràn đây người ở. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy một con đường 
cũ, một đạo lộ cũ do các vị Chánh Đăng Giác thuở xưa đã đi 
qua. 


22) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường cũ, đạo 
lộ cũ ấy do các vị Chánh Đăng Giác thuở xưa đã đi qua? Đây 
chính là con đường Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri 
kiến... chánh định. Con đường ấy, này các Tỷ-kheo, là con 
đường cũ, đạo lộ cũ do các bậc Chánh Đăng Giác thuở xưa 
đã đi qua. Ta đã đi theo con đường â ấy. Đi theo con đường â Ấy, 
Ta thấy rõ già chết; Ta thấy rõ già, chết tập khởi; Ta thấy rõ 
già chết đoạn diệt; Ta thấy rõ con đường đưa đến già chết 
đoạn diệt. 


23-31) Ta đã đi theo con đường ấy. Đi theo con đường 
ấy; Ta thấy rõ sanh... Ta thấy rõ hữu... Ta thấy rõ thủ... Ta 
thấy rõ ái... Ta thấy rõ thọ... Ta thấy rõ xúc... Ta thấy rõ sáu 
xứ... Ta thấy rõ danh sắc... Ta thấy rõ thức... 


32) Ta đi theo con đường ấy. Đi theo con đường ấy, Ta 
thấy rõ các hành; Ta thấy rõ các hành tập khởi; Ta thấy rõ 
các hành đoạn diệt, Ta thấy rõ con đường đưa đến các hành 
đoạn diệt. 


33) Cái được Ta biết rõ, Ta đã tuyên bố cho các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-mi, nam cư sĩ, nữ cư sĩ được biết. Này các Tỷ- 
kheo, tức là Phạm hạnh này, phôn vinh, thịnh vượng, quảng 
đại, chúng đa, người nhiều và được chư Thiên, loài Người 
khéo léo trình bày. 


VỊ. Xúc Chạm, Biết Rõ (Tạp 12.9, Xúc Pháp. Đại 2.682a) 
(S.1,107) 


130 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trân dân chúng Kuru tên là Kammảsadhamma. 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: -- "Này các Tỷ- 
kheo". -- "Bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 

-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có nắm giữ với nội xúc 
hay không? 

4) Được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, con có nắm Ø1Ữ, VỚI nỘI Xúc. 


—_5)~- Này các Tỷ-kheo, nhưng Ông nắm giữ nội xúc như 
thê nào? 


6) Tỷ-kheo ấy trả lời. Với câu trả lời, Tỷ-kheo ấy không 
làm tâm Thê Tôn thỏa mãn. 


7) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, nay 
đã đên thời Thê Tôn nói về nội xúc. Sau khi nghe, các Tỷ- 
kheo sẽ thọ trì. 


8) -- Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo suy nghiệm, 
Ta sẽ nói. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

9) Thế Tôn nói như sau: 


-- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi năm giữ 
nội xúc, năm giữ nội xúc như sau: "Sự đau khổ đa loại, đa 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 131 


dạng này khởi lên ở đời với già chết; sự đau khổ này lấy cái 
gì làm nhân, hay lấy cái gì làm tập khởi, lấy cái gì làm tác 
sanh, lây cái gì làm hiện hữu? Cái gì có mặt, già chết hiện 
hữu? Cái gì không có mặt, già chết không hiện hữu?". Vị ấy 
năm giữ nội xúc, biết như sau: "Sự đau khổ đa loại, đa dạng 
này khởi lên ở đời với già chết. Sự đau khổ này lấy sanh y 
làm nhân, lấy sanh y làm tập khởi, lẫy sanh y làm tác sanh, 
lấy sanh y làm hiện hữu. Do sanh y có mặt, già chết hiện 
hữu. Do sanh y không có mặt, già chết không hiện hữu". VỊ 
ấy biết già chết. Vị ây biết già chết tập khởi. Vị ấy biết già 
chết đoạn diệt. Vị ấy biết con đường thích ứng đưa đến già 
chết đoạn diệt. Và nhờ thực hành như vậy, vị ấy trở thành 
một vị tùy pháp hành. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã thực hành để 
diệt tận khô đau, đê đoạn diệt già chêt một cách hoàn toàn. 


10) Vị ấy lại nắm giữ thêm nội xúc và năm giữ như sau: 
"Sanh y này lấy gì làm nhân, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm 
tác sanh, lẫy gì làm hiện hữu? Cái gì có mặt, sanh y hiện 
hữu? Cái gì không có mặt, sanh y không hiện hữu?". VỊ ẫây 
năm giữ nội xúc, biết được như sau: "Sanh y lấy ái làm nhân, 
lây ái làm tập khởi, lấy ái làm tác sanh, lấy ái làm hiện hữu. 
Do ái có mặt, sanh y hiện hữu. Do ái không có mặt, sanh y 
không hiện hữu". Vị ấy biết sanh y, biết sanh y tập khởi, biết 
sanh y đoạn diệt, và biết con đường thích ứng đưa đến sanh V 
đoạn diệt. Do thực hành như vậy, vị ấy được gọi là tùy pháp 
hành. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tyỷ-kheo đã chơn chánh 
thực hành để tận diệt đau khổ và đoạn diệt sanh y một cách 
hoàn toàn. 

11) Vị ấy lại nắm giữ thêm nội xúc và năm giữ như sau: 
"Nhưng ái này, khởi lên tại chỗ nào được khởi lên, an trú tại 


132 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


chỗ nào được an trú?". Vị ẫy năm ø1ữ nội xúc, biết được như 
sau: "Tât cả những gì ở đời khả ái, hâp dân, khởi lên; tại chỗ 
ây, ái được sanh khởi; tại chỗ ây, ái được an trú. Và cái gì ở 
đời khả ái, hâp dân? Con mặt ở đời là khả ái, hâp dân khởi 
lên; tại chỗ ây, ái được sanh khởi; tại chỗ ây ái được an trú”. 

12)... Lỗ tai ở đời là khả ái, hấp dẫn... 

13) ... Lỗ mũi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 

14)... Lưỡi ở đời là khả ái, hấp dẫn... 

15)... Thân ở đời là khả ái, hấp dẫn... 

16)... Ý ở đời là khả ái, hấp dẫn khởi lên; tại chỗ ấy, ái 
được sanh khởi; tại chỗ ấy, ái được an trú. 


17) Này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ, là Sa- 
môn hay Bả-la-môn, thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là 
thường còn, thấy là lạc, thấy là vô bệnh, thấy là an ôn, thấy là 
tự ngã, những người ấy làm ái tăng trưởng. 


18) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những aI làm sanh y tăng trưởng, những 
người ấy làm đau khô tăng trưởng. Những ai làm đau khổ 
tăng trưởng, những người ây không thể giải thoát sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải 
thoát khỏi đau khô. 


19) Này các Tỷ-kheo, những aI trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là 
thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ôn, những người ấy sẽ làm ái tăng trưởng. 

20) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy sẽ 
làm sanh y tăng trưởng. Những ai làm sanh y tăng trưởng, 
những người ấy sẽ làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm 
đau khổ tăng trưởng, những người ấy không thê giải thoát 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 133 


khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ không có 
thê giải thoát khỏi đau khô. 

21) Này các Tỷ-kheo, những aI trong hiện tại là Sa-môn 
hay Bà-la-môn thấy những gì ở đời khả ái, hấp dẫn là thường 
còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy là an ồn, 
những người ấy làm ái tăng trưởng. 

22) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những aI làm sanh y tăng trưởng, những 
người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ 
tăng trưởng, những người ây không thê giải thoát khỏi sanh, 
1à, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ không thể giải 
thoát khỏi đau khô. 


23) Này các Tỷ-kheo, ví như một bình bằng đồng, đựng 
nước uống có sắc, có hương, có vị và nước uống ấy có pha 
thuốc độc. Rồi một người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng 
áp đảo, mệt mỏi, run rây, khát nước và có những người nói 
VỚI người. ấy như sau: "Này Bạn, bình đồng đựng nước uống 
này, có sắc, có hương, có vị, và bình nước uông ấy có pha 
thuốc độc. Nếu Bạn muốn, hãy uống. Trong khi uông, Bạn sẽ 
được thích thú về sắc, về hương, vê vị. Sau khi uông, do 
nhân duyên ấy, Bạn có thê đi đến chết, hay đau khô gân như 
chết". Người kia có thể uống bình nước bằng đồng ấy một 
cách hấp tấp không suy nghĩ, không từ bỏ. Người kia do 
nhân duyên ấy, có thê đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 


24) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những ai trong quá 
khứ, là Sa-môn hay Bà-la-môn, phàm vật gì khả ái hâp dân ở 
đời... 

25)... Những ai trong tương lai... 

26) Này các Tỷ-kheo, những ai trong hiện tại là Sa-môn 
hay Bà-la-môn, thây những gì ở đời khả ái, hâp dân là 


134 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


thường còn, thấy là lạc, thấy là tự ngã, thấy là vô bệnh, thấy 
là an ôn, những người ấy làm ái tăng trưởng. 

27) Những ai làm ái tăng trưởng, những người ấy làm 
sanh y tăng trưởng. Những aI làm sanh y tăng trưởng, những 
người ấy làm đau khổ tăng trưởng. Những ai làm đau khổ 
tăng trưởng, những người ây không thê giải thoát khỏi sanh, 
già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ không thể giải thoát 
khỏi đau khổ. 


28) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong quá khứ là Sa- 
môn hay Bà-la-môn thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là 
vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là 
đáng sợ hãi, những người ấy từ bỏ ái. 

Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. Những 
ai từ bỏ sanh y, những người ấy từ bỏ đau khổ. Những ai từ 
bỏ đau khổ, những người ây đã được giải thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng họ đã giải thoát 
khỏi đau khổ. 


29) Và này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai là Sa- 
môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là 
vô thường, thấy là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là 
đáng sợ hãi, những người ây sẽ từ bỏ ái. 

30) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y... 
Ta nói họ có thê giải thoát khỏi đau khô. 

31) Còn những ai, này các Tỷ-kheo, trong hiện tại là 
Sa-môn hay Bà-la-môn, thây những gì khả ái, hâp dân ở đời 
là vô thường, thây là khô, thây là vô ngã, thây là bệnh, thây 
là đáng sợ hãi, họ từ bỏ ái. 

32) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau khô. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 135 


Những ai từ bỏ đau khổ, những người ấy sẽ giải thoát khỏi 
sanh, giả, chêt, sâu, bị, khô, ưu, não. Ta nói họ sẽ giải thoát 
khỏi đau khô. 


33) Ví như, này các Tý-kheo, một bình nước bằng đồng 
có sắc, có hương, có vị, nhưng bị pha thuốc độc. Rồi có 
người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run 
rây, khát nước. Có những người nói với người ây : "Này 
Bạn, bình nước băng đồng nảy có sắc, có hương, có vị, 
nhưng bình nước uông ây bị pha thuốc độc. Nếu Bạn muốn, 
hãy uông. Trong khi uông, Bạn sẽ thích thú về sắc, về hương, 
vê vị. Sau khi uống, do nhân duyên ấy Bạn có thể đi đến 
chết, hay đau khổ gần như chết". 


34) Và này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ như 
sau: "Ở đây, ta có thể nhiếp phục khát nước này với uống 
rượu, hay nhiếp phục với ăn sữa đông (sanh tô), hay nhiếp 
phục với ngậm muôi, hay nhiếp phục với cháo chua. Nhưng 
ta không có thể uống thứ này, nó khiến ta phải bất hạnh, đau 
khổ lâu đài". Người ấy sau khi suy nghĩ, không uống và từ 
bỏ thứ nước uông ây. Do nhân duyên này, người ây không đi 
đến chết, hay sự đau khổ gần như chết. 


35) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những ai trong thời 
quá khứ là Sa-môn hay Bà-la-môn, thấy những gì khả ái hập 
dẫn ở đời là vô thường, thấy là đau khô, thấy là vô ngã, thấy 
là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ đoạn trừ ái. 


36) Những ai đoạn trừ ái, những người ấy đoạn trừ sanh 
y. Những ai đoạn trừ sanh y, những người ây đoạn trừ đau 
khổ. Những ai đoạn trừ đau khổ, những người ấy được giải 
thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói họ 
được giải thoát khỏi đau khô. 


37-38) Này các Tỷ-kheo, những ai trong tương lai... 


136 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


39) Những ai trong thời hiện tại là Sa-môn hay Bà-la- 
môn, thấy những gì khả ái, hấp dẫn ở đời là vô thường, thấy 
là khổ, thấy là vô ngã, thấy là bệnh, thấy là đáng sợ hãi, họ từ 
bỏ ái. 

40) Những ai từ bỏ ái, những người ấy từ bỏ sanh y. 
Những ai từ bỏ sanh y, những người ây từ bỏ đau khổ. 
Những ai từ bỏ đau khổ, những người ây được giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói răng họ được 
giải thoát khỏi đau khổ. 


VI. Bó Lau (Tạp 12.6 Lô, Đại 2,81a) (S.ii,112) 


1) Một thời, Tôn giả SàrIputta và Tôn giả Mahàkotthita 
trú ở Bàrànasi (Ba-la-nal), tại Isipatana (chư Tiên đọa xứ) ở 
Migàdàya (rừng na]). 


2) Rồi Tôn giả Mahàkotthita, vào buổi chiều từ chỗ 
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả SàrIputfa; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
bèn ngồi xuống một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói với 
Tôn giả Sàr1Iputta: 

-- Này Hiền giả SàrIputfta, giả chết do tự mình tạo ra, 
già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và do 
người khác tạo ra, hay giả chết không do tự mình tạo ra, 
không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh? 

4) -- Này Hiền giả Kotthita, già chết không do tự mình 
tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết không 
do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già chết cũng không 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 137 


phải không do tự mình tạo ra, không do người khác tạo ra, 
không do tự nhiên sanh. Già chêt do duyên sanh. 


5) -- Này Hiền giả Sàriputta, có phải sanh do tự mình 
làm ra, sanh do người khác làm ra, sanh do tự mình làm ra và 
do người khác làm ra, hay sanh không do tự mình làm ra và 
không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? 


6) -- Này Hiền giả Kotthita, sanh không do tự mình làm 
ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do tự mình 
làm ra và người khác làm ra, hay sanh cũng không phải 
không do tự mình làm ra và không phải không do người khác 
làm ra, cũng không do tự nhiên sanh. Sanh do duyên hữu. 


7-18) -- Này Hiền giả Sàriputta, hữu có phải do tự mình 
làm ra... thủ có phải do tự mình làm ra... ái có phải do tự 
mình làm ra... thọ có phải do tự mình làm ra... xúc có phải do 
tự mình làm ra... sáu xứ có phải do tự mình làm ra... 


19)... Danh sắc có phải do tự mình làm ra, danh sắc có 
phải do người khác làm ra, danh sắc có phải do tự mình làm 
ra và do người khác làm ra, hay danh sắc có phải không do tự 
mình làm ra và không do người khác làm ra, do tự nhiên 
sanh? 

20) -- Này Hiền giả Kotthita, danh sắc không phải do tự 
mình làm ra, danh sắc không phải do người khác làm ra, 
danh sắc không phải do tự mình làm ra và do người khác làm 
ra, hay danh sắc cũng không phải không do tự mình làm ra 
và không phải không do người khác làm ra, không do tự 
nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức. 

21) -- Này Hiền giả Sàriputta, có phải thức do tự mình 
làm ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình làm ra và 
do người khác làm ra, hay có phải thức không do tự mình 
làm ra và không do người khác làm ra, do tự nhiên sanh? 


138 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


22) -- Này Hiền giả Kotthita, thức không do tự mình 
làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không do tự 
mình làm ra và không do người khác làm ra, hay thức cũng 
không phải không do tự mình làm ra và không phải không do 
người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Thức do duyên 
danh sắc. 

23) -- Nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiền giả Sàriputta 
như sau: "Này Hiền giả Kotthita, danh sắc không do tự mình 
làm ra, danh sắc không do người khác làm ra, danh sắc không 
do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, danh sắc 
cũng không phải không do tự mình làm ra và không phải không 
do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Danh sắc do 
duyên thức". 

24) Và nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiền giả Sàriputta 
như sau: "Này Hiền giả Kotthita, thức không do tự mình làm 
ra, không do người khác làm ra, không do tự mình làm ra và 
người khác làm ra, cũng không phải không do tự mình làm 
ra và không phải không do người khác làm ra, không do tự 
nhiên sanh. Thức do duyên danh sắc". 


25) Này Hiền giả Sàriputta, cần phải hiểu như thế nào ý 
nghĩa lời nói này? 

-- Vậy này Hiền giả, tôi sẽ nêu một ví dụ. Nhờ có ví dụ, 
người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. 

26) Ví như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. Cũng vậy, 
này Hiền giả, do duyên danh sắc, thức sanh khởi. Do duyên 
thức, danh sắc sanh khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh 
khởi. Do duyên sáu xứ, xúc sanh khởi... (như trên)... Như vậy 
là toàn bộ khổ uân này tập khởi. Này Hiền giả, nếu một bó lau 
được kéo qua một bên, bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó lau 
kia được kéo qua một bên, bó lau này được rơi xuống. Cũng 
vậy, này Hiền giả, do danh sắc diệt nên thức diệt. Do thức diệt 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 139 


nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ 
diệt nên xúc diệt... (như trên)... như vậy là toàn bộ khô uân 
này đoạn diệt. 


27) -- Thật vi diệu thay, Hiền giả Sàriputta! Thật hy 
hữu thay, Hiện giả Sàriputtal Lời nói khéo nói này của Hiên 
giả SàrIputta và lời nói với ba mươi sáu sự này của Hiên giả 
Sàriputfa, chúng tôi xin tùy hỷ. 

28) -- Này Hiền giả, nếu một Tỷ-kheo thuyết pháp để 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt già chêt, thời đủ đê được gọi 
là vị Tỷ-kheo thuyêt pháp. Này Hiên giả, nêu một Tỷ-kheo 
thực hành để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, già chết, thời đủ 
để được gọi là Tý-kheo tùy pháp hành. Này Hiền giả, nếu 
một Tỷ-kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, vô minh 
được giải thoát, không có châp thủ, thời đủ đê được gọi vị 
Ty-kheo đã đạt được hiện tại Niêt-bàn. 

VIHIIL. Kosambi (Tạp 14.9, Miệt-sư-la. Đại 2,98c) (S.1,115) 

1) Một thời Tôn giả Musila, Tôn giả Sàvittha, Tôn giả 
Nàrada, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, vườn Ghosità. 

I 

2) Rồi Tôn giả Sàvittha nói với Tôn giả Musila: 

-- Này Hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, 
ngoài truyền thuyết, ngoài thâm dự hành tướng 
(àkàraparivitakkà), ngoài thâm định và châp nhận quan điêm 
(ditthinijjhànakhanti), Tôn giả Musila tự mình có trí biết 
được: "Do duyên sanh, già chêt sanh khởi"? 


3) - Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự hành tướng, ngoài 
thầm định và chấp nhận quan điểm, tôi có biết được, tôi có 
thấy được: "Do duyên sanh, già chết sanh khởi". 


140 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


4) -¬- Này Hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thẩm lự các điều kiện, ngoài 
thâm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musila tự mình 
có trí biết được: "Do duyên hữu, nên sanh sinh khởi... (như 
trên)... 


5)... "Do duyên thủ nên hữu sanh khởi". 

6)... "Do duyên ái nên thủ sanh khởi". 

7)... "Do duyên thọ nên ái sanh khởi". 

8)... "Do duyên xúc nên thọ sanh khởi". 

9)... "Do duyên sáu xứ nên xúc sanh khởi". 

10)... "Do duyên danh sắc nên sáu xứ sanh khởi". 
11)... "Do duyên thức nên danh sắc sanh khởi". 
12)... "Do duyên hành nên thức sanh khởi". 
13)... "Do duyên vô minh nên hành sanh khởi". 


14) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự các điều kiện, ngoài 
thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết được, tôi thấy 
được: "Do duyên vô minh, các hành sanh khởi". 


1Ô) == NHy. Hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoải ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự các điều kiện, ngoài 
sự thâm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musila tự 
mình có trí biết như sau: "Do sanh diệt, nên già chết diệt". 


16) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thâm lự các điều kiện, ngoài 
thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy 
như sau: "Do sanh diệt, nên già chết diệt". 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 1ẠI 


17) — Này. Hiền giả Musàa, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thấm lự các điều kiện, ngoài 
thâm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musila tự mình 
có trí biết như sau: "Do hữu diệt, nên sanh diệt". 


18-24)... "Do thủ diệt, nên hữu diệt... Do ái diệt, nên 
thủ diệt... Do thọ diệt, nên ái diệt... Do xúc diệt nên thọ diệt... 
Do sáu xứ diệt, nên xúc diệt... Do danh sắc diệt, nên sáu xứ 
diệt... Do thức diệt, nên danh sắc diệt... Do hành diệt, nên 
thức diệt... Do vô minh diệt, nên hành diệt". 


25) -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyêt, ngoài thâm lự các điêu kiện, ngoài 
thâm định và châp nhận quan điêm, tôi biệt như sau, tôi thây 
như sau: "Do vô minh diệt, nên hành diệt" 

26) - Này Hiền giả Musila, ngoài lòng tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thấm lự các điều kiện, ngoài 
thâm định và chấp nhận quan điểm, Tôn giả Musila tự mình 
có trí biệt như sau: " Do hữu diệt là Niêt-bàn". 

27) ¬- Này. Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng. tin, ngoài ưa 
thích, ngoài truyền thuyết, ngoài thắm lự các điều kiện, ngoài 
thâm định và chấp nhận quan điểm, tôi biết như sau, tôi thấy 
như sau: "Do hữu diệt là Niết-bàn". 

28) -- Như vậy, Tôn giả Musila là bậc A-la-hán đã đoạn 
tận các lậu hoặc?. 

29) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Musila giữ im lặng. 

H 

30) Rồi Tôn giả Nàrada nói với Tôn giả Sàvittha: 

-- Này Hiền giả Sàvittha, lành thay nếu tôi được hỏi câu 
này. Hãy hỏi tôi câu hỏi này, và tôi sẽ trả lời cho Hiện giả câu 
hỏi này. 


142 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


31) -- Tôn giả Nàrada hãy lẫy câu hỏi này. Tôi sẽ hỏi 
Tôn giả Nàrada câu hỏi này. Và Tôn giả Nàrada hãy trả lời 
cho tôi câu hỏi này. 

32-57)... -- Này Hiền giả Sàvittha, ngoài lòng tin... tôi 
biệt như sau, tôi thây như sau: "Do hữu diệt là Niêt-bàn”". 

58) -- Như vậy, Tôn giả Nàrada là bậc A-la-hán, đã 
đoạn tận các lậu hoặc? 

59) -- Này Hiền giả, "Do hữu diệt là Niết-bàn", tôi khéo 
thây như chơn nhờ chánh trí tuệ. Nhưng tôi không phải là vị 
A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 

60) Ví như trên một con đường hoang văng có một 
giêng nước. Tại đây không có dây, không có gàu nước. Rôi 
có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, 
run rây, khát nước. DI ấy ngó xuống giếng và biết được: 
"Giếng này có nước", nhưng đứng chịu, thân thê không chạm 
nước. 

61) Cũng vậy, này Hiền giả, "Hữu diệt là Niết-bàn", tôi 
khéo thây như chơn nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải 
là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. 

IH 


62) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 

Sàvittha: 
_— Này Hiền giả Sàvitha, nói như vậy thời Hiền giả nói 

gì về Tôn giả Nàrada? 

63) -- Này Hiền giả Ananda, nói như vậy, tôi không nói 
gì vê Tôn giả Nàrada, ngoài sự tôt lành, ngoài sự tôt đẹp. 
IX. Nước Thủy Triều Dâng (S.ii,I 18) 

1) Như vây tôi nghe. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 143 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, trong 
vườn ông Anàthapindika. 


2) Tại đây... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào biển lớn dâng lên thời 
các sông lớn dâng lên; khi nào các sông lớn dâng lên thời các 
sông nhỏ dâng lên; khi nào các sông nhỏ dâng lên thời các hồ 
lớn dâng lên; khi nào các hồ lớn dâng lên thời các hồ nhỏ 
dâng lên. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào vô minh dâng 
lên thời các hành dâng lên; khi nào các hành dâng lên thời 
thức dâng lên; khi nào thức dâng lên thời danh sắc dâng lên; 
khi nào danh sắc dâng lên thời sáu xứ dâng lên; khi nào sáu 
xứ dâng lên thời xúc dâng lên; khi nào xúc dâng lên thời thọ 
dâng lên; khi nào thọ dâng lên thời ái dâng lên; khi nào ái 
dâng lên thời thủ dâng lên; khi nào thủ dâng lên thời hữu 
dâng lên; khi nào hữu dâng lên thời sanh dâng lên; khi nào 
sanh dâng lên thời già chết dâng lên. 

5) Này các Tỷ-kheo, biển lớn không dâng lên thời sông 
lớn không dâng lên; sông lớn không dâng lên thời sông nhỏ 
không dâng lên; sông nhỏ không dâng lên thời hồ lớn không 
dâng lên; hồ lớn không dâng lên thời hỗ nhỏ không dâng lên. 


6) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vô minh không dâng lên 
thời các hành không dâng lên; các hành không dâng lên thời 
thức không dâng lên; thức không dâng lên thời danh sắc 
không dâng lên; danh sắc không dâng lên thời sáu xứ không 
dâng lên; sáu xứ không dâng lên thời xúc không dâng lên; 
xúc không dâng lên thời thọ không dâng lên; thọ không dâng 
lên thời ái không dâng lên; ái không dâng lên thời thủ không 
dâng lên; thủ không dâng lên thời hữu không dâng lên; hữu 


144 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


không dâng lên thời sanh không dâng lên; sanh không dâng 
lên thời già chêt không dâng lên. 
X. Susìma (Tạp 14.5 Đại 2,96b) (S.1,119) 

1) Như vậy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng con sóc. 


| 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, được tôn 
trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng và 
Ngài nhận được các vật dụng cúng dường như y áo, ầm thực, 
sảng tọa và dược phẩm trị bệnh. 


3) Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính, được tôn 
trọng, được kính lễ, được cúng dường, được tôn sùng và 
cũng nhận được các vật cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng 
tọa và dược phẩm trị bệnh. 


4) Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được cung kính, 
không được tôn trọng, không được kính lễ, không được cúng 
dường, không được tôn sùng và cũng không nhận được các 
vật dụng cúng dường như y áo, âm thực, sàng tọa và dược 
phâm trị bệnh. 

H 

5) Lúc bấy giờ du sĩ Susìma trú ở Ràjagaha cùng với 
đại chúng du sĩ. 

6) Rồi hội chúng du sĩ của Susìma nói với du sĩ 
Susìma: 

-- Thưa Hiền giả Susìma, ngài hãy đi đến và sống Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dân của Sa-môn Gotama. Sau khi ngài học 
Chánh pháp xong hãy nói lại cho chúng tôi. Sau khi chúng 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 145 


tôi học pháp ấy chúng tôi sẽ nói lại với các gia chủ. Như vậy 
chúng tôi sẽ được cung kính, được tôn trọng, được kính lê, 
được cúng dường, được tôn sùng và chúng tôi sẽ nhận được 
các vật dụng cúng dường như y áo, âm thực, sàng tọa và 
dược phâm trị bệnh. 

7) -- Thưa vâng, các Hiên giả. 

Du sĩ Susìma nghe theo hội chúng của mình, liền đi đến 
Tôn giả Ananda; sau khi đên nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Tôn giả Ananda; sau khi nói lên những lời chảo 
đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông một bên. 

IH 

8) Ngồi xuống một bên, du sĩ Susìma nói với Tôn giả 
Ananda: 

-- Này Hiền giả Ananda, tôi muốn sống Phạm hạnh 
trong Pháp và Luật này. 

9) Rồi Tôn giả Ananda đưa du sĩ Susìma đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 

10) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, du sĩ Susìma này nói như sau: "Này 
Hiên giả Ananda, tôi muôn sông Phạm hạnh trong Pháp và 
Luật này". 

11) -- Vậy Ananda, hãy cho Susìma xuất gia. 

12) Và du sĩ Susìma được xuất gia dưới sự chỉ đạo của 
Thê Tôn và được thọ đại giới. 

13) Lúc bẫy giờ nhiều vị Tỷ-kheo ở trước mặt Thế Tôn 
đã tuyên bô chánh trí như sau: "Chúng tôi biệt rõ răng: 'Sanh 


146 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa.' " 


IV 


14) Tôn giả Susìma được nghe: Nhiều Tỷ-kheo trước 
mặt Thế Tôn đã tuyên bồ chánh trí như sau: "Chúng tôi biết 
TỐ rằng: 'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa." 


15) Rồi Tôn giả Susìma đi đến các Tỷ-kheo; sau khi 
đến nói lên với những Tỷ-kheo ấy những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngồi xuống một bên. 

16) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Susìma nói với các 
Tỷ-kheo ấy: 

-- Có đúng sự thật chăng, chư Tôn giả ở trước mặt Thế 
Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: "Chúng con biết rõ rằng: 
'Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa""? 


-- Thưa có vậy, này Hiên giả. 


17) -- Nhưng, chư Tôn giả biết như vậy, thấy như vậy 
chắc chứng được nhiều loại thần thông khác nhau: Một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình 
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi 
ngang hư không; độn thô trồi lên ngang qua đất liền như ở 
trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; 
ngồi kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn tay 
chạm và rờ vào mặt trăng và mặt trời, những vật có oai lực, 
đại oai thần như vậy. Có thể sử dụng thân một cách tự tại cho 
đến cõi Phạm thiên? 


-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 147 


18) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, chứng được thiên nhĩ thông thanh tịnh siêu nhân, có thê 
nghe hai loại tiêng: chư Thiên và loài Người, xa và gân? 


-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


19) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, với tâm của mình biết được tâm của các chúng sanh 
khác, các loài Người khác: Tâm có tham biết là tâm có tham; 
tâm không tham biết là tâm không tham; tâm có sân biết là 
tâm có sân; tâm không sân biết là tâm không sân; tâm có sĩ 
biết là tâm có si; tâm không si biết là tâm không si; tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú; tâm tán loạn biết là tâm 
tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành tâm; không phải đại 
hành tâm biết không phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô 
thượng biết là tâm chưa vô thượng: tâm vô thượng biết là 
tâm vô thượng. Tâm Thiền định biết là tâm Thiền định; tâm 
không Thiền định biết là tâm không Thiền định. Tâm giải 
thoát biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát biết là tâm 
không giải thoát? 

-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


20) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, nhớ được nhiều đời quá khứ. Như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, 
bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại 
chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 


148 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


sanh ra ở đây". Như vậy, chư Tôn giả nhớ đên nhiêu đời 
sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiêt? 


-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


21) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sông và 
chết của chúng sanh. Chư Tôn giả biết rõ rằng chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sanh này làm những ác hạnh về thân, làm những ác 
hạnh về lời nói, những ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, 
theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm những 
thiện hạnh về thân, làm những thiện hạnh về lời nói, làm 
những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người ấy 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú, 
cối trời, trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, các vị thấy Sự sống chết của chúng sanh. Các vị biết rõ 
rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
họ? 


-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

22) -- Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, thấy như 
vậy, sau khi vượt khỏi Sắc giới, thân cảm xúc Vô sắc giới, an 
trú vào tịch tịnh giải thoát? 

-- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 


23) -- Hay ở đây, có phải chư Tôn giả vừa trả lời như 
vậy, vừa không chứng được các pháp này? 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 149 


24) --Này Hiền giả, không có chứng được gì. 
25) -- Như thế nào? 


-- Thưa Hiền giả Susìma, chúng tôi chứng được tuệ giải 
thoát. 


26) -- Tôi không biết được ý nghĩa một cách rộng rãi 
lời nói văn tắt này của chư Tôn giả. Lành thay nếu được chư 
Tôn giả nói lên cho tôi, để tôi có thể hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi lời nói vẫn tắt này của chư Tôn giả! 

27) -- Này Hiền giả Susìma, dù cho Ông có biết hay 
Ông không biết, chúng tôi chứng được tuệ giải thoát. 


V 


28) Rồi Tôn giả Susìma từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. 


29) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Susìma trình bày lên 
Thế Tôn tất cả câu chuyện với các Tỷ-kheo ấy. 


30) -- Này Susìma, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí 
về Niết-bàn. 

31) -- Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý nghĩa một 
cách rộng rãi lời nói vắn tắt này của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, 
lành thay nếu Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi, lời nói vắn tắt này của Thế Tôn! 


32) -- Này Susìma, dù cho Ông có biết hay Ông không 
có biết, trước hết là trí về pháp trú, sau là trí về Niết-bản. 
Này Susìma, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô 
thường? 


Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn? 

33) -- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 


chăng khi chúng ta quán vật ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

34) -- Thọ là thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

35) -- Tưởng là thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

36) -- Các hành là thường hay vô thường? 
-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

37) -- Thức là thường hay vô thường? 

-- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 


chăng nêu chúng ta quán vật ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


38) -- Do vậy, này Susìma, cái gì thuộc sắc pháp quá 


khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tê, liệt hay 
thăng, xa hay gân, tât cả sắc pháp cân phải được quán như 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 lãI 


chơn như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

39) Cái gì thuộc thọ quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như 
trên)... 


40) Cái gì thuộc tưởng quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như 
tiẾN)... 


41) Cái gì thuộc hành quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như 
trên)... 


42) Cái gì thuộc thức quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần 
phải quán như chơn với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”. 

43) Này Susìma, thấy như vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán 
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối 
với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: "Ta đã giải 
thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". Này Susìma, Ông có thấy chăng: "Do duyên sanh, già 
chết sanh khởi"? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
44)... 


__ 45) "Do duyên thủ, hữu sanh khởi?" Này Susìma, 
Ong có thây chăng? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


152 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


46) -- Này Susìma, Ông có thấy chăng: "Do duyên ái, 
thủ sanh khởi"? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


47) -- "Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do duyên xúc, thọ 
sanh khởi. Do duyên sáu xứ, thọ sanh khởi. Do duyên danh 
sắc, sáu xứ sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. 
Do duyên hành thức sanh khởi. Do duyên vô minh, hành 
sanh khởi". Này Susìma, Ông có thấy chăng? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


__ 48) ~ "Do sanh diệt, già chết diệt", này Susìma, Ông có 
thây chăng? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


49) -- "Do hữu diệt, nên sanh diệt", này Susìma, Ông có 
thây chăng? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


50) -- "Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do ái diệt nên thủ 
diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do sáu 
xứ diệt nên xúc diệt. Do danh sắc diệt, nên sáu xứ diệt. Do 
thức diệt, nên danh sắc diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do 
vô minh diệt, nên hành diệt!". Này Susìma, Ông có thấy 
chăng? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


51) -- Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, Ông có 
chứng được các thần thông nhiều loại sai khác: Một thân 
hiện ra nhiều thân; nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, 
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi 
ngang hư không; độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở 
trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 153 


ngồi kiết-già đi trên hư không như con chim; với bàn tay 
chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oal lực, 
đại oai thần như vậy. Có thể sử dụng thân một cách tự tại cho 
đến cõi Phạm thiên? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


52) -- Này Susìma, có phải biết như vậy, thây như vậy, 
với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, Ông có thê nghe hai loại 
tiếng, tiếng chư Thiên và tiếng loài Người, tiếng xa và tiếng 
gần? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


53) -- Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy, 
với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh sai khác, của 
loài Người sai khác. Với tâm có tham, Ông biết được tâm có 
tham... với tâm không giải thoát, Ông biết được là tâm không 
giải thoát; với tâm giải thoát, Ông biết được là tâm giải 
thoát? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


54) -- Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy như vậy, 
Ong có thê nhớ được nhiêu đời quá khứ sai khác. Như một 
đời... (như trên)... Ong có thê nhớ được nhiêu đời quá khứ sai 
khác cùng với các nét đại cương và các chi tiêt? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

55) - Này Susìma, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, 
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ong có thê thây các 
chúng sanh chêt đi sanh lại... Ong có thê biệt các chúng sanh 
tùy theo hạnh nghiệp của họ? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


154 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


56) -- Này Susìma, nhưng biết như vậy, thấy như vậy, 
có phải sau khi vượt khỏi các sắc pháp, với thân cảm thọ vô 
sắc pháp Ông an trú với tịch tịnh giải thoát? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


57) -- Nay ở đây, này Susìma, với câu trả lời như vậy, 
với những pháp này không chứng được, này Susìma, có phải 
Ông không làm được điều này? 


VỊ 


58) Rồi Tôn giả Susìma cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn 
và bạch Thê Tôn: 


-- Một tội lỗi con đã vi phạm, bạch Thế Tôn, vì ngu 
đần, vì si mê, vì bất thiện. Con đã xuất gia như một người ăn 
trộm pháp trong Pháp và Luật khéo giảng này. Bạch Thế 
Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận con tội lỗi này là một tội lỗi 
để con ngăn ngừa trong tương lai! 


59) -- Này Susìma, thật sự Ông đã phạm tội, vì ngu đần, 
vì si mê, vì bât thiện, Ông đã xuât gia như người ăn trộm 
pháp trong Pháp và Luật khéo giảng này. 


60) Ví như, này Susìma, người ta bắt được một người 
ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho vua và thưa: "Thưa 
Đại vương, đây là người ăn trộm, người phạm tội. Đại vương 
hãy gia phạt người ây theo hình phạt nào như Đại vương 
muốn". Vua ấy nói như sau: "Các Ông hãy đem người nảy, 
lấy dây thật chắc trói cánh tay người này thật chặt về phía 
sau, cạo đầu người ấy đi, đất người ấy đi xung quanh trên 
một xe nhỏ với một cái trống, đi từ đường này tới đường 
khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 155 


cửa thành phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía 


t† 


Nam". 


Những người kia vâng theo lời vua dạy, lấy dây thật 
chắc trói cánh tay người ẫy thật chặt về phía sau, cạo trọc 
đầu, dắt người ấy đi xung quanh trên một xe nhỏ với một cái 
trống, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này tới ngã 
ba khác, dắt người ây ra khỏi cửa thành phía Nam, và chặt 
đầu người ấy tại thành phía Nam. 


61) Này Susìma, Ông nghĩ thế nào? Người ấy do nhân 
duyên như vậy có cảm thọ khô ưu hay không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


62) -- Này Susìma, dù cho người ấy do nhân duyên như 
vậy cảm thọ khổ ưu, hay không cảm thọ khổ ưu, thời sự xuất 
gia với tư cách ăn trộm pháp trong Pháp và Luật khéo thuyết 
này, do nhân duyên ấy phải rơi vào và chịu đựng khổ báo còn 
kịch liệt hơn và quả báo còn đau đớn hơn. 

63) Này Susìma, Ông thấy phạm tội là phạm tội và như 
pháp phát lộ, nên Ta chấp nhận tội ấy cho Ông. Này Susìma, 
như vậy Luật của bậc Thánh được tăng trưởng, khi thấy được 
phạm tội là phạm tội và như pháp phát lộ để ngăn giữ trong 
tương lai. 


VIH. Sa Môn, Bà La Môn: Phẩm Thứ Tám 


71. I. Sa Môn, Bà La Môn (Tạp 14.12-3, Sa-môn, Bà- 
la-môn, Đại 2,99b) (S.1,129) 


1) Như vây tôi nghe. 


156 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, ở vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Ở đây Thế Tôn... 


3) -- Này các Tyỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào không biết già chết, không biết già chết tập khởi, không 
biết già chết đoạn diệt, không biết con đường đưa đến già 
chết đoạn diệt. Này các Tý-kheo, những Sa-môn hay Bả-la- 
môn ấy, giữa các Sa-môn không được chấp nhận là Sa-môn, 
hay giữa các Bà-la-môn không được chấp nhận là Bà-la- 
môn; và những Tôn giả ấy không tự mình với thắng trí đạt 
được, chứng được và an trú trong hiện tại mục đích Sa-môn 
hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


4) Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào biết già chết... (như trên)... biết con đường đưa đến già 
chết đoạn diệt. Này các Tý-kheo, những Sa-môn hay Bà-la- 
môn ấy, giữa các Sa-môn được chấp nhận là Sa-môn, hay 
giữa các Bả-la-môn được chấp nhận là Bà-la-môn; và những 
Tôn giả ấy tự mình với thăng trí đạt được, chứng được và an 
trú ngay trong hiện tại mục đích Sa-môn hạnh và mục đích 
Bà-la-môn hạnh. 


72-80. (LI-X). 

.- Trú ở Sàvatth1. 
Họ không biết sanh... 
Họ không biết hữu... 
Họ không biết thủ... 
Họ không biết ái... 
Họ không biết thọ... 
Họ không biết xúc... 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 157 


Họ không biết sáu xứ... 
Họ không biết danh sắc... 
Họ không biết thức... 

XI. (S.1,130) 


Họ không biết hành... Họ không biết hành tập khởi, họ 
không biết hành đoạn diệt, họ không biết con đường đưa đến 
hành đoạn diệt....... tự mình với thắng trí đạt được, chứng 
được và an trú ngay trong hiện tại mục đích Sa-môn hạnh và 
mục đích Bà-la-môn hạnh. 


1X. Trung Lược Phẩm 


...Trú ở Sàvatthi. 
I. Đạo Sư... (S.ii,130) 

1) -- Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và 
thấy già chết, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có 
như thật trí đối với già chết. Đối với ai không như thật biết 
và thấy già chết tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo 
Sư để có như thật trí đối với già chết tập khởi. Đối với ai 
không như thật biết và thấy già chết đoạn diệt, người ấy cần 
phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với già chết 
đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và thấy con đường 
đưa đến già chết đoạn diệt, người ấy cần phải tìm đến bậc 
Đạo Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến già chết 
đoạn diệt. 

2) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và thấy 
sanh... 


158 Chương I: Tương Ung Nhân Duyên 


3) Này các Tỷ-kheo,.... không như thật biết và thấy 


hữu... 
4) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy thủ... 
5) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy ái... 
6) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy thọ... 
7) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy xúc... 
8) Này các Tý-kheo... không như thật biết và thấy sáu 

Xư... 

— 9) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy danh 
sa€... 


10) Này các Tỷ-kheo... không như thật biết và thấy 
thức... 

11) Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và 
thấy hành, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như 
thật trí đối với các hành. Đối với ai không như thật biết và 
thấy các hành tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc Đạo 
Sư để có như thật trí đối với các hành tập khởi. Đối với ai 
không như thật biết và thấy các hành đoạn diệt, người ấy cần 
phải tìm đến bậc Đạo Sư để có như thật trí đối với các hành 
đoạn diệt. Đối với ai không như thật biết và thấy con đường 
đưa đến hành đoạn diệt, người ây cần phải tìm đến bậc Đạo 
Sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến các hành 
đoạn diệt. 

H. Học Tập (Tạp 15.4 Tu Tập, Đại 2,101b) (S.1,131) 

.. Này các Tý-kheo, đối với ai không như thật biết và 
thấy già chết, người ấy cần phải học tập để có như thật trí đối 
với già chết...(I.1 1) 

HI. Tu Tập (Yoga) (Tạp 15.5, Tam-ma-đề, Đại 2,101b) 
(S.ii,131) 


Tương Ung Bộ Kinh — Tập 2 159 


.. Này các Tỷ-kheo, đối với ai không như thật biết và 
thây già chết, người ây cân phải tu tập đê có như thật trí đôi 
với già chêt...(I.I 1) 


IV. Dục (S.ii,132) 
... Dục cần phải thực hành...(I.1 1) 
V. Nỗ Lực (S.ii,132) 
... Nỗ lực cần phải thực hành...(I.1 1) 
VI. Bất Thối Chuyển (S.ii,132) 
... Bất thối chuyên cần phải thực hành...(I.11) 
VII. Nhiệt Tâm (S.ii,132) 
... Nhiệt tâm cần phải thực hành...(I. 1 1) 
VIII. Tinh Tấn (S.ii,132) 
... Tỉnh tấn cần phải thực hành...(I.1 1) 
IX. Kiên Trì (S.ii,132) 
... Kiên trì cần phải thực hành...(I.1 1) 
X. Chánh Niệm (S.ii,I32) 
... Chánh niệm cần phải thực hành...(I.11) 
XI. Chánh Tri (S.ii,132) 
... Chánh tri cần phải thực hành...(I.11) 
XII. Không Phóng Dật (S.n,132) 
... Không phóng dật cần phải thực hành... (I.11) 


Chương II : Tương Ưng Minh Kiến 


I. Đầu Ngón Tay (S.ii,133) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Rồi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên đầu móng tay rồi 
gọi các Tý-kheo: 


-- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tý-kheo, cái gì nhiều 
hơn, một ít bụi này Ta lấy lên trên đầu ngón tay, hay là quả 
đất lớn này? 

3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
quả đất lớn này. Ít hơn là một ít bụi được Thế Tôn lấy lên 
trên đầu ngón tay; không phải một trăm lần, không phải một 
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, 
khi so sánh quả đất lớn với một ít bụi được Thế Tôn lấy lên 
trên đầu ngón tay. 


4) -- Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với vị Thánh đệ tử 
đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được 
minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, 
đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại, không phải một trăm 
lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, 
có thê sánh bằng khi so sánh với khô uẫn trước đã được đoạn 
tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 lói 


5) Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp 
minh kiên (Dhammàsbhisamayo: pháp hiện quán); như vậy 
lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. 


IH. Hồ Sen (Tạp 5.7, Đại 2,34a) (S.ii,134) 
1) Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tý-kheo, ví như một hồ sen 50 do tuần bề 
dài, 50 do tuần bề rộng và 50 do tuần bề sâu, nước đầy tràn 
khiến con quạ có thể uống được. Từ nơi hồ sen ấy một người 
lấy nước lên với đầu ngọn cỏ. Các Ông nghĩ thế nào? Này 
các Tỷ-kheo, cái nào nhiều hơn, nước được lẫy lên trên đầu 
ngọn cỏ, hay nước của hồ sen? 


3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
nước của hồ sen; ít hơn là nước được lấy lên trên đầu ngọn 
cỏ, không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, 
không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh băng khi so sánh 
nước của hồ sen với nước được lấy lên trên đầu ngọn cỏ. 


4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với bậc Thánh đệ 
tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được 
minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, 
đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại. Không phải một trăm 
lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, 
có thể sánh bằng khi so sánh với khô uẫn trước đã được đoạn 
tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn. 


5) Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỷ-kheo, là pháp 
minh kiên; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đặc pháp nhãn! 


II. Nước Sông Hợp Dòng (Sii,134) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Ty-kheo, ví như các con sông lớn nảy, 
cùng nhau đông chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Gangà 


162 Chương II: Tương Ung Minh Kiến 


(sông Hằng), sông Yamunà, sông Aciravatì, sông Sarabhù, 
sông Mahì. Từ chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên hai 
hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, 
cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay 
là nước ở chỗ hợp dòng? 


3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
nước ở chỗ hợp dòng: ít hơn là hai ba giọt nước được lấy lên; 
không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không 
phải một trắm ngàn lần, có thể sánh băng khi so sánh nước ở 
chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... (như trên)... 
IV. Nước Sông Hợp Dòng (S.1,135) 
l)... Trú ở Sàvatth1. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, ví như các con sông lớn này, 
cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Gangà, 
sông Yamunà, sông Acrravatfi, sông Sarabhù, sông Mahi; 
nước các sông ấy đi đến đoạn tận, diệt tận, chỉ trừ hai hay ba 
giọt nước, các Ông nghĩ thế nào? Này các Tý-kheo, cái gì 
nhiều hơn, nước sông hợp dòng đi đến đoạn tận, diệt tận, hay 
là hai hay ba giọt nước còn lại? 


3) - Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
nước hợp dòng đi đên đoạn tận, diệt tận. lt hơn là hai hay ba 
giọt nước còn lại. Không phải một trăm lân, không phải một 
ngàn lân, không phải một trăm ngản lân, có thê sánh băng 
khi so sánh nước sông hợp dòng đi đên đoạn tận, diệt tận với 
hai hay ba giọt nước còn lại. 

4) -- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo... 

V. Quả Đất (S.ii,135) 

1)... Trú ở SàvatthI. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 163 


2)... Ví như, này các Tỷ-kheo, có người đặt bảy cục đất 
tròn lớn bằng hột táo trên quả đất lớn. Này các Tỷ-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Cái nào là nhiều hơn, bảy cục đất tròn to 
bằng hột táo được đặt trên quả đất, hay là quả đất lớn? 


3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
quả đât lớn. lt hơn là bảy cục đât tròn to băng hột táo được 
đặt trên quả đât. Không phải một trăm lân, không phải một 
ngàn lân, không phải một trăm ngản lân, có thê sánh băng 
khi so sánh quả đât lớn với bảy cục đât tròn được đặt trên 
quả đât. 

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 

VI. Quả Đất (S.ii,136) 

I)... Trú ở Sàvatth. 

2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, quả đất lớn đi đến đoạn 
tận, diệt tận, trừ bảy cục đât tròn lớn băng hột táo. Các Ông 
nghĩ thê nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiêu hơn, quả đât 
lớn đi đên đoạn tận, diệt tận, hay là bảy cục đât tròn lớn băng 
hột táo còn lại? 

3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
quả đât lớn đi đên đoạn tận, diệt tận. It hơn là bảy cục đât 
tròn lớn băng hột táo còn lại. Không phải một trăm lân, 
không phải một ngàn lân, không phải một trăm ngàn lân, có 
thê sánh băng khi so sánh quả đât lớn đi đên đoạn tận, diệt 
tận với bảy cục đât tròn lớn băng hột táo còn lại. 

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 

VI. Biển (S.ii,136) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


164 Chương II: Tương Ung Minh Kiến 


2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một người từ biển lớn 
lây lên hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thê nào, này các 
Tỷ-kheo? Cái nào là nhiêu hơn, hai hay ba giọt nước được 
lây lên, hay là nước biên lớn? 

3) - Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
nước biên lớn. It hơn là hai hay ba giọt nước được lây lên. 
Không phải một trăm lân không phải một ngàn lân, không 
phải một trăm ngàn lân, có thê sánh băng khi so sánh nước 
biên lớn với hai hay ba giọt nước được lây lên. 

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 

VI. Biển (S.ii,137) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, biển lớn đi đến đoạn tận, 
diệt tận, trừ hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thê nào, này 
các Tỷ-kheo? Cái gì là nhiêu hơn, nước biên lớn đi đên đoạn 
tận, diệt tận, hay là hai hay ba giọt nước còn lại? 

3) - Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
nước của biên lớn đi đên đoạn tận, diệt tận. lt hơn là hai hay 
ba giọt nước còn lại. Không phải một trăm lân, không phải 
một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh 


bằng, khi so sánh nước của biển lớn đi đến đoạn tận, diệt tận 
với hai hay ba giọt nước còn lại. 


4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 
IX. Ví Dụ Với Núi (S.1,137) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người đặt bảy hòn sỏi 
lớn băng hột cải trên vua núi Tuyêt Sơn. Các Ong nghĩ thê 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 165 


nảo, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều hơn? Bảy hòn sỏi lớn 
băng hột cải này được đặt trên núi hay là vua núi Tuyêt Sơn. 


3) -- Chính cái này bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
vua núi Tuyết Sơn. Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải 
được đặt trên núi. Không phải một trăm lần, không phải một 
ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng 
khi so sánh vua núi Tuyết Sơn với bảy hòn sỏi lớn bằng hột 
cải được đặt trên núi. 


4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo... 
X. Ví Dụ Núi (S.1,138) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, núi Tuyết Sơn đi đến 
đoạn tận, diệt tận, chỉ còn lại bảy hòn sỏi lớn bằng hột cải. 
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều 
hơn? Núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận hay là bảy hòn 
sỏi lớn bằng hột cải được còn lại? 


3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt tận này. Ít hơn là bảy hòn 
sỏi lớn bằng hột cải còn lại này. Không phải một trăm lần, 
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có 
thê sánh băng khi so sánh núi Tuyết Sơn đi đến đoạn tận, diệt 
tận với bảy hòn sỏi lớn băng hột cải còn lại. 

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị Thánh đệ tử 
đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được 
minh kiến, cái này nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, 
diệt tận. Ít hơn là khổ còn lại. Không phải một trăm lần, 
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có 
thê sánh bằng khi so sánh với khổ uân trước đã được đoạn 
tận, tức là bảy lần nhiều hơn. 


166 Chương II: Tương Ung Minh Kiến 


5) Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tyỷ-kheo, là pháp 
minh kiên; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đặc pháp nhãn! 


XI. Ví Dụ Núi (S.ii,138) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, các Ông đặt bảy hòn sỏi 
lớn bằng hột đậu trên vua núi Sineru (núi Tu-di). Các Ông 
nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Cái nào là nhiều hơn? Bảy 
hòn sỏi lớn bằng hạt đậu được đặt trên núi)hay là vua núi 
SIineru? 


3) -- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là 
vua núi Sineru. Ít hơn là bảy hòn sỏi lớn bằng hột đậu được 
đặt trên núi. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn 
lần, không phải một trăm ngàn lần có thể sánh bằng, khi so 
sánh vua núi Sineru với bảy hòn sỏi lớn bằng hột đậu được 
đặt trên núi. 

4) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, so sánh sự chứng đắc 
của vị Thánh đệ tử đã chứng kiến cụ túc, của người đã chứng 
minh kiến, thời sự chứng đắc của các hàng Sa-môn, Bà-la- 
môn, du sĩ ngoại đạo không băng một trăm lần, không bằng 
một ngàn lần, không bằng một trăm ngàn lần. 


5) Cũng vậy, chứng đắc lớn, này các Tỷ-kheo, là kiến 
cụ túc, là người đã chứng được đại trí như vậy. 


Chương III: Tương Ưng Giới 


I. Phẩm Sai Biệt 


Phân Một: Nội Giới Năm Kinh 
I. Giới (Tạp 16.51 Giới, Đại 2, 115e) (S.ii,140) 
1)... Trú ở SàvatthI. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông giới sai 
biệt. Hãy nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh 
giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt 
giới, vỊ giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức 
giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới saI biệt. 

H. Xúc (Tạp 16.52-53 Xúc, Đại 2, I16a) (S.1,140) 

l)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. 


168 Chương IHII: Tương Ung Giới 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý 
giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

5) Và này các Tý-kheo, thế nào là do duyên giới sai 
biệt, xúc sai biệt sanh khởi? 


6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh 
khởi. Do duyên nhĩ giới... do duyên tỷ giới... do duyên thiệt 
giới... do duyên thân giới... do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. 

7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
xúc sai biệt sanh khởi. 

IH. Và Không Phải Như Vậy (S.1,141) 

1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt 
sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới... ý giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới 
saI bIỆt. 

5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào do duyên giới sai 
biệt, xúc sai biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai 
biệt, giới sai biệt sanh khởi? 

6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh 
khởi; không phải do duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh khởi... 
Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi; không phải do duyên ý 
xúc, ý giới sanh khởi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 169 


7) Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
xúc sai biệt sanh khởi; không phải do duyên xúc sai biệt, giới 
sai biệt sanh khởi. 

IV. Thọ (S.1,141) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? 

4) Nhãn giới... ý giới... này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới 
saI biệt. 

5) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 


biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai 
biệt sanh khởi? 


6) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh 
khởi. Do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh khởi... 
Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Do duyên ý xúc, thọ do ý 
xúc sanh sanh khởi. 

7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt 
sanh khởi. 

V, Thọ (S.1,142) 

1)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, xúc sai 
biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 


170 Chương IHII: Tương Ung Giới 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Nhãn 
ĐIỚI... ý ØIỚI... này các Tyỷ-kheo, đây gọi là giới sai biỆt. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, xúc sai biệt sanh khởi? Do duyên xúc sai biệt, thọ sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt 
sanh khởi. 

5-9) Này các Tỷ-kheo, do duyên nhãn giới, nhãn xúc 
sanh khởi. Do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh sanh 
khởi. Không phải do duyên thọ do nhãn xúc sanh, nhãn xúc 
sanh khởi. Không phải do duyên nhãn xúc, nhãn giới sanh 
khởi... (như trên) ... 


10) Do duyên ý giới, ý xúc sanh khởi. Do duyên ý xúc, 
thọ do ý xúc sanh sanh khởi. Không phải do duyên thọ do ý 
xúc sanh, ý xúc sanh khởi. Không phải do duyên ý xúc, ý 
giới sanh khởi. 

I1) Cũng vậy, này các Ty-kheo, do duyên giới sai biệt, 
xúc sai biệt sanh khởi. Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt 
sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai biệt, giới sai biệt 
sanh khởi. 


Phân Hai: Ngoại Giới Năm Kinh 
VI Giới (S.ii,143) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về giới 
sai biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 171 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc 
giới, thanh giới, hương giới, vỊ giới, xúc giới, pháp giới. 
4) Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 


VỊI. Tưởng (Tạp 16.54 Tưởng, Đại 2, 116b) 16.52 Giới, 52 
Xúc, 53 Thọ (S.1,143) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai 
biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do 
duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do duyên 
nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. 


3) Và này các Tý-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc 
giới... pháp giới; này các Tyỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; do duyên tưởng sai biệt, tư duy 
sai biệt sanh khởi; do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh 
khởi; do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi; do 
duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi? 


5-9) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng 
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do 
duyên sắc tư duy, sắc đục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc 
nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu 
sanh khởi... 


10) Này các Tỷ-kheo, do duyên pháp giới, pháp tưởng 
sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do 
duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi. Do duyên pháp dục, 
pháp nhiệt tình sanh khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp 
tầm cầu sanh khởi. 


172 Chương IHII: Tương Ung Giới 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai 
biệt sanh khởi. Do duyên tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh 
khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Do 
duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. 


VIII. Và Không Phải Như Vậy (S.ii,144) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới phân biệt, tưởng 
sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tâm câu sai biệt 
sanh khởi. 


3) Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai 
biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng 
sai biệt, giới sa1 biệt sanh khởi. 

4-9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc 
giới... pháp giới; này các Tyỷ-kheo, đây gọi là giới sai biỆt. 

10) Và này các Tỷ-kheo, như thế nảo do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai biệt... tầm 
cầu sai biệt sanh khởi? Không phải do duyên tầm cầu sai 
biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt 
tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

I1) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng 
sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 173 


duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc 
nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu 
sanh khởi. Không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình 
sanh khởi. Không phải do duyên sắc nhiệt tình, sắc dục sanh 
khởi. Không phải do duyên sắc dục, sắc tư duy sanh khởi. 
Không phải do duyên sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi. 
Không phải do duyên sắc tưởng, sắc giới sanh khởi. 


12) Do duyên thanh giới... 
13) Do duyên hương giới... 
14) Do duyên vị giới... 

15) Do duyên xúc giới... 


16) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do 
duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư 
duy, pháp dục sanh khởi... pháp tầm cầu sanh khởi. Không 
phải do duyên pháp tầm cầu, pháp nhiệt tình sanh khởi. 
Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục sanh khởi. 
Không phải do duyên pháp dục, pháp tư duy sanh khởi. 
Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh khởi. 
Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. 


17) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tầm cầu 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, 
nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình 
sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai 
biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy 
sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

IX. Xúc (S.1,146) 
I)... Trú ở Sàvatth1. 


174 Chương IHII: Tương Ung Giới 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai 
biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi. Do duyên tư duy sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Do 
duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Do duyên thọ sai 
biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt tình 
sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai 
biệt sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt 
sanh khởi. 


3) Và này các Tý-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc 
giới... pháp giới; này các Tyỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

4) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai biệt... sở 
đặc sai biệt sanh khởi? 


5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh 
khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên 
sắc tư duy, sắc xúc sanh khởi. Do duyên sắc xúc, thọ do sắc 
xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do sắc xúc sanh, sắc dục 
sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do 
duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Do duyên sắc 
tầm cầu, sắc sở đắc sanh khởi. 


6) Do duyên thanh giới... 
7) Do duyên hương giới... 
8) Do duyên vị giới... 

9) Do duyên xúc giới... 


10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do 
duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư 
duy, pháp xúc sanh khởi. Do duyên pháp xúc, thọ do pháp 
xúc sanh sanh khởi. Do duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp 
dục sanh khởi. Do duyên pháp dục, pháp nhiệt tình sanh 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 175 


khởi. Do duyên pháp nhiệt tình, pháp tầm cầu sanh khởi. Do 
duyên pháp tâm câu, pháp sở đắc sanh khởi. 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tầm cầu 
sai biệt sanh khởi. Do duyên tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt 
sanh khởi. 


X. Xúc (S.ii,147) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai 
biệt sanh ST" Bộ duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh 
khởi... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... Do duyên tầm cầu sai 
biệt, sở đắc sai n sanh khởi. Không phải do duyên sở đắc 
sai biệt, tầm câu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm 
cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do 
duyên nhiệt tình sai biệt... dục... thọ... xúc... tư duy... tưởng 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới 
sai biệt sanh khởi. 

3) Và này các Tý-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc 
giới... pháp giới; này các Tyỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt. 

4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai 
biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư 
duy sai biệt sanh khởi... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... tầm 
cầu... sở đắc... Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu 
sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, 
nhiệt tình sai biệt sanh khởi... dục... thọ... xúc... Không phải 
do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không 
phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi. 

5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh 
khởi... (như trên) ... 


176 Chương III: Tương Ung Giới 


6) Do duyên thanh giới... 
7) Do duyên hương giới... 
8) Do duyên vị giới... 

9) Do duyên xúc giới... 


10) Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do 
duyên pháp tưởng... pháp tầm cầu sanh khởi. Do duyên pháp 
tầm cầu, pháp sở đắc sanh khởi. Không phải do duyên pháp 
sở đắc, pháp tầm cầu sanh khởi. Không phải do duyên pháp 
tầm cầu, pháp nhiệt tình sanh khởi. Không phải do duyên 
pháp nhiệt tình, pháp dục sanh khởi. Không phải do duyên 
pháp dục, thọ do pháp xúc sanh sanh khởi. Không phải do 
duyên thọ do pháp xúc sanh, pháp xúc sanh khởi. Không 
phải do duyên pháp xúc, pháp tư duy sanh khởi. Không phải 
do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh khởi. Không phải do 
duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, 
tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tư duy... 
úc... thọ... dục... nhiệt tình... tầm cầu... sở đắc... Không phải 
do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không 
phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh 
khởi. Không phải do dục sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên xúc sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. 
Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh 
khởi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 177 


II Phẩm Thứ Hai 


L. Bảy (Pháp) Này (Tạp 17.1, Đại 2, I1óc) (S.1,149) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có bảy giới này. 

Thế nào là bảy? Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên 
xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ giới, Diệt thọ tưởng giới. 

Này các Tỷ-kheo, có bảy giới này. 

3) Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Quang giới này với Tịnh giới, Không 
vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, và Diệt thọ tưởng giới. Bạch 
Thê Tôn, những giới này do duyên cái gì được hiên lộ? 

4) -- Này các Tỷ-kheo, Quang giới này do duyên u ám, 
giới này được hiên lộ. 

5) Này các Tỷ-kheo, Tịnh giới này do duyên bắt tịnh, 
giới này được hiên lộ. 

6) Này các Tỷ-kheo, Không vô biên xứ giới này, do 
duyên sắc, giới này được hiền lộ. 

7) Này các Tỷ-kheo, Thức vô biên xứ giới này do 
duyên Không vô biên xứ giới này được hiên lộ. 

8) Này các Tỷ-kheo, Vô sở hữu xứ giới này do duyên 
Thức vô biên xứ giới này được hiên lộ. 

9) Này các Tyỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ này do 
duyên Vô sở hữu xứ giới này được hiên lộ. 


178 Chương IHII: Tương Ung Giới 


10) Này các Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới này do duyên 
diệt này được hiện lộ. 


11) -- Bạch Thế Tôn, Quang giới này với Tịnh giới, 
Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ 
giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, với Diệt thọ tưởng 
giới; bạch Thế Tôn, bảy giới này Thiền chứng (Samàpatti) 
như thế nào? 


12) -- Này các Ty-kheo, Quang giới này với Tịnh giới, 
Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ 
giới, những giới này lấy tưởng Thiền chứng 
(Sannàsamàpatti) được chứng đắc. 

13) Này các Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới 
này lẫy hành hữu dư Thiền chứng được chứng đắc. 


14) Này các Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới này lấy diệt 
đăng nhập được chứng đặc. 


H. Có Nhân (Đại 2, IlŠc, Đan Tạp 2, Đại 2,497c, Đại 2, 
504) (S.1m,151) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có nhân, dục tầm sanh khởi, 
không phải không nhân. Có nhân, sân tầm sanh khởi, không 
phải không nhân. Có nhân, hại tầm sanh khởi, không phải 
không nhân. 


3) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, có nhân, dục tầm 
sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, sân tầm sanh 
khởi, không phải không nhân; có nhân, hại tầm sanh khởi, 
không phải không nhân? 

4) Này các Tỷ-kheo, do duyên dục giới, dục tưởng sanh 
khởi. Do duyên dục tưởng, dục tư duy sanh khởi. Do duyên 
dục tư duy, dục dục sanh khởi. Do duyên dục dục, dục nhiệt 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 179 


tình sanh khởi. Do duyên dục nhiệt tình, dục tầm cầu sanh 
khởi. Này các Tỷ-kheo, do tâm câu dục tâm câu, kẻ vô văn 
phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý 


5) Này các Tỷ-kheo, do duyên sân giới, sân tưởng sanh 
khởi. Do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi... sân dục... 
sân nhiệt tình... sân tầm cầu sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do 
tầm cầu sân tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hành tà hạnh 
theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


6) Này các Tỷ-kheo, do duyên hại giới, hại tưởng sanh 
khởi... hại tư duy... hại dục... hại nhiệt tình... hại tầm cầu 
sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu hại tầm cầu, kẻ vô 
văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người ném bó đuốc 
bằng có cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Nếu người ấy không 
dập tắt gâp với tay và chân; như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
sanh loại sống nương vào cỏ và củi sẽ gặp bất hạnh và tai 
họa. 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào, đối với tưởng bất chánh khởi lên, không gâầp từ bó, 
nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ây ngay trong hiện tại trú 
trong đau khổ, với phiền lao, với sầu não, với nhiệt não; và 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào ác thú. 


9) Này các Tỷ-kheo, có nhân, xuất ly tầm sanh khởi, 
không phải không nhân. Có nhân, vô sân tầm sanh khởi, 
không phải không nhân. Có nhân, bất hại tầm sanh khởi, 
không phải không nhân. 

10) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào có nhân, xuất ly 
tầm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, vô sân tầm 
sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, bất hại tầm sanh 
khởi, không phải không nhân? 


180 Chương III: Tương Ung Giới 


11) Này các Tý-kheo, do duyên xuất ly giới, xuất ly 
tưởng sanh khởi. Do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy 
sanh khởi. Do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục (chanda) 
sanh khởi. Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh 
khởi. Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu sanh khởi. 
Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị Đa văn 
Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


12) Này các Tỷ-kheo, do duyên vô sân giới, vô sân tưởng 
sanh khởi. Do duyên vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh khởi... 
vô sân dục... vô sân nhiệt tình... vô sân tầm cầu sanh khởi. Này 
các Tyỷ-kheo, do tầm cầu vô sân tầm cầu, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thực hành chánh hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


13) Này các Tỷ-kheo, do duyên bất hại giới, bất hại 
tưởng sanh khởi. Do duyên bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh 
khởi. Do duyên bất hại tư duy, bất hại dục sanh khởi. Do 
duyên bắt hại dục, bất hại nhiệt tình sanh khởi. Do duyên bất 
hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, 
do duyên tầm cầu bất hại tầm cầu, vị Đa văn Thánh đệ tử 
thực hành chánh hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


14) Ví như, này các Ty-kheo, có người ném một bó 
đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Người ấy với tay 
và chân gấp dập tắt bó đuốc ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các sanh loại sống nương vào cỏ và củi sẽ không gặp bất 
hạnh và tai họa. 


15) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nảo đối với tưởng bất chánh khởi lên, gấp từ bỏ, nhiếp 
phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay trong hiện tại trú trong 
an lạc, không có phiền lao, không có sầu não, không có nhiệt 
não; sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú. 


HI. Căn Nhà Bằng Gạch (Tạp, Đại 2, 117a) (S.ii,153) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 181 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Natika, tại căn nhà bằng gạch. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo"-- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-~ Này các Tỷ-kheo, do duyên giới, tưởng sanh khởi, 
kiên sanh khởi, tâm sanh khởi. 


4) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Saddha Kaccàyana bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, kiến này giữa những vị không Chánh 
Đăng Chánh Giác, có vị Chánh Đăng Chánh Giác. Bạch Thế 
Tôn, kiến này do duyên gì được hiễn lộ? 


5) -- Lớn thay, này Kaccàyana, là giới này, tức là vô 
minh giới. 

6) Này Kaccàyana, do duyên liệt (hìna) giới, liệt tưởng, 
liệt kiến, liệt tầm, liệt tư (cetanà), liệt hy vọng (patthanà), liệt 
ước nguyện, liệt nhân (puggalà), liệt ngữ sanh khởi. Liệt là 
điều VỊ ây nói, vị ấy thuyết, vị ây trình bày, vị ấy đề xướng, 
VỊ ây hiển thị, vị ẫy phân biệt, vị ây tuyên thị. Ta nói răng liệt 
là sự thọ sanh (uppatti) của vị ấy. 


7) Này Kaccàyana, do duyên trung giới, trung tưởng, 
trung kiến, trung tầm, trung tư, trung hy vọng, trung ước 
nguyện, trung nhân, trung ngữ sanh khởi. Trung là điều VỊ ây 
nÓI, VỊ ây thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, VỊ ấy hiển 
thị, vị ây phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng trung là sự 
thọ sanh của vị ấy. 


—_ 8) Này Kaccàyana, do duyên thắng ĐIiỚI, thắng tưởng, 
thăng kiên, thăng tâm, thăng tư, thăng hy vọng, thăng ước 
nguyện, thăng nhân, thăng ngữ sanh khởi. Thăng là điêu vị 


182 Chương IHII: Tương Ung Giới 


Ấy nÓI, VỊ ấy thuyết, vị ấy trình bày, vị ấy đề xướng, vị ây 
hiển thị, vị ấy phân biệt, vị ấy tuyên thị. Ta nói rằng thắng là 
sự thọ sanh của vị ây. 


IV. Liệt Ý Chí (Tạp, Đại 2, 115a) (S.ii,154) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí 
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh 
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 


3) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, 
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng 
sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với chúng sanh 
liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi 
với chúng sanh thiện ý chí. 


4) Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các 
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng 
sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với chúng sanh 
liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi 
với chúng sanh thiện ý chí. 


5) Này các Tyý-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các 
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt 
ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng 
sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện 
ý chí. 

V, Nghiệp (Tạp, Đại 2, I15a) (S.1,15S) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
núi G1Jjakùta (Linh Thứu) . 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta cùng với một số đông 
Tỷ-kheo đang đi kinh hành, không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 183 


3) Tôn giả Mahàmoggallàna cùng với một số đông Tỷ- 
kheo đang đi kinh hành, không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


4) Tôn giả Mahà Kassapa cùng với... không xa Thế Tôn 
bao nhiêu. 


5) Tôn giả Anuruddha cùng với... không xa Thế Tôn 
bao nhiêu. 


6) Tôn giả Punna Mantàniputta cùng với... bao nhiêu. 
7) Tôn giả Upàli cùng với... bao nhiêu. 
8) Tôn giả Ananda cùng với... bao nhiêu. 


9) Tôn giả Devadatta cùng với một số đông Tỷ-kheo 
đang đi kinh hành, không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


10) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Sàriputta cùng với 
một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

-- Này các Tý-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc đại trí 
tuệ. 

11) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Moggallàna 
cùng với một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn 

-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tý-kheo ấy là bậc đại thần 
thông. 

12) Này các Ty-kheo, các Ông có thấy Kassapa cùng 
với một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


l1ỡ4 Chương III: Tương Ung Giới 


-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷý-kheo ấy chủ trương 
hạnh đâu đà. 


13) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Anuruddha cùng 
với một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tý-kheo ấy là bậc có thiên 
nhãn. 


14) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Punna 
Mantàniputta cùng với một sô đông Ty-kheo đang đi kinh 
hành? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Này các Tý-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc thuyết 
pháp. 


15) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Upàli cùng với 
một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Này các Tý-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc trì luật. 


16) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ananda cùng 
với một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Này các Tý-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là bậc đa văn. 


17) Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Devadatta cùng 
với một sô đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Này các Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy là ác dục. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 185 


18) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí 
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh 
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 


19) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, 
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng 
sanh liệt ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý 
chí. Chúng sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với 
chúng sanh thiện ý chí. 


20) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, 
các chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng 
sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý 
chí. Chúng sanh thiện ý chí sẽ cùng hòa hợp, cùng ởi với 
chúng sanh thiện ý chí. 


21) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới hiện tại, các 
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt 
ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng 
sanh thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện 
ý chí. 

VỊ. Kinh Với Các Bài Kệ (Tạp, Đại 2,1 15a) (S.1,157) 

])... Trú ở Sàvatthi. 

| 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí 
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. 

3) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, các 
chúng sanh đã cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý 
chí đã cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. 


186 Chương III: Tương Ung Giới 


4) Này các Tyỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các 
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Chúng 
sanh liệt ý chí sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với chúng sanh 
liệt ý chí. 

5) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, các 
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý 
chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, phân cùng hòa hợp, cùng 
đi với phần; nước tiểu cùng hòa hợp, cùng đi với nước tiểu; 
nước miếng cùng hòa hợp, cùng đi với nước miếng; mủ cùng 
hòa hợp, cùng đi với mủ; máu cùng hòa hợp, cùng ổi với 
máu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các 
chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. Các 
chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh 
liệt ý chí. 

7) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ... 

8) Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai... 


9) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, 
các chúng sanh cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với nhau. 
Các chúng sanh liệt ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng 
sanh liệt ý chí. 


H 


10) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí 
cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 


I1) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, 
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. Chúng 
sanh thiện ý chí đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với chúng sanh 
thiện ý chí. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 187 


12) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai... 


13) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, 
chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh 
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 


14) Ví như, này các Tỷ-kheo, sữa cùng hòa hợp, cùng đi 
với sữa; dầu cùng hòa hợp, cùng đi với dầu; thục tô cùng hòa 
hợp, cùng đi với thục tô; mật ong cùng hòa hợp, cùng đi với 
mật ong; mật mía cùng hòa hợp, cùng đi với mật mía. Cũng 
vậy, nảy các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng sanh 
cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh thiện ý chí cùng 
hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 


15) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá 


16) Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai... 


17) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, 
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh 
thiện ý chí cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh thiện ý chí. 


18) Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Liên lạc, dục tình sanh, 
Liên lạc, không được đoạn, 
Như leo tấm ván nhỏ, 

Bị chừm giữa sóng lớn. 
Cũng vậy, đến kẻ nhác, 

Kẻ sống thiện cũng chìm. 


Do vậy, hãy trảnh xa 
Kẻ nhác, không tỉnh tấn, 
Hãy cộng trú bậc Hiền, 
Bậc Thánh sống viễn Ìy, 


188 Chương IHII: Tương Ung Giới 


Thường siêng năng tỉnh tắn, 
Tĩnh cán tu Thiên tịnh. 


VII. Bất Tín (S.ii,159) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 
| 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 


3) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bắt tín. Kẻ 
không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không biết 
thẹn. Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không 
biết sợ. Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ 
biếng nhác cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biếng nhác. Kẻ thất 
niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ cùng 
hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. 

4) Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cùng hòa 
hợp, cùng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ tinh cần. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì 
niệm. Kẻ trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trí tuệ. 

5) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, 
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau. 


6) Kẻ bắt tín đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ bắt tín. 
Kẻ không biết thẹn đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với kẻ 
không biết thẹn. Kẻ không biết sợ... với kẻ không biết sợ. Kẻ 
ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng nhác... với kẻ biếng nhác. 
Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ đã cùng hòa hợp, 
đã cùng đi với kẻ ác tuệ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 189 


Này các Tyý-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các 
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau. Kẻ bất tín 
sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ không biết 
thẹn... với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ... với kẻ 
không biết sợ. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng nhác... 
với kẻ biếng nhác. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ 
sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với kẻ ác tuệ. 

7) Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, 
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 


Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ 
không biết thẹn... với kẻ không biết thẹn. Kẻ không biết sợ... 
với kẻ không biết sợ. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ biếng 
nhác... với kẻ biếng nhác. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. 
Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. 

H 


8) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 


Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biệt thẹn. Kẻ biệt sợ cùng hòa 
hợp, cùng đi với kẻ biệt sợ. Kẻ nghe nhiêu cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ nghe nhiêu. Kẻ tỉnh cân cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ tinh cân. Kẻ trì niệm cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ trì 
niệm. Kẻ có trí tuệ, cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

9) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ... 

10) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai... 


I1) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, 
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín... Kẻ có trí tuệ 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 


190 Chương IHII: Tương Ung Giới 


VIHII. Năm Kinh Về Căn Bản Bắt Tín (S.ii,160) 
1)... Trú tại Sàvatthi. 
| 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 


Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ 
không biết thẹn... với kẻ không biết thẹn. Kẻ ác tuệ.. với kẻ 
ác tuệ. Kẻ tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết 
thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ có trí tuệ. 

3) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới thời quá khứ, 
các chúng sanh đã cùng hòa hợp, đã cùng đi với nhau... 


4) Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời vị lai, các 
chúng sanh sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đi với nhau... 


5) Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới thời hiện tại, 
các chúng sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau... 


Kẻ bất tín... với kẻ bất tín. Kẻ không biết thẹn... với kẻ 
không biệt thẹn. Kẻ ác tuệ.. với kẻ ác tuệ...Kẻ có tín... với kẻ 
có tín. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ có trí tuệ... với kẻ 
có trí tuệ. 

H 


6) Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Như vậy, cân phải hiêu 
rộng. 


Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ 
không biết sợ... với kẻ không biết sợ. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác 
tuệ. Kẻ có tín... với kẻ có tín. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ 
có trí tuệ... với kẻ có trí tuệ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 191 


7) ... thời quá khứ... 

8)... thời vỊ lai... 

9)... thời hiện tại... 

IHH 

10) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ 
ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ có tín... 
với kẻ có tín. Kẻ nghe nhiêu... với kẻ nghe nhiêu. Kẻ có trí 
tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

11)... thời quá khứ... 

12)... thời vị lai... 

13) ... thời hiện tại... 

IV 

14) Này các Ty-kheo, tùy thuộc theo giới... 

Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ 
biêng nhác... với kẻ biêng nhác. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ 
có tín... với kẻ có tín. Kẻ tinh cân. .. với kẻ tinh cân. Kẻ có trí 
tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

15)... thời quá khứ... 

16)... thời vị lai... 

17) ... thời hiện tại... 

V 

18) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ 
thât niệm... với kẻ thât nệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ có 
tín... với kẻ có tín. Kẻ trì niệm... với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

19)... thời quá khứ... 


192 Chương IHII: Tương Ung Giới 


20)... thời vỊ lai... 

21)... thời hiện tại... 

IX. Bốn Kinh Về Căn Bản Không Biết Thẹn (S.ii,162) 

l)... Trú ở Sàtthi. 

I 

2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy theo giới... 

Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không 
biệt thẹn, Kẻ không biệt sợ... với kẻ không biết sợ. Kẻ ác 
tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ biết 
SỢ... VỚI kẻ biệt sợ. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với 
kẻ có trí tuệ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 

H 

3) Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ 
không biệt thẹn. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với 
kẻ ác tuệ. Kẻ biệt thẹn. .. với kẻ biệt thẹn. Kẻ nghe nhiêu... 
với kẻ nghe nhiêu. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ 
có trí tuệ. 

IH 

4) Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ 
không biệt thẹn. Kẻ biêng nhác... với kẻ biêng nhác. Kẻ ác 
tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ biệt thẹn... với kẻ biệt thẹn. Kẻ tình 
cân... với kẻ tính cân. Kẻ trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ 
có trí tuệ. 

IV 

5) Kẻ không biết thẹn cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ 
không biệt thẹn. Kẻ thât niệm... với kẻ thât nệm. Kẻ ác tuệ... 
với kẻ ác tuệ. Kẻ biệt thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ trì niệm... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 193 


với kẻ trì niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng ổi với kẻ có 
trí tuệ. 

6-8) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 

X. Ba Kinh Về Căn Bản Không Biết Sợ (S.ii,163) 

I)... Trú ở Sàvatthi. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ không 
biệt sợ. Kẻ ít nghe... với kẻ ít nghe. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. 
Kẻ biệt sợ... với kẻ biệt sợ. Kẻ nghe nhiêu... với kẻ nghe 
nhiêu. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng với kẻ có trí tuệ. 

3-5) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 

6) Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ 
không biệt sợ. Kẻ biêng nhác... với kẻ biêng nhác. Kẻ ác 
tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ biệt sợ... với kẻ biệt sợ. Kẻ tính cân... 
với kẻ tinh cân. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có 
trí tuệ. 

7-9)... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 

10) Kẻ không biết sợ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ 
không biệt sợ. Kẻ thât niệm... với kẻ thât niệm. Kẻ ác tuệ... 
với kẻ ác tuệ. Kẻ biệt sợ... với kẻ biệt sợ. Kẻ trì niệm... với 
kẻ trì nệm. Kẻ có trí tuệ... với kẻ có trí tuệ. 

11-13) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 

XI. Hai Kinh Về Ít Nghe (Tạp 16.50 Thiếu văn đẳng. Đại 
2,115c) (S.1,164) 
1) Sàvatth1. 


194 Chương IHII: Tương Ung Giới 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ 
biêng nhác... với kẻ biêng nhác. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ 
nghe nhiêu... với kẻ nghe nhiêu. Kẻ tình cân... với kẻ tính 
cân. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

3-5)... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 

6) Kẻ ít nghe cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ít nghe. Kẻ 
thât niệm... với kẻ thât niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác tuệ. Kẻ 
nghe nhiêu... với kẻ nghe nhiêu. Kẻ trì niệm... với kẻ trì 
niệm.... Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 

7-9) ... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 

XI. Biếng Nhác (S.ii,165) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

Kẻ biếng nhác cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ biếng 
nhác. Kẻ thât niệm. .. với kẻ thât niệm. Kẻ ác tuệ... với kẻ ác 
tuệ. Kẻ tính cân... với kẻ tính cân. Kẻ trì niệm... với kẻ trì 
niệm. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có trí tuệ. 


3-5)... thời quá khứ... thời vị lai... thời hiện tại. 


III. Phẩm Nghiệp Đạo Thứ Ba 


I. Không Tịch Tịnh (S.1,166) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 195 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

3) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bất tín. Kẻ 
không biết thẹn. .. với kẻ không biệt thẹn. Kẻ không biệt sợ... 
với kẻ không biệt sợ. Kẻ không tịch tịnh... với kẻ không tịch 
tịnh. Kẻ ác tuệ cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. 

4) Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ 
biết thẹn. .. với kẻ biệt thẹn. Kẻ biết sợ... với kẻ biệt sợ. Kẻ 
tịch tịnh. .. với kẻ tịch tịnh. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng 
đi với kẻ có trí tuệ. 

H. Ác Giới (S.ii,166) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

3) Kẻ bất tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ bắt tín. Kẻ 
không biết thẹn. .. với kẻ không biệt thẹn. Kẻ không biết sợ... 
với kẻ không biệt sợ. Kẻ ác giới... với kẻ ác giới. Kẻ ác tuệ 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ ác tuệ. 

4) Kẻ có tín cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ có tín. Kẻ 
biệt thẹn. .. với kẻ biệt thẹn. Kẻ biệt sợ... với kẻ biệt sợ. Kẻ 
trì giới... với kẻ trì giới. Kẻ có trí tuệ cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ có trí tuệ. 

HH. Năm Học Pháp (S.1,167) 

I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

3) Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. 
Kẻ lây vật không cho. .. với kẻ lây vật không cho. Kẻ tà hạnh 


196 Chương IHII: Tương Ung Giới 


trong các dục... với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo... 
với kẻ nói láo. Kẻ đăm say rượu men, rượu nâu cùng hòa 
hợp, cùng đi với kẻ đăm say rượu men, rượu nâu. 


4) Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ 
sát sanh. Kẻ từ bỏ lẫy vật không cho... với kẻ từ bỏ lấy vật 
không cho. Kẻ không tà hạnh trong các dục... với kẻ không tà 
hạnh trong các dục. Kẻ không nói láo... với kẻ không nói láo. 
Kẻ không đắm say rượu men, rượu nấu cùng hòa hợp, cùng 
đi với kẻ không đắm say rượu men, rượu nấu. 


IV. Bảy Nghiệp Đạo (S.11,167) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 


3) Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. 
Kẻ lấy vật không cho... với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh 
trong các dục... với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo... 
với kẻ nói láo. Kẻ nói hai lưỡi...với kẻ nói hai lưỡi. Kẻ ác 
ngữ... với kẻ ác ngữ. Kẻ nói lời phù phiếm cùng hòa hợp, 
cùng đi với kẻ nói lời phù phiếm. 

4) Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ 
sát sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật không cho... với kẻ từ bỏ lấy vật 
không cho. Kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục... với kẻ từ bỏ tà 
hạnh trong các dục. Kẻ từ bỏ nói láo... với kẻ từ bỏ nói láo. 
Kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi... với kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi. Kẻ từ 
bỏ ác ngữ... với kẻ từ bỏ ác ngữ. Kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm 
cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm. 

V, Mười Nghiệp Đạo (S.1,167) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 197 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 


3) Kẻ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ sát sanh. Kẻ 
lấy vật không cho. .. với kẻ lấy vật không cho. Kẻ tà hạnh 
trong các dục... với kẻ tà hạnh trong các dục. Kẻ nói láo... với 
kẻ nói láo. Kẻ nói hai lưỡi... với kẻ nói hai lưỡi. Kẻ ác ngữ... 
với kẻ ác ngữ. Kẻ nói lời phù phiếm... cùng đi với kẻ nói lời 
phù phiếm. Kẻ có tham tâm... với kẻ có tham tâm. Kẻ có sân 
tâm... với kẻ có sân tâm. Kẻ có tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi 
với kẻ có tà kiến. 

4) Kẻ từ bỏ sát sanh cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ từ bỏ 
sát sanh. Kẻ từ bỏ lẫy vật không cho... với kẻ từ bỏ lấy vật 
không cho. Kẻ từ bỏ tà hạnh trong các dục... với kẻ từ bỏ tà 
hạnh trong các dục. Kẻ từ bỏ nói láo... với kẻ từ bỏ nói láo. 
Kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi... với kẻ từ bỏ nói lời hai lưỡi. Kẻ từ 
bỏ ác ngữ... với kẻ từ bỏ ác ngữ. Kẻ từ bỏ nói lời phù 
phiếm... với kẻ từ bỏ nói lời phù phiếm. Kẻ từ bỏ tham tâm... 
với kẻ từ bỏ tham tâm. Kẻ từ bỏ sân tâm... với kẻ từ bỏ sân 
tâm. Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh kiến. 
VỊ. Tám Chỉ (S.1,,l68) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

3) Kẻ tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiến. Kẻ 
tà tư duy... Kẻ tà ngữ... Kẻ tà nghiệp... Kẻ tà mạng... Kẻ tà 
tinh tân... Kẻ tà niệm... Kẻ tà định cùng hòa hợp, cùng đi với 
kẻ tả định. 

_—_ #) Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh 
kiên. Kẻ chánh tư duy... Kẻ chánh ngữ... Kẻ chánh nghiệp... 


198 Chương IHII: Tương Ung Giới 


Kẻ chánh mạng... Kẻ chánh tinh tấn... Kẻ chánh niệm... Kẻ 
chánh định cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh định. 
VHI. Mười Chỉ (S.1,168) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, tùy thuộc theo giới, các chúng 
sanh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. 

3) Kẻ tà kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà kiến. Kẻ 
tà tư duy... Kẻ tà ngữ... Kẻ tà nghiệp... Kẻ tà mạng... Kẻ tà 
tinh tân... Kẻ tà niệm... Kẻ tả định... Kẻ tà trí... Kẻ tà giải 
thoát cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ tà giải thoát. 

4) Kẻ chánh kiến cùng hòa hợp, cùng đi với kẻ chánh 
kiên. Kẻ chánh tư duy... Kẻ chánh ngữ... Kẻ chánh nghiệp... 
Kẻ chánh mạng... Kẻ chánh tinh tân... Kẻ chánh niệm... Kẻ 
chánh định... Kẻ chánh trí... Kẻ chánh giải thoát cùng hòa 
hợp, cùng đi với kẻ chánh giải thoát. 


IV. Phẩm Thứ Tư 


I. Bốn (S.ii,169) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
ông Anàthapindika. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn giới này. 
Thế nào là bốn? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới. Này các Tỷ-kheo, đây là bôn giới này. 


H. Trước (S.1,169) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 199 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
thành Chánh Đẳng Giác, khi Ta còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: 

3) "Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự 
xuất ly của địa giới? Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, 
cái gì là sự xuất ly của thủy giới? Cái gì là vị ngọt, cái gì là 
nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của hỏa giới? Cái gì là vị 
ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly của phong 
giới?" 

4) Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 


5) "Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên địa giới, đó là vị ngọt 
của địa giới. Cái gì vô thường, khô, biên hoại của địa giới, đó là 
nguy hiêm của địa giới Sự nhiệp phục dục và tham 
(chandaràga), sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của địa 
ĐIỚI”. 

6) "Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên thủy giới... ". 

7) "Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên hỏa giới... ". 

8) “Lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên phong giới, đó là vị 
ngọt của phong giới. Cái gì vô thường, khổ, biến hoại của 
phong giới, đó là nguy hiểm của phong giới. Sự nhiếp phục 


dục và tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuất ly của 
phong giới". 


9) Này các Tý-kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới 
này Ta chưa như thực thắng tri (abbhannàsim), như vậy vị 
ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiếm là nguy hiểm, như vậy 
xuất ly là xuất ly; thời cho đến khi ấy, này các Tỷ-kheo, Ta 
chưa được chứng ngộ, chưa chứng tri vô thượng Chánh Đắng 


200 Chương IHII: Tương Ung Giới 


Giác, đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới và đối với 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người. 

10) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới 
này, Ta như thật thăng tri như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy 
nguy hiêm là nguy hiêm, như vậy xuât ly là xuât ly; thời này 
các Tỷ-kheo, Ta đã chứng ngộ, đã chứng tri vô thượng 
Chánh Đăng Giác đôi với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên 
giới và đôi với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và 
loài Người. 

11) Tri và kiến đã khởi lên ở nơi Ta: "Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời sông này là tôi hậu, nay không còn tái 
sanh nữa". 

IH. Ta Đã Đi (S.1,171) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của địa 
giới. Ta đã tìm được vị ngọt của địa giới. Với trí tuệ, Ta đã 
khéo thây vị ngọt ây. 


3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm nguy hiểm của địa 
giới. Ta đã tìm được Tuy hiểm của địa giới. Với trí tuệ, Ta 
đã khéo thấy nguy hiểm ấy. 


4) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm sự xuất ly của địa 
giới. Ta đã tìm được sự xuât ly của địa giới. Với trí tuệ, Ta 
đã khéo thây sự xuât ly ây. 

5-7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của thủy 
ĐIỚI... 

8-10) Này các Ty-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của hỏa 
ĐIỚI... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 201 


I1) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm vị ngọt của phong 
giới. Ta đã tìm được vị ngọt của phong giới. Với trí tuệ, Ta 
đã khéo thấy vị ngọt ấy. 


12) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm nguy hiểm của 
phong giới. Ta đã tìm sự được nguy hiểm của phong giới. 
Với trí tuệ, Ta đã khéo thấy nguy hiểm ấy. 


13) Này các Tỷ-kheo, Ta đã đi tìm sự xuất ly của phong 
giới. Ta đã tìm được sự xuât ly của phong giới. Với trí tuệ, 
Ta đã khéo thây sự xuât ly ây. 


14) Này các Tý-kheo, cho đến khi nào đối với bốn giới 
này, Ta chưa như thật thắng tri, như vậy vị ngọt là vị ngọt, 
như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly; 
thời này các Tỷ-kheo, Ta chưa được chứng ngộ, chưa được 
chứng tri vô thượng Chánh Đẳng Giác đối với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, và đối với chúng Sa-môn, Bàả-la- 
môn với chư Thiên và loài Người. 

15) Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào đối với bốn 
giới này, Ta đã như thật thắng tri như vậy vị ngọt là vị ngọt, 
như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly; 
thời này các Tỷ-kheo, Ta đã chứng ngộ, đã chứng tri vô 
thượng Chánh Đăng Giác đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, và đối với chúng Sa-môn, Bà-la- môn với chư 
Thiên và loài Người. 

16) Tri và kiến đã khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời sống này là tối hậu, nay không còn tái 
sanh nữa". 

IV. Nếu Không Có Cái Này (S.ii,177) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


202 Chương IHII: Tương Ung Giới 


2) -- Này các Tý-kheo, nếu không có vị ngọt của địa 
giới, thời chúng sanh có thê không tham đắm địa giới. Và vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, có vị ngọt của địa giới, do vậy chúng 
sanh tham đắm địa giới. 


3) Này các Tý-kheo, nếu không có nguy hiểm của địa 
giới, thời chúng sanh có thê không nhàm chán địa giới. Và vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, có nguy hiểm của địa giới, do vậy 
chúng sanh nhàm chán địa giới. 


4) Này các Tỷ-kheo, nêu không có sự xuất ly địa giới 
thời, chúng sanh có thể không xuất ly địa giới. Và vì rằng, 
này các Tý-kheo, có sự xuất ly của địa giới, do vậy chúng 
sanh xuất ly địa giới. 


5-7) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của thủy 
ĐIỚI... 

8-10) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của hỏa 
ĐIỚI... 

11) Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt của phong 
giới, thời chúng sanh có thê không tham đăm phong giới. Và 
vì răng, này các Tý-kheo, có vị ngọt của phong giới, do vậy 
chúng sanh tham đăm phong giới. 


12) Này các Tỷ-kheo, nếu không có nguy hiểm của 
phong giới, thời chúng sanh có thể không nhàm chán phong 
giới. Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, có nguy hiểm của phong 
giới, do vậy chúng sanh nhàm chán phong giới. 

13) Và này các Tỷ-kheo, nếu không CÓ SỰ xuất ly của 
phong giới, thời chúng sanh có thê không xuất ly phong giới. 
Và vì răng, này các Tỷ-kheo, có sự xuất ly phong giới, do 
vậy chúng sanh xuất ly phong giới. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 203 


14) Này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các chúng sanh 
đối với bốn giới này chưa như thật thắng tri như vậy vị ngọt 
là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly 
là xuất ly; thời này các Tý-kheo, các chúng sanh này không 
sông với tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ, với 
những chướng ngại được từ bỏ đối với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, cùng các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với 
chư Thiên và loài Người. 

15) Và này các Tỷ-kheo, cho đến khi nào các chúng sanh 
đối với bốn giới này đã như thật thăng tri như vậy vị ngọt là vị 
ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là 
xuất ly; thời này các Tỷ-kheo, các chúng sanh này sống với 
tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ với những 
chướng ngại được từ bỏ đối với Thiên giới, Ma giới, Phạm 
thiên giới, cùng các chúng Sa-môn, Bả-la-môn, với chư Thiên 
và loài Người. 

V. Khổ (S.ii,173) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, nếu địa giới thuần khổ, đầy 
những khổ, chìm đắm trong khô, không chìm đắm trong lạc; 
thời các chúng sanh có thể không tham đăm địa giới. Và vì 
rằng, này các Tyỷ-kheo, địa giới là lạc, đầy những lạc, chìm 
đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ, do vậy chúng 
sanh tham đắm địa giới. 


3) Này các Tỷ-kheo, nếu thủy giới... 
4) Này các Tỷ-kheo, nếu hỏa giới... 


5) Này các Tỷ-kheo, nếu phong giới thuần khổ, đầy 
những khổ, chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc, 
thời chúng sanh có thê không có tham đắm phong giới. Và vì 
rằng, này các Tý-kheo, phong giới là lạc, đầy những lạc, 


204 Chương IHII: Tương Ung Giới 


chìm đắm trong lạc, không chìm đắm trong khổ; do vậy các 
chúng sanh tham đăm phong giới. 


6) Này các Ty-kheo, nếu địa ĐIớI thuần lạc, đầy những 
lạc, chìm đăm trong lạc, không chìm đăm trong khô; thời các 
chúng sanh có thê không nhàm chán địa giới. Và vì răng, này 
các Tỷ-kheo, địa giới là khô, đây những khô, chìm đăm trong 
khô, không chìm đăm trong lạc; do vậy các chúng sanh nhàm 
chán địa giới. 

7) Này các Tỷ-kheo, nếu thủy giới... 

8) Này các Tý-kheo, nếu hỏa giới... 


9) Này các Tỷ- kheo, nếu phong giới thuần lạc, đầy 
những lạc, chìm đắm trong lạc, không chìm đăm trong khổ; 
thời các chúng sanh không nhàm chán phong giới. Và vì 
rằng, này các Tỷ-kheo, phong giới là khổ, đầy những khổ, 
chìm đắm trong khổ, không chìm đắm trong lạc; do vậy các 
chúng sanh nhàm chán phong gIới. 


VI. Hoan Hỷ (S.ii,174) 


l)... Trú ở Sàvatthi. 

2) - Này các Tỷ-kheo, ai hoan hýỷ địa giới, người ây 
hoan hỷ khổ. Ai hoan hÿ khổ, Ta nói rằng người ấy không 
giải thoát khỏi khổ. 

3) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thủy giới... 

4) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ hỏa giới... 

53) Này các Tỷ-kheo, ai hoan hỷ phong giới, người ây 


hoan hỷ khổ. Ai hoan hý khổ, Ta nói rằng người ấy không 
giải thoát khỏi khổ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 205 


H 


6) Này các Tý-kheo, ai không hoan hỷ địa giới, người 
ây không hoan hỷ khổ. Ai không hoan hỷ khổ, Ta nói rằng 
người ấy không giải thoát khỏi khổ. 


7) Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ thủy giới... 

8) Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ hỏa giới... 

9) Này các Tỷ-kheo, ai không hoan hỷ phong giới, 
người ây không hoan hỷ khô. Ai không hoan hỷ khô, Ta nói 
răng người ây không giải thoát khô. 

VHI. Sanh Khởi (S.1,1 75) 

I)... Trú ở Sàvatthi. 

2) Này các Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự an trú, sự tái 
sanh, sự tái hiện hữu của địa giới là sự sanh khởi của khô, sự 
an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chêt. 

3) Này các Tỷ-kheo... của thủy giới... 

4) Này các Tỷ-kheo... của hỏa giới... 

5) Này các Ty-kheo, sự sanh khởi, sự an trú, sự tái 
sanh, sự tái hiện hữu của phong giới là sự sanh khởi của khô, 
sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chêt. 


6) Này các Tỷ-kheo, sự đoạn diệt, tịnh chỉ, tiêu diệt của 
địa giới là sự đoạn diệt của khô, sự tịnh chỉ của tham, sự tiêu 
diệt của già chết. 

7) Này các Tỷ-kheo... của thủy giới... 

8) Này các Tỷ-kheo. .. của hỏa giới... 

9) Này các Tyỷ-kheo, sự đoạn diệt, tịnh chỉ, tiêu diệt của 
phong giới là sự đoạn diệt của khô, sự tịnh chỉ của tham, sự 
tiêu diệt của già chêt. 


206 Chương III: Tương Ung Giới 


VI. Sa Môn, Bà La Môn (S.ii,175) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tý-kheo, có bốn giới này. Thế nảo là 
bốn? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. 

3) Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
đối với bốn giới này không như thật quán tri (pajànati) vị 
ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, 
những vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, 
không được chấp nhận là Sa-môn, hay giữa những Bà-la- 
môn không được chấp nhận là Bả-la-môn. Và các vị Tôn giả 
ấy ngay trong hiện tại cũng không với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà- 
la-môn hạnh. 


4) Này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn hay Bà- la-môn nào 
đối với bốn giới này như thật quán tri vị ngọt, nguy hiểm và 
sự xuất ly, này các Tyỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn ấy, giữa những Sa-môn, được chấp nhận là 
Sa-môn, hay giữa những Bà-la-môn, được chấp nhận là Bà- 
la-môn. Và các vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại với thắng trí 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay 
mục đích Bà-la-môn hạnh. 


IX. Sa Môn. Bà La Môn (S.11,176) 
I)... Trú ở Sàvatth1. 
—_ 2) — Này các Tỷ-kheo, có bốn giới này. Thế nào là 
bôn? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 
3) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào, đôi với bôn giới này, không như thật quán tri sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm, sự xuât ly, này các 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 207 


Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bả-la-môn ấy... mục đích của 
Ba-la-môn hạnh. 


4) Này các Ty-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào, đôi với bôn giới này, như thật quán tri... mục đích của 
Ba-la-môn hạnh. 


X. Sa Môn, Bà La Môn (S.11,176) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) - Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nảo không quán tri địa giới tập khởi, không quán tri địa 
giới đoạn diệt, không quán tri con đường đưa đến địa giới 
đoạn diệt... 


3) Này các Tỷ-kheo... không quán tri thủy giới... 
4) Này các Tỷ-kheo... không quán tri hỏa giới... 


5) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào không quán tri phong giới, không quán tri phong giới tập 
khởi, không quán tri phong giới đoạn diệt, không quán tri 
con đường đưa đến phong giới đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, 
đối với Ta, những vị Sa-môn hay Bả-la-môn ấy, giữa những 
vị Sa-môn, không được chấp nhận là Sa-môn, giữa những vị 
Bà-la-môn, không được chấp nhận là Bà-la-môn. Và những 
vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại không thể tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn 
hạnh hay mục đích Bả-la-môn hạnh. 

6) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào quán tri địa giới, quán tri địa giới tập khởi, quán tri địa 
giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn 
diệt... 


7)... quán tri thủy giới... 


208 Chương IHII: Tương Ung Giới 


8)... quán tri hỏa gIới... 


9) Này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào quán tri phong giới, quán tri phong giới tập khởi, quán tr1 
phong giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến phong giới 
đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn Ấy, giữa các vị Sa-môn, được chấp nhận là Sa- 
môn, giữa các vị Bả-la-môn, được chấp nhận là Bà-la-môn. 
Và những bậc Tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn 
hạnh hay mục đích Bả-la-môn hạnh. 


Chương IV : Tương Ưng Vô Thỉ 


(Anamatagøa) 


I. Phẩm Thứ Nhất 


I. Cỏ Và Củi (Tạp, Đại 2, 24b) (Biệt Tạp, Đại 2, 48óc) 
(S.ii,178) 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo". -- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo vâng đáp 
Thế Tôn. 


3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tý-kheo, khởi điểm 
không thê nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng 
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


4) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người chặt các cành cỏ, 
khúc cây, nhành cây, nhành lá, trong cõi Diêm-phù-đề này, 
chất chúng thành một đống, làm chúng thành những que đặt 
theo hình các ô vuông, cầm từng que đặt xuống và nói: "Đây 
là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi". Và không thể cùng tận, này 
các Tỷ-kheo, là các bả mẹ, mẹ của người ấy. Nhưng nhành 
cỏ, khúc cây, nhành cây, nhành lá trong cõi Diêm-phù-đề này 
có thê đi đến đoạn tận, đoạn diệt. 


210 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Anamataggq) 


5) Vì sao? Vô thi là luân hồi, này các Tý-kheo, khởi 
điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyên luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

6) Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông 
chịu đựng. khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và 
các mộ phần ngày một lớn lên. 


7) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các 
Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các 
Ông giải thoát đối với tất cả các hành. 


II. Quả ĐẤt (Tạp, Đại 2, 241b) (S.ii,179) (Biệt Tạp 16.5, Đại 
2, 486c) 


1)... Trú ở SàvatthI. 

2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm 
không thê nêu rõ đôi với sự lưu chuyên luân hôi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người từ quả đất lớn 
này làm thành những cục đất tròn, lớn bằng hạt táo, cẦm từng 
cục đất đặt xuống và nói: "Đây là cha tôi, đây là cha của cha 
tôi". Và không thể cùng tận, này các Tỷ-kheo, là các người 
cha, cha của người ấy. Nhưng quả đất lớn này đi đến đoạn 
tận, đoạn diệt. 


4) Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo, 
khởi điêm không thê nêu rõ đôi với sự lưu chuyên luân hôi 
của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

5) Cũng vậy, đã lâu ngày, này các Tỷ-kheo, các Ông 


chịu đựng. khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và 
các mộ phần ngày càng lớn lên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 211 


__ 6) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các 
Ong nhàm chán, là vừa đủ đê các Ong từ bỏ, là vừa đủ đê các 
Ong giải thoát đôi với tât cả các hành. 
II. Nước Mắt (Tạp, Đại 2, 240c) (S.1,179) (Biệt Tạp 16.2 
Đại 2, 486a) (Tăng Š1,I, Đại 2, 814a) 


l)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các _Tỷ-kheo, khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là 
nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, 
khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly 
với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyên luân 
hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn? 


4) -- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, 
chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, 
tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc 
lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với 
những gì mình thích, khi phải lưu chuyền luân hồi trong thời 
gian dài này chớ không phải nước trong bốn biến lớn. 


5) -- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheol Lành thay, 
này các Tỷ-kheo, các Ong đã hiêu như vậy Pháp do Ta dạy! 


6) Cái này là nhiều hơn, này các Tý-kheo, tức là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình 
thích, khi các Ông phải lưu chuyền luân hồi trong thời gian 
dài này chớ không phải nước trong bốn biến lớn. 


7) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông 
chịu đựng mẹ chết. 


212 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Anamataggq) 


8)... các Ông chịu đựng con chết... 

9)... các Ông chịu đựng con gái chết... 

10) ... các Ông chịu đựng tai họa về bà con... 
11)... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của... 


12) Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các Ông 
chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng 
nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội 
ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì 
mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật 
chớ không phải nước trong bốn biển. 


13) Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... 
bị tham ái trói buộc. 

_14) Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để 
các Ong nhàm chán, là vừa đủ đê các Ong từ bỏ, là vừa đủ đê 
các Ông giải thoát đôi với tât cả các hành. 

IV. Sữa (Tạp, Đại 2, 24la) (Biệt Tạp 16.3, Đại 2, 486b) 
(S.1,180) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Vô thỉ là luân hôi này, này các Tỷ-kheo, khởi điểm 
không thê nêu rõ đôi với sự lưu chuyên luân hôi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái gì là 
nhiều hơn, sữa mẹ mà các Ông đã uống trong khi các Ông 


lưu chuyên luân hồi trong một thời gian dài, hay là nước 
trong bôn biên? 


4) -- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, 
chúng con hiệu răng cái này là nhiêu hơn, tức là sữa mẹ mà 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 213 


chúng con đã uống trong khi chúng con lưu chuyền luân hồi 

trong một thời gian dải chớ không phải nước trong bôn biên! 
5) -- Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheol Lành thay, 

này các Tỷ-kheo, các Ong đã hiệu như vậy Pháp do Ta dạy! 
6) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là sữa mẹ 


mà các Ông đã uống trong khi các Ông lưu chuyền luân hồi 
trong một thời gian dài chớ không phải nước trong bốn biến. 


7) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là 
vừa đủ đê các Ong giải thoát đôi với tât cả các hành. 

V, Núi (Tạp, Đại 2, 242c) (Biệt Tạp, Đại 2, 487c) (S.1,I8§1) 

1)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh 
lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào? 

4) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ 
gì có thê đêm là một vài năm, một vài trăm năm, một vài 
ngàn năm hay một vài trăm ngàn năm. 

5) -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được 
không? 

6) -- Có thể được, này Tỷ-kheo. Thế Tôn nói như vậy. 
Ví như, này Tỷ-kheo, có một hòn núi đá lớn, một do tuân bê 
đài, một do tuân bê rộng, một do tuân bê cao, không có khe 
hở, không có lõ hông, một tảng đá thuân đặc. Rôi một người 
đên, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ây một lân với tâm 
vải kàsi. Này Ty-kheo, hòn núi đá lớn ây được làm như vậy 
có thê đi đên đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiệp. 


214 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Ánamataggq) 


7) Như vậy dài, này các Tỷ-kheo, là một kiếp. Với 
những kiếp dài như vậy, này Tỷ-kheo, hơn một kiếp đã qua, 
hơn một trắm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn 
một trăm ngàn kiếp đã qua. 


8) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này... vừa đủ đề giải 
thoát. 


VI. Hột Cải (Tạp, Đại 2, 242b) (S.1,182) (Tăng 52.3, Đại 2, 
825b) (Biệt Tạp 16.12, Đại 2, 487c) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Một kiếp, bạch Thế Tôn, dài như thế nào? 

4) -- Thật dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Thật không dễ 
gì đê có thê đêm là một vài năm, một vài trăm năm, một vải 
ngàn năm, hay một vài trăm ngàn năm. 

5) -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được 
không? 

6) -- Có thê được, này Tý-kheo. Ví như, này Tỷ-kheo, 
có một thành bằng sắt, dài một do tuần, rộng một do tuần, 
cao một do tuần, chứa đầy hột cải cao như chóp khăn đầu. 
Một người từ nơi chỗ ấy, sau mỗi trăm năm lấy ra một hột 


cải. Này Tỷ-kheo, đống hột cải ấy được làm như vậy, có thê 
đi đến đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp. 


_—_ 7) Như vậy dài, này Tỷ-kheo, là một kiếp. Với những 
kiệp dài như vậy, hơn một kiệp đã qua, hơn một trăm kiệp đã 
qua, hơn một ngàn kiêp đã qua, hơn một trăm ngàn kiêp đã 
qua. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 215 


8) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này Tý-kheo... vừa đủ để 
giải thoát. 
VHI. Các Đệ Tử (Tạp, Đại 2, 242c) (Biệt Tạp 16.14, Đại 2, 
488a) (S.ii,182) 


I)... Trú ở Sàvatth1. 
2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn, đã đi qua, đã vượt 
qua? 


4) -- Rất nhiều, này các Tý-kheo, là những kiếp đã đi 
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng 
được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, 
một vải trăm ngàn kiếp. 

5) -- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho một ví dụ được 
không? 

6) -- Có thê được, này các Tỷ-kheo. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, có bốn vị đệ tử, tuổi thọ một trăm tuổi, sông đến một 
trăm năm. Cứ mỗi ngày họ nhớ đến trăm ngàn kiếp, này các 
Tỷ-kheo, các kiếp được họ nhớ đến là vậy. Bốn đệ tử ấy tuôi 
thọ một trăm tuổi, sống đến một trăm năm, sau một trắm năm 
đi đến mệnh chung. 


7) Nhiều như vậy, này các Tỷ-kheo, là những kiếp đã đi 
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng 
được là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, 
một vải trăm ngàn kiếp. 


8) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là 
vừa đủ đê được giải thoát. 


216 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Ánamataggq) 


VIII. Sông Hằng (Tạp, Đại 2, 242) (Biệt Tạp 16.10, Đại 2, 
487b) (S.1,183) 


I)... Trú ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc 
Lâm). 


2) Rồi một Bà-la-môn đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn ấy bạch Thế Tôn: 
-- Có bao nhiêu kiếp, bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua? 


4) - Rất nhiều, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi 
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì để có thể đếm chúng 
được, là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, 
một vải trăm ngàn kiếp. 


5) -- Tôn giả Gotama có thê cho một ví dụ được không? 


6) -- Có thê được, này Bà-la-môn. Ví như, này Bà-la- 
môn, sông Hằng này từ chỗ nguồn bắt đầu đến chỗ nó chảy 
nhập vào biển. Số cát nằm ở giữa chặng â ấy, thật không dễ gì 
để có thể đếm chúng được là một sô hột cát, là sô trăm hột 
cát, là số ngàn hột cát, là số trăm ngàn hột cát. 


7) Nhiều hơn vậy, này Bà-la-môn, là những kiếp đã đi 
qua, đã vượt qua. Thật không dễ gì có thê đếm chúng được, 
là một số kiếp, một trăm kiếp, là một ngàn kiếp, là một số 
trăm ngàn kiếp. 


8) Ví sao? Vô thi là luân hồi này, này Bả-la-môn, khởi 
điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyên luân hồi của 
các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

9) Cũng vậy, đã lâu ngày, này Bà-la-môn, các Ông chịu 
đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, và các mộ 
phần ngày một lớn lên. Cho đến như vậy, này Bà-la-môn, là 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 217 


vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa đủ để giải 
thoát đôi với tât cả các hành. 
10) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn ẫy bạch Thế Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal... Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ 
tử, từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


IX. Cây Gậy (Tạp, Đại 2,242a. Tạp, Đại 2,112b, Biệt Tạp, 
Đại 2,488b) (S.n,184) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi 
điêm không thê nêu rõ đôi với sự lưu chuyên luân hôi của 
các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


3) Ví như, nảy các Tỷ-kheo, một cây gậy được ném lên 
trên hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chặng giữa, 
khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các chúng 
sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyền 
luân hồi, khi thì từ thế giới này đi thế giới khác, khi thì từ thế 
giới khác đến thế giới này. 

4) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi, này các Tý-kheo... là vừa 
đủ để được giải thoát. 


X. Người (Tạp, Đại 2,242a. Biệt Tạp. Đại 2,487b. Đơn tạp 
11, Đại 2,496b) (S.1,18S) 


I)... Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). 


2) Tại đấy Thế Tôn... 
3) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... 


218 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Ánamataggq) 


4) Các xương của một người, này các Tỷ-kheo, lưu 
chuyền luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng 
xương, một đống xương, như núi Vepulla này, nếu có người 
thâu lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy 
hoại. 


5) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là 
vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các hành. 

6) Thế Tôn nói vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 


Chông chất như Xương người, 
Chỉ sông có một kiếp, 

Chất đồng bằng hòn núi, 

Bác Đạo Sư nói vậy. 


Đống xương ấy được nói, 
Lớn như Vepulla, 

Phía Bắc núi Linh Thứu, 
Nói thành Magadha. 


Người thấy bốn sự thật, 

Với chán chánh trí tuệ, 

Khổ và khổ tập khởi, 

Sẽ vượt qua đau khổ, 

Con đường Thánh tám ngành, 
Dân đến khổ tịnh chỉ. 

Người ấy phải luân chuyển, 
Tối đa là bảy lân. 

Là vị đoạn tận khổ, 

Đoạn diệt mọi kiết sử. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 219 


II Phẩm Thứ Hai 


I. Khốn Cùng (Tạp, Đại 2, 24lc. Biệt Tạp 16.7, 487a) 
(S.ii,186) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... 

2) Tại đấy... 

3) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi 
điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyền luân hồi của 
các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 

_—_ #) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông thấy sự khốn cùng, 
bât hạnh, các Ong phải đi đên kêt luận: "Chúng ta chịu đựng 
như vậy trong thời gian dài này”. 

5) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là 
vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các hành. 

H. An Lạc (Tạp, Đại 2, 241c) (Biệt Tạp 16.6, Đại 2, 4§óc) 
(S.1, 186). 

I)... Trú ở Sàvatthi... 

2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... 

3) Này các Tỷ-kheo, khi các Ông thấy an lạc, may mắn, 
các Ong phải đi đên kêt luận: "Chúng ta chịu đựng như vậy 
trong thời gian dài này". 

4) Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là 
vừa đủ đê giải thoát đôi với tât cả các hành. 

HH. Khoảng Ba Mươi (Tạp, Đại 2, 240b) (S.1,187) 

1)... Trú ở Vương Xá, Trúc Lâm. 


220 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Ánamataggq) 


2) Ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Pàvà, tất cả sống ở rừng, tất 
cả đi khất thực, tất cả mang y phần tảo, tất cả mang ba y, tất 
cả đang còn kiết sử, cùng đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Ba mươi vị Tỷ-kheo xứ Pàvà 
này, tất cả sống ở rừng, tất cả đi khất thực, tất cả mang y 
phấn tảo, tất cả mang ba y, tất cả đang còn kiết sử. Vậy Ta 
hãy thuyết pháp cho họ như thế nào để ngay tại chỗ ngồi này, 
tâm của họ được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ". 


4) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo" -- 
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 


5) Thê Tôn nói như sau: 

-- Vô thỉ là luân hôi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điêm 
không thê nêu rõ, đôi với sự lưu chuyên luân hôi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


6) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái nào là 
nhiều hơn, dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các 
Ông lưu chuyền luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước 
trong bốn biển lớn? 

7) -- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, 
chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, bạch Thế Tôn, tức 
là dòng máu tuôn chảy do đầu bị thương tích, khi chúng con 
lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là 
nước trong bốn biển lớn. 

8) Lành thay, lành thay, này các Tỷ-kheo! Lành thay, 
này các Tỷ-kheo, các Ông đã hiểu Pháp Ta dạy như vậy! 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 221 


9) Cái này là nhiều hơn, này các Tỷ-kheo, tức là đòng 
máu tuôn chảy do đầu bị thương tích khi các Ông lưu chuyên 
luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong 
bồn biển lớn. 

10) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu các 
Ông bị thương tích khi các Ông là bò, sanh ra làm bò trong 
thời gian dài, hay là nước trong bốn biên lớn? 


11) Này các Tý-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị 
thương tích khi các Ong là trâu, sanh ra làm trâu trong thời 
ø1an dải... 

12) Này các Tý-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị 
thương tích khi các Ong là cừu, sanh ra làm cừu trong thời 
ø1an dải... 

13) ... khi các Ông là đê, sanh ra làm đê... 

14) ... khi các Ông là nai, sanh ra làm nai... 

15)... khi các Ông là gia cầm, sanh ra làm gia cầm... 

16) ... khi các Ông là heo, sanh ra làm heo... 


17) Này các Tý-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị 
thương tích khi các Ông làm đạo tặc, làm kẻ trộm làng, bị băt 
trong thời gian dài... 


18) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị 
thương tích khi các Ong làm đạo tặc, ăn cướp đường, bị bắt 
trong thời gian dài... 


19) Này các Tỷ-kheo, dòng máu tuôn chảy do đầu bị 
thương tích khi các Ông làm đạo tặc, tư thông vợ người, bị 
bắt trong thời gian dài chớ không phải là nước trong bôn biên 
lớn. 


222 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Anamataggq) 


20) Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là 
vừa đủ đê được giải thoát đôi với tât cả các hành... 

21) Thế Tôn nói như vậy, các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


22) Và trong khi lời dạy này được tuyên bố, đối với ba 
mươi vị Tỷ-kheo xứ Pàvà, tâm các vị ây được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có châp thủ. 


IV. Mẹ (Tạp, Đại 2,24lc) (Biệt Tạp 16.9, Đại 2,487a) 
(S.1,189) 


1)... Trú ở Sàvatthi. 
2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... 


3) Này các Tyỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một 
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lân đã làm 
mẹ... 


4) Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là 
vừa đủ đê được giải thoát đôi với tât cả các hành. 
V, Cha (S.1,189) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tý-kheo... 

3) Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một 
chúng sanh, trong thời gian dài nảy, lại không một lân đã làm 
cha... 

VỊ. Anh (S.1,189) 

I)... Trú tại Sàvatth1. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một 
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lân đã làm 
anh... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 223 


VII. Chị (S.ii,1§9) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một 
chúng sanh, trong thời gian dài này, lại không một lân đã làm 
chị... 


VHII. Con Trai (S.11,I90) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một 
chúng sanh, trong thời gian dài nảy, lại không một lân đã làm 
CON trai... 


IX. Con Gái (Tạp, Đại 2,241c) (Biệt Tạp 16,9, Đại 2,487a) 
(S.1,190) 

1)... Trú ở Sàvatth1. 

2) - Vô thi là luân hồi, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm 
không thê nêu rõ, đôi với sự lưu chuyên luân hôi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


3) Này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì tìm được một 
chúng sanh, trong thời gian dài nảy, lại không một lân đã làm 
Con gái. 


4) Vì sao? Vô thi là luân hồi này, này các Tý-kheo. 
Khởi điểm không thê nêu rõ, này các Tỷ-kheo, đối với sự lưu 
chuyên luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị 
tham ái trói buộc. 

5) Như vậy, trong thời gian này, này các Tỷ-kheo, các 
Ông chịu đựng khổ, chịu đựng thống khổ, chịu đựng tai họa, 
mộ phần càng ngày càng lớn lên. Cho đến như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, là vừa 
đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 


224 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Ánamataggq) 


X. Núi Vepulla (Tạp, Đại 2,243b) (Biệt Tạp 16.21, Đại 
2,488) (S.1n,190) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
núi Gijjhakùta (Linh Thứu). 

2) Tại đấy Thế Tôn gọi các Tý-kheo... 

3) Thế Tôn nói như sau: 


-- Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo. Khởi điểm 
không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các 
chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. 


4) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được 
biết với tên là Pàcìnavamsa. Lúc bấy giờ, dân chúng được 
biết với tên là Tivàrà. Này các Tý-kheo, dân chúng Tivàrà có 
tuôi thọ đến 40.000 năm. Này các Tý-kheo, dân chúng Tivảrà 
phải bốn ngày để leo lên núi Pàcìnavamsa, phải bốn ngày để 
leo xuống. 


5) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời. Này các 
Tỷ-kheo, Thế Tôn Kakusandha, bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là 
Vidhura và SaJìva. 


6) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy 
đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn 
ấy đã nhập diệt. 

7) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. 
Không kiên cố như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bắt an 
như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Cho đến như vậy, 
này các Tỷ-kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để từ bỏ, 
là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 225 


8) Thuở xưa, này các Ty-kheo, núi Vepulla này được 
biết với tên là Vànkaka. Lúc bấy giờ, này các Tý-kheo, dân 
chúng được biết với tên là Rohita. Này các Tỷ-kheo, dân 
chúng Rohita có tuổi thọ đến 30.000 năm. Này các Tỷ-kheo, 
dân chúng Rohita phải ba ngày để leo lên núi Vànkaka, phải 
ba ngày đề leo xuống. 


9) Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, Thê Tôn 
Konàgamana, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác xuất hiện ở 
đời. Này các Tyỷ-kheo, Thế Tôn Konàgamana, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Đăng Giác, có hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, 
hiền thiện tên là Bhìyya và Suttara. 


10) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ấy 
đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn 
ấy đã nhập diệt. Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các 
hành... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 

11) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được 
biết với tên là Supassa. Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, dân 
chúng được biết với tên là Suppiya. Này các Tỷ-kheo, dân 
chúng Suppiya có tuổi thọ đến 20.000 năm. Này các Tỷ- 
kheo, dân chúng Suppiya phải hai ngày để leo núi Supassa, 
phải hai ngày để leo xuống. 


12) Lúc bấy gIỜ, Thế Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Thế 
Tôn Kassapa, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, có hai đệ tử, 
hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là Tissa và Bhảradvàja. 


13) Hãy nhìn xem, này các Tỷ-kheo, tên của hòn núi ây 
đã biến mất, dân chúng ấy đã mệnh chung, và bậc Thế Tôn 
ấy đã nhập diệt. 


226 Chương IV: Tương Ung Vô Thỉ (Ánamataggq) 


14) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. 
Không kiên có như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành... là 
vừa đủ đề được giải thoát đối với tất cả các hành. 

15) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, núi Vepulla này được 
biết với tên là Vepulla. Hiện tại, này các Tỷ-kheo, dân chúng 
ấy được biết với tên là Magadhaka. Tuổi thọ dân chúng 
Magadhaka Ấy, này các Tỷ-kheo, là ít, nhẹ, không bao nhiêu, 
họ sống lâu cho đến 100 tuổi hay hơn một chút. Dân chúng 
Magadhaka, này các Tỷ-kheo, leo lên núi Vepulla này trong 
một thời gian ngắn, leo xuống trong một thời gian ngắn. 


16) Hiện tại, này các Tỷ-kheo, Ta, bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác xuất hiện ở đời. Này các Tỷ-kheo, Ta có 
hai vị đệ tử, hai vị thượng thủ, hiền thiện tên là SảrIputta và 
Mogøallàna. 


17) Một thời sẽ đến, này các Tỷ-kheo, tên của ngọn núi 
này sẽ biến mất, dân chúng sẽ mệnh chung, và Ta sẽ nhập 
diệt. 

18) Vô thường như vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. 
Không kiên cố, này các Tỷ-kheo, là các hành. Bất an như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là các hành. Cho đến như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là vừa đủ để được nhàm chán, là vừa đủ đề từ bỏ, là 
vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. 

19) Thế Tôn nói như vậy, bậc Thiện Thệ nói như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Pacinavamsa, 
Với dân Tivảra. 
Tên nui Vankaka 
Với dân Rohiia. 
Tên núi Supassa 
Với dán Suppiÿd. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 


227 


Tên núi Vepulla 
Với dán Magadha, 


Chư hành là vô thưởng, 
Phải sanh rồi phải diệt, 
Sau khi sanh, chúng diệt, 
Chúng tịnh là an lạc. 


Chương V : Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp) 


I. Tri Túc (S.ii,194) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) -- Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất 
cứ loại y nào, và tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại y nào; 
không vì y làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được y, 
vị này không có đao động. Và nếu được y, vị này dùng y 
không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy 
hại, quán xuất ly với trí tuệ. 


3) Tri túc, này các Tý-kheo, là Kasssapa này, với bất cứ 
đồ ăn khất thực nào, tán thán hạnh tri túc với bất cứ đồ ăn 
khất thực nào; không vì đỗ ăn khất thực, làm điều bất chánh, 
bất xứng. Nếu không được đồ ăn khất thực, vị này không có 
dao động. Và nếu được đồ ăn khất thực, vị này dùng đồ ăn 
khất thực ấy, không tham lam, không say đắm, không phạm 
tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. 


4) Tri túc, này các Tý-kheo, là Kassapa này, với bất cứ 
loại sàng tọa nào, và tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại sảng 
tọa nào; và không vì sảng tọa, làm điều bất chánh, bất xứng. 
Nếu không được sảng tọa, vị này không có dao động. Và nếu 
được sàng tọa, vị này dùng sàng tọa Ấy, không tham lam, 
không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly 
với trí tuệ. 

5) Tri túc, này các Tỷ-kheo, là Kassapa này, với bất cứ 
thuốc men trị bệnh nào. Và vị này tán thán hạnh tri túc với 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 229 


bất cứ loại thuốc men trị bệnh nào; và không vì duyên với 
thuốc men trị bệnh, làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không 
được thuốc men trị bệnh, vị này không có dao động. Và nếu 
được thuốc men trị bệnh, vị này dùng thuốc men trị bệnh ấy, 
không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy 
hại, quán xuất ly với trí tuệ. 


6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: 
"Chúng tôi sẽ tri túc với bất cứ loại y nào, và chúng tôi sẽ là 
người tán thán hạnh tri túc với bất cứ loại y nào. Và không vì 
y, chúng tôi sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không 
được y, chúng tôi sẽ không dao động. Và nêu được y, chúng 
tôi sẽ dùng y ấy, không tham lam, không say đắm, không 
phạm tội, thấy sự nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Chúng 
tôi sẽ tri túc với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào... với bất cứ 
loại sàng tọa nảo... với bất cứ loại thuốc men trị bệnh nào, và 
chúng tôi sẽ là người tán thán sự tri túc với bất cứ loại thuốc 
men trị bệnh nào. Và không vì thuốc men trị bệnh, chúng tôi 
sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được thuốc men 
trị bệnh, chúng tôi sẽ không dao động. Và nếu được thuốc 
men trị bệnh, chúng tôi sẽ dùng thuốc men trị bệnh ấy, không 
tham lam, không say đăm, không phạm tội, thấy nguy hại, 
quán xuất ly với trí tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông 
cần phải học tập". 


7) Với Kassapa, này các Ty-kheo, Ta sẽ giáo giới các 
Ong; hay với người như Kassapa. Và được giáo giới, các 
Ong cân phải thực hành như vậy. 


H. Không Biết Sợ (S.ii,195) 
1) Như vây tôi nghe. 


230 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


Một thời Tôn giả Mahà Kassapa (Đại Ca-diếp), và Tôn 
giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) trú ở Barànasi (Ba-la-nai), chỗ 
Isipatana (chư Tiên đọa xứ), tại Migadàya (Lộc Uyên). 

2) Rồi Tôn giả Sàriputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi đến, 
nói lên với Tôn giả Mahà Kassapa những lời chào đón hỏi 
thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 
liền ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Mahà Kassapa: 

4) -- Này Hiền giả Kassapa, được nói rằng không có 
nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không 
thể có Niết-bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ôn 
khỏi các khổ ách; và có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác 
ngộ, có thể có Niết-bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ồn 
khỏi các khổ ách. 

5) Như thế nào, này Hiền giả, là không có nhiệt tâm, 
không có biết sợ, không thê có giác ngộ, không thể có Niết- 
bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ 
ách? Và như thế nào là có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có 
giác ngộ, có thê có Niết-bàn, có thê có chứng đạt vô thượng 
an ôn khỏi các khô ách? 


| 


6) -- Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác 
bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, 
chúng có thê đưa đến bất lợi", vị ấy không khởi nhiệt tâm. 
"Các ác bất thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị 
đoạn diệt, chúng có thể đưa đến bất lợi", vị ây không khởi 
nhiệt tâm. "Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu không 
khởi lên, có thể đưa đến bắt lợi", vị ấy không khởi nhiệt tâm. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 231 


"Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn diệt, có 
thê đưa đên bât lợi", vị ây không khởi nhiệt tâm. 


Như vậy, này Hiền giả, là không có nhiệt tâm. 
H 
7) Và này Hiền giả, như thế nào là không biết sợ? 


Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác bất 
thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, chúng 
có thê đưa đến bất lợi", vị ấy không có biết sợ. "Các ác bất 
thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có 
thê đưa đến bất lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp 
không khởi lên ta. Nếu chúng không khởi lên, có thê đưa đến 
bắt lợi", vị ấy không biết sợ. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. 
Nếu chúng bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất lợi", vị ấy không 
biết sợ. 

Như vậy, này Hiền giả, là không biết sợ. 

8) Như vậy, này Hiền giả, không có nhiệt tâm, không 


có biết sợ, không thê có giác ngộ, không thê có Niết-bàn, 
không thê có chứng đạt vô thượng an ôn khỏi các khổ ách. 


IH 

9) Và này Hiền giả, thế nào là có nhiệt tâm? 

Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác bắt 
thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nêu chúng khởi lên, có thê 
đưa đên bât lợi", viây khởi nhiệt tâm. "Các ác bât thiện pháp 
khởi lên nơi ta. Nêu chúng không bị đoạn diệt, có thê đưa 
đến bất lợi", vị ấy khởi nhiệt tâm. “Các thiện pháp không 
khởi lên nơi ta. Nếu chúng không khởi lên, có thê đưa đến 


bất lợi", vị ây khởi nhiệt tâm. "Các thiện pháp khởi lên nơi 
ta. Nêu chúng bị đoạn diệt, có thê đưa đên bât lợi", vị ây khởi 


232 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


nhiệt tâm. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị 
đoạn diệt, có thê đưa đên bât lợi”, vị ây khởi lên nhiệt tâm. 


Như vậy, này Hiền giả, là có nhiệt tâm. 
IV 
10) Và này Hiền giả, như thế nào là có biết sợ? 


Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo suy nghĩ: "Các ác bất 
thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, có thể 
đưa đến bắt lợi", vị ấy có biết sợ. "Các ác bất thiện pháp khởi 
lên nơi ta. Nếu chúng không bị đoạn diệt, có thể đưa đến bất 
lợi", vị ấy có biết sợ. "Các thiện pháp không khởi lên nơi ta. 
Nếu chúng không khởi lên, có thể đưa đến bắt lợi", vị ấy có 
biết sợ. "Các thiện pháp khởi lên nơi ta. Nếu chúng bị đoạn 
diệt, có thể đưa đến bắt lợi", vị ấy có biết sợ. 

Như vậy, này Hiền giả, là có biết sợ. 

11) Như vậy, này Hiền giả, là có nhiệt tâm, có biết sợ, 
có thể có giác ngộ, có thể có Niết-bàn, có thể đưa đến chứng 
đạt vô thượng an ôn khỏi các khổ ách. 


HH. Ví Dụ Với Trăng (Tạp 41.18. Nguyệt Dụ, Đại 2, 199a. 
Nguyệt Dụ Kinh, Đại 2, 544b, Biệt Tạp 6.5, Đại 2, 444a) 
(S.v,197) 


1)... Trú ở Sàvatthi... 


2) -- Hãy giống như mặt trăng, này các Tý-kheo, khi đi 
đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải dè dặt, luôn luôn 
là người mới giữa các gia đình, chớ có đường đột xông xáo 
(appagabbha). 

3) Ví như, này các Ty-kheo, một người nhìn một cái 
giếng cũ, hay sườn núi dốc, hay thác nước, thân phải đè dặt, 
tâm phải dè dặt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hãy giống như 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 233 


mặt trăng khi đi đến các gia đình, thân phải dè dặt, tâm phải 
đè dặt, luôn luôn là người mới giữa các gia đình, không có 
đường đột xông xáo. 

Kassapa, này các Tỷ-kheo, giống như mặt trăng, khi đi 
đên các gia đình, thân dè dặt và tâm dè dặt, luôn luôn là 
người mới giữa các gia đình, không có đường đột xông xáo. 

4) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo? Như thế 
nào một Tỷ-kheo xứng đáng đi đên các gia đình? 


5) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 
Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế 
Tôn làm chỗ sở y. Lành thay, bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

6) Rồi Thế Tôn vẫy bàn tay giữa hư không: 


-— Ví như, này các Tỷ-kheo, bàn tay này giữa hư không, 
không bị dính vào, không bị năm lẫy, không bị trói buộc. 
Cũng vậy, này các Tý-kheo, là vị Tỷ-kheo đi đến các gia 
đình, tâm không bị dính vào, không bị năm lấy, không bị trói 
buộc, nghĩ răng: "Những ai muốn được lợi, hãy được lợi! 
Những ai muôn công đức, hãy làm các công đức!". 


7) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy 
hoan hỷ, thỏa mãn khi người khác được lợi! Này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi đến các gia đình. 
Này các Tý-kheo, Kassapa khi đi đến các gia đình, đối VỚI 
các gia đình, tâm không bị dính vào, không bị năm lấy, 
không bị trói buộc, nghĩ răng: "Những ai muôn được lợi hãy 
được lợi! Những ai muốn công đức hãy làm các công đức!". 


8) Như mình hoan hỷ, thỏa mãn khi mình được lợi; hãy 
hoan hỷ, thỏa mãn, khi người khác được lợi! 


234 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


9) Này các Tỷ-kheo, Ty-kheo như vậy xứng đáng đi 
đên các gia đình. 


10) Các Ông nghĩ như thế nào, này các Tỷ-kheo? Tỷ- 
kheo như thê nào, thuyêt pháp không thanh tịnh? Tỷ-kheo 
như thê nào, thuyêt pháp được thanh tịnh? 


11) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thê Tôn làm căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo, lây Thê 
Tôn làm chõ y chỉ. Lành thay, bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy 
nói lên ý nghĩa của lời nói này. Sau khi nghe Thê Tôn, các 
Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

12) -- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
SẼ nÓI. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


13) -- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế 
này thuyết pháp cho các người khác: "Ôi, mong họ được 
nghe pháp ta giảng. Và sau khi nghe pháp, mong họ được 
hoan hỷ. Được hoan hỷ, mong họ làm cho ta hoan hỷ”, này 
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo như vậy thuyết pháp không thanh 
tịnh. 


14) -- Và này các Ty-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như 
thế này thuyết pháp cho các người khác: "Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng, pháp â ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức 
thời, đến đề mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người 
có trí tự mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta 
giảng. Và sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và 
sau khi hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành; duyên 
pháp thiện pháp tánh (đhammasudhammata) thuyết pháp cho 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 235 


các người khác. Duyên lòng từ bi, duyên lòng từ mẫn, khởi 
lòng lân mẫn thuyết pháp cho các người khác", này các Tỷ- 
kheo, Ty-kheo như vậy là Tỷ-kheo thanh tịnh thuyêt pháp. 


15) Này các Tỷ-kheo, Kassapa với tâm như thế này 
thuyết pháp cho các người khác : "Pháp được Thế Tôn khéo 
giảng, pháp ấy liên hệ đến hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự 
mình giác hiểu. Ôi, mong họ được nghe pháp ta giảng. Và 
sau khi nghe pháp, mong họ được hiểu rõ pháp. Và sau khi 
được hiểu rõ pháp, mong họ như vậy thực hành; duyên pháp 
thiện pháp tánh, duyên từ bi, duyên lòng từ mãn, khởi lòng 
lân mẫn thuyết pháp cho các người khác". 


16) Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta đã giáo giới các 
Ông, hay với ai giỗng như Kassapa! Được giáo giới, các Ông 
phải như thật thực hành. 


IV. Đi Đến Các Gia Đình (Tạp 41.19 Thí Dụ. Đại 2, 300a) 
(Biệt Tạp 6.6, Đại 2, 414c). (S.1,200) 
1)... Trú tại Sàvatth1. 


2) -- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
như thê nào xứng đáng là người đi đên các gia đình? Tỷ- 
kheo như thê nào không xứng đáng là người đi đên các gia 
đình? 


_ 3) —- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lẫy 
Thê Tôn làm căn bản, lây Thê Tôn làm lãnh đạo... 


Thê Tôn nó1 như sau: 


—_ #) ¬ Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm như thế này đi 
đên các gia đình: "Mong họ hãy cho ta, chớ có không cho. 


236 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ cho ta đồ tốt, 
chớ có cho đô xâu. Mong họ cho ta mau, chớ có cho chậm. 
Mong họ kính trọng cho ta, chớ có không kính trọng". 


5) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như vậy đi 
đến các gia đình, nếu không được cho, Tỷ-kheo ấy bực 
phiền. Do nhân duyên â ẫy, Tỷ-kheo â ấy cảm thọ khổ ưu... cho 
ít, không cho nhiều... cho đồ xấu không cho đồ tốt... cho 
chậm, không cho mau. Do vậy Tỷ-kheo ấy bực phiền. Do 
nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu... cho bất kính, 
không có kính trọng. Do vậy, Tỷ-kheo Ấy bực phiền. Do 
nhân duyên ấy, Tỷ-kheo ấy cảm thọ khổ ưu. Này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo như vậy không xứng đáng là người đi đến 
các gia đình. 


6) Và này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nào với tâm như thế 
này đi đến các gia đình (nghĩ rằng): "Đối với các gia đình 
người khác, làm sao có thê mong: “Mong họ hãy cho ta, chớ 
có không cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ 
cho ta đô tốt, chớ có cho đồ xấu. Mong họ cho ta mau, chớ 
có cho chậm. Mong họ kính trọng ta, chớ có không kính 
trọng ˆ”?”". 


7) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo với tâm như vậy, khi 
đi đến các gia đình không được cho, Tỷ-kheo không vì vậy 
mà bị bực phiền, không do nhân duyên ấ ây mà cảm thọ khổ 
ưu. Họ cho ít, không cho nhiều... họ cho đồ xấu, không cho 
đồ tốt, cho chậm, không cho mau... cho bất kính, không phải 
kính trọng, Tỷ-kheo không vì vậy mà bị bực phiền, không do 
nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như vậy xứng đáng đi đến 
các gia đình. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 237 


8) Này các Tỷ-kheo, Kassapa với tâm như vậy đi đến 
các gia đình (nghĩ rằng): "Đối với các gia đình người khác, 
làm sao có thể mong: "Mong họ hãy cho ta, chớ có không 
cho. Mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít. Mong họ cho ta đồ 
tốt, chớ có cho đồ xấu. Mong họ cho ta mau, chớ có cho 
chậm. Mong họ kính trọng cho ta, chớ có bất kính"?" 


9) Này các Tỷ-kheo, Kassapa với tâm như vậy đi đến 
các gia đình, nêu không được cho, Kassapa không vì vậy mà 
bị bực phiền, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. 
Họ cho ít, không cho nhiều, Kassapa không vì vậy mà bị bực 
phiền, không vì nhân duyên ây mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho 
đồ xấu, không cho đồ tốt, Kassapa không vì vậy mà bị bực 
phiền, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho 
chậm, không cho mau, Kassapa không vì vậy mà bị bực 
phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho 
bất kính, không cho có kính trọng, Kassapa không vì vậy mà 
bị bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khô ưu. 


10) Với Kassapa, này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giáo giới các 
Ông hay với aI giông như Kassapa. Và được giáo giới, các 
Ông hãy như vậy thọ trì. 


V. Trở Về Già (Tạp 41.23, Lực Lão, Đại 2, 301c Tăng 41.5, 
Đại 2, 746a Biệt Tạp 6.10, Đại 2, 416b) (S.1,202) 


1) Như vây tôi nghe. 

Tại Ràjagaha, Veluvana... 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngồi xuống một bên. 

3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi 
một bên: 


238 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


-~ Này Kassapa, Ông. đã già rồi. Đã cũ nát là những vải 
gai thô phân tảo này của Ông đáng được quăng bỏ. Vậy này 
Kassapa, hãy mang những y áo do các gia chủ cúng, thọ 
dụng các món ăn được mời và ở gần bên Ta. 


4) -- Bạch Thế Tôn, con là người đã lâu ngày sống ở 
rừng, và tán thán hạnh ở rừng; con là người đi khất thực và 
tán thán hạnh khất thực; con là người mang y phấn tảo và tán 
thán hạnh mang y phấn tảo; con là người mang ba y và tán 
thán hạnh mang ba y; con là người thiểu dục và tán thán 
hạnh thiểu dục; con là người tri túc và tán thán hạnh tri túc; 
con là người sống viễn ly và tán thán hạnh viễn ly; con là 
người sống không giao thiệp và tán thán hạnh không giao 
thiệp; con là người tinh cần và tán thán hạnh tinh cần. 


5) — Này Kassapa, Ông thấy có lợi ích gì mà ông đã lâu 
ngày sông ở rừng và tán thán hạnh sông ở rừng... đi khất 
thực.. mang y phấn tảo... mang ba y... thiểu dục... tri túc... 
sống viễn ly... sống không giao thiệp... tinh cần và tán thán 
hạnh tinh cần? 


6) -- Bạch Thế Tôn, con thấy có hai lợi ích nên đã lâu 
ngày con sông ở rừng và tán thán hạnh ở rừng... con đi khất 
thực... con mang y phấn tảo... con mang ba y... con thiểu 
dục... con tri túc... con sống viễn ly... con sông không giao 
thiệp... con sống tỉnh cần và tán thán hạnh sống tinh cần. 


7) Con thấy tự mình được hiện tại an lạc trú và vì lòng 
từ mân đối với chúng sanh sắp đến, mong rằng các chúng 
sanh sắp đến sẽ bắt chước (ditthanugatim): "Đối với các đệ 
tử Phật và tùy Phật (Buddhànubuddhasàvakà), mong họ 
trong một thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán 
thán hạnh ở rừng... những vị đi khất thực... những vị mang y 
phân tảo... những vị mang ba y... những vị thiểu dục... những 
vị tri túc... những vị viễn ly... những vị không giao thiệp... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 239 


những vị tinh cần và tán thán hạnh tinh cần... họ sẽ thực hành 
như vậy, và như vậy trong một thời gian dài họ sông hạnh 
phúc an lạc”. 


8) Bạch Thế Tôn, thấy được hai lợi ích này, con sống ở 
rừng và tán thán hạnh sống ở rừng... con đi khất thực và tán 
thán hạnh khất thực... mang y phấn tảo... mang ba y... thiểu 
dục... tri túc... viễn ly... không giao thiệp... sống tinh cần và 
tán thán hạnh tinh cần. 


9) -- Lành thay, lành thay, Kassapal Thật vì hạnh phúc 
cho quân sanh, này Kassapa, Ông đã thực hành như vậy, vì 
an lạc cho quân sanh, vì lòng từ mãn với đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài Người. 


10) Do vậy, này Kassapa, hãy mang vải gai thô, phân 
tảo đáng được quăng bỏ. Hãy sống khất thực và trú ở trong 
rừng! 

VI. Giáo Giới (Tạp 41.30, Phụ Thắng, Đại 2, 300b. Tăng 
31.11 Vô Trách Tụng, Đại 2, 673b Biệt Tạp 6.7, Đại 2, 
415a). (S.1,203). 

I)... Tại RàJagaha, Veluvana... 

2) Tôn giả Kassapa đi đến Thế Tôn... 

3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi 
một bên: 

-- Này Kassapa, hãy giáo giới Tỷ-kheol Này Kassapa, 
hãy nói pháp thoại cho các Tỷ-kheol Này Kassapa, Ta hoặc 
Ông phải giáo giới các Tỷ-kheo! Ông hoặc Ta phải nói pháp 
thoại cho các Tỷ-kheol 

4) -- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại. 
Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhân. 
Họ không kính trọng lời giáo giới. Bạch Thê Tôn, ở đây, con 


240 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


thấy Tý-kheo Bhanda, đệ tử của Ananda, và Tỷ-kheo 
Abhinjika, đệ tử của Anuruddha, hai vị ấy nói với nhau: 
"Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai sẽ nói nhiều hơn? Ai sẽ nói tốt 
đẹp hơn? AI sẽ nói dài hơn?”. 

5) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo: 

-- Hãy đến, này Tỷ-kheo! Hãy nhân danh Ta nói với 
Ty-kheo Bhanda, đệ tử của Ananda, và Tỷ-kheo AbhinjJika, 
đệ tử của Anuruddha: "Bậc Đạo Sư gọi chư Tôn giả". 

6) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến các Tỷ-kheo kia; 
sau khi đên, nói với họ: 

-- Bậc Đạo Sư gọi chư Tôn giả. 

7) -- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo kia vâng đáp Tỷ-kheo â ấy, đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

8) Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 

-- Có thật chăng, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với 
nhau như sau: "Hãy đên, này Tỷ-kheo, ai là người sẽ nói 
nhiêu hơn? AI là người sẽ nói tôt đẹp hơn? A1 là người sẽ nói 
đài hơn?" 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

9) -- Này các Tý-kheo, các Ông có biết là Ta đã thuyết 
pháp như vây: "Hãy đên, này các Tỷ-kheo, hãy cùng nhau 
nói như sau: 'Hãy đên, này Tỷ-kheo, ai là người sẽ nói nhiêu 
hơn?. A1 là người sẽ nói tôt đẹp hơn? AI là người sẽ nói dài 
hơn? chăng?" 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 24I 


10) -- Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông được biết là Ta 
không có giảng như vậy, thời vì sao, này các Người ngu kia, 
do biết cái gì, thấy cái gì, các Ông đã xuất gia trong Pháp và 
Luật khéo giảng này, các Ông lại nói với nhau: "Hãy đến, 
này Tỷ-kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn? Ai sẽ là người nói 
tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người nói dài hơn?" như vậy ? 


11) Rồi các Tỷ-kheo ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn 
và bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, chúng con đã phạm tội, ngu đần như 
vậy, si mê như vậy, bất thiện như vậy; vì rằng chúng con đã 
xuất gia trong Pháp và Luật khéo nói như vậy, chúng con lại 
nói với nhau: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai sẽ là người nói 
nhiều hơn? Ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người nói 
dài hơn?". Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận tội lỗi 
ấy của chúng con là tội lỗi, để chúng con ngăn ngừa trong 
tương lai. 


12) -- Thật sự, này các Tỷ-kheo, các Ông đã phạm tội, 
ngu đần như vậy, sĩ mê như vậy, bắt thiện như vậy! Vì rằng 
các Ông đã xuất gia trong Pháp và Luật khéo nói này, các 
Ông đã nói với nhau: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, ai sẽ là người 
nói nhiều hơn? Ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người 
nói đài hơn?". Và vì rằng, này các Tỷ-kheo, các Ông đã thấy 
tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hối, Ta chấp nhận tội lỗi ấy 
cho các Ông! 

13) Này các Tỷ-kheo, như vậy luật của bậc Thánh được 
tăng trưởng, khi nào có người sau khi thấy tội lỗi là tội lỗi, 
như pháp sám hối để ngăn ngừa trong tương lai! 

VI. Giáo Giới (Tạp 41.21 Vô Tín, Đại 2, 300c. Biệt Tạp 
6.8, Đại 2, 415b) (S.1,205) 


242 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


I)... Trú ở RàJagaha (Vương Xá), tại Veluvana (Trúc 
Lâm). 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn... 


3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi 
một bên: 


-- Này Kassapa hãy giáo giới các Tỷ-kheo! Hãy thuyết 
pháp thoại cho các Tỷ-kheol Ta hay Ong hãy giáo giới các 
Ty-kheo! Ong hay Ta hãy thuyêt pháp thoại cho các Tỷ- 
kheol 


4) -- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tỷ-kheo hiện tại. 
Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhân, 
họ không kính trọng lời giáo giới 


5) Bạch Thế Tôn, với ai không có lòng tin đối với thiện 
pháp, không có biết thẹn đối với thiện pháp, không có biết sợ 
đối với thiện pháp, không có tỉnh tân đối với thiện pháp, 
không có trí tuệ đối với thiện pháp; đối với người ấy, dầu là 
đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với các thiện 
pháp. không phải là sự tăng trưởng! 

6) Ví như mặt trăng, bạch Thế Tôn, trong thời kỳ tối 
trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dân, hình tròn 
tốn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, đường quỹ đạo nó đi 
tổn giảm dần. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, đối với ai không có 
lòng tin đối vói thiện pháp, không có biết thẹn đối với thiện 
pháp, không biết sợ đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối 
với thiện pháp, không có trí tuệ đôi với thiện pháp; với người 
ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với 
các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng! 


7) Người không có lòng tin, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa 
là tôn giảm. Người không biệt thẹn, bạch Thê Tôn, tức có 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 243 


nghĩa là tốn giảm. Người không biết sợ, bạch Thế Tôn, tức 
có nghĩa là tốn giảm. Người lười biếng, bạch Thế Tôn, tức có 
nghĩa là tôn giảm. Người ác trí tuệ, bạch Thế Tôn, tức có 
nghĩa là tôn giảm. Người phẫn nộ... Người sân hận, bạch Thế 
Tôn, tức có nghĩa là tốn giảm. Nếu vị Tỷ-kheo không có giáo 
giới, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tồn giảm. 


8) Với ai, bạch Thế Tôn, có lòng tin đối với thiện pháp, 
có biết thẹn đối với thiện pháp, có biết sợ đối với thiện pháp, 
có tịnh tấn đối với thiện pháp, có trí tuệ đối với thiện pháp; 
với vị ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi sự tăng trưởng đối 
với thiện pháp, không phải sự tôn giảm. 


9) Ví như mặt trăng, bạch Thế Tôn, trong thời kỳ sáng 
trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình 
tròn tăng trưởng. dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó 
đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với ai có lòng 
tin đối với thiện pháp, có biết thẹn...có biết sợ... có tỉnh tấn... 
có trí tuệ đối với thiện pháp; với vị ấy, dầu là đêm hay là 
ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không 
phải là tổn giảm. 

10) Người có lòng tin, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là 
không tôn giảm. Người có biết thẹn, bạch Thế Tôn, tức có 
nghĩa là không tổn giảm. Người có biết sợ, bạch Thế Tôn, 
tức có nghĩa là không tốn giảm. Người tinh cần, bạch Thế 
Tôn, tức có nghĩa là không tôn giảm. Người không phẫn nộ, 
bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người không 
sân hận, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tồn giảm. Có 
những Tỷ-kheo giáo giới, bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là 
không tốn giảm. 

I1) -- Lành thay, lành thay, này Kassapal Với aI, này 
Kassapa, không có lòng tin đối với thiện pháp... không có 
biết thẹn... không có biết sợ... không có tinh tấn... không có 


244 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


trí tuệ đối với thiện pháp; với người ấy, dầu là đêm hay là 
ngày, chờ đợi là sự tôn giảm trong thiện pháp, không phải là 
tăng trưởng. 


12) Ví như mặt trắng, này Kassapa, trong thời kỳ tối 
trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dân, hình tròn 
tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, quỹ đạo nó đi tổn giảm 
dần. Cũng vậy, này Kassapa, với ai không có lòng tin đối với 
thiện pháp, không có biết thẹn... không có biết sợ... không có 
tinh tấn... không có trí tuệ đối với thiện pháp; với người ây, 
dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với thiện 
pháp, không phải là sự tăng trưởng. 


13) Người không có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa 
là tôn giảm. Người không biết thẹn... Người không biết sợ... 
Người biếng nhác... Người ác trí tuệ.. Người phẫn nộ... 
Người sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là tốn giảm. 
Không có Tỷ-kheo giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là 
tổn giảm. 

14) Với ai, này Kassapa, có lòng tin đối với thiện 
pháp... có biết thẹn... có biết sợ... có tính tấn.. có trí tuệ đối 
với thiện pháp; với người ấy, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi 
là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là tốn giảm. 

15) Ví như mặt trăng, này Kassapa, trong thời kỳ sáng 
trời, dầu là đêm hay ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình 
tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó 
đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, này Kassapa, ai có lòng tin đối 
với thiện pháp, có biết thẹn... có biết sợ... có tỉnh tấn... có trí 
tuệ là sự tăng trưởng đối với thiện pháp; với người ấy, dầu là 
đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, 
không phải là sự tổn giảm. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 245 


16) Người có lòng tin, này Kassapa, tức có nghĩa là 
không tôn giảm. Người biết thẹn... Người biết sợ... Người 
tinh tấn... Người có trí tuệ... Người không phẫn nộ... Người 
không sân hận, này Kassapa, tức có nghĩa là không tôn giảm. 
Có Tỷ-kheo giáo giới, này Kassapa, tức có nghĩa là không 
tổn giảm. 

VII. Giáo Giới (Tạp 41.22, Phật Vi Căn Bồn, Đại 2, 301a. 
Biệt Tạp 6.9, Đại 2, 41 5c). (S.1,208) 


1)... Trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại chỗ nuôi dưỡng 
các con sóc. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn... 


3) Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Kassapa đang ngồi 
một bên: 


-- Hãy giáo giới Tỷ-kheo, này Kassapa! Hãy thuyết 
pháp thoại cho các Tỷ-kheo, này Kassapa! Ta hay Ông, này 
Kassapa, phải giáo giới các Tỷ-kheo! Ông hay Ta, này 
Kassapa, hãy thuyết pháp thoại cho các Tỷ-kheo! 


4) -- Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng Tý-kheo hiện tại. 
Họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhân, 
họ không kính trọng lời giáo giới. 


5) -- Này Kassapa, thuở xưa các Trưởng lão Tỷ-kheo là 
những vị ở rừng như vậy vả tán thán ở rừng, là những vị đi 
khất thực và tán thán hạnh khất thực, là những vị mang y 
phấn tảo và tán thán hạnh mang y phấn tảo, là những vị 
mang ba y và tán thán hạnh mang ba y, là những vị sống 
thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, là những vị sông tri túc 
và tán thán hạnh tri túc, là những vị sông viễn ly và tán thán 
hạnh viễn ly, là những vị sông không giao thiệp và tán thán 


246 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


hạnh không giao thiệp, là những vị sống tinh cần và tán thán 
hạnh tinh cân. 


6) Ở đây, vị Tỷ-kheo nào sống ở rừng và tán thán hạnh 
ở rùng, đi khất thực và tán thán hạnh khất thực, mang y phân 
tảo và tán thán hạnh mang y phần tảo, mang ba y và tán thán 
hạnh mang ba y, sông thiểu dục và tán thán hạnh thiểu dục, 
sông tri túc và tán thánh hạnh tri túc, sống viễn ly và tán thán 
hạnh sống viễn ly, sống không giao thiệp và tán thán hạnh 
không giao thiệp, sông tỉnh cân và tán thán hạnh tính cần; VỊ 
Tỷ-kheo ấy được các vị Trưởng lão Tỷ-kheo mời ngồi và 
nói: "Hãy đến, này Tý-kheo, Tỷ-kheo này tên gì? Thật là 
hiền thiện, vị Tý-kheo này! Thật là muốn học, vị Tỷ-kheo 
này! Hãy đến Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này!" 


7) Ở đây, này Kassapa, các tân Tỷ-kheo suy nghĩ như 
sau: "Tỷ-kheo nào sông ở rừng và tán thán hạnh sông ở rừng, 
đi khất thực... mang y phân tảo... mang ba y... thiêu. dục... tr 
túc... sông viễn ly... sông không giao thiệp... tinh cần và tán 
thán hạnh tinh cần; Tỷ-kheo ây được các Trưởng lão Tỷ- 
kheo mời ngôi và nói: "Hãy đến, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này 
tên gì? Thật là hiền thiện, Tỷ-kheo này! Thật là muốn học, 
Tỷ-kheo này! Hãy đến Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này". Các 
vị ây thực hành đúng như vậy và như vậy các vị ây được 
hạnh phúc, được an lạc trong một thời gian dài. 


8) Nhưng này, này Kassapa, các Trưởng lão Tý-kheo 
không sông ở rừng và không tán thán hạnh sông ở rừng, 
không đi khất thực và không tán thán hạnh khất thực, không 
mang y phân tảo và không tán thán hạnh mang y phấn tảo, 
không mang ba y và không tán thán hạnh mang ba y, không 
thiểu dục và không tán thán hạnh thiêu dục, không tri túc và 
không tán thán hạnh tri túc, không sống viễn ly và không tán 
thán hạnh viễn ly, không sống không giao thiệp và không tán 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 247 


thán hạnh không giao thiệp, không tỉnh cần và không tán 
thán hạnh tinh cần. 


9) Ở đây, Tỷ-kheo nào được nhiều người biết, có danh 
tiếng, nhận được các loại y áo, ầm thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, Tỷ-kheo ấy được các vị Trưởng lão Tý-kheo mời 
ngôi và nói: "Hãy đến Tỷ-kheo. Tỷ-kheo nảy tên gì? Thật là 
hiền thiện, Tỷ-kheo này! Thật là muôn sông Phạm hạnh, Tỷ- 
kheo này! Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này!" 


10) Ở đây, này Kassapa, các tân Tỷ-kheo suy nghĩ như 
sau: "Tỷ-kheo nảo được nhiều người biết, có danh tiếng, 
nhận được các loại y áo, ầm thực, sảng tọa, dược phẩm trị 
bệnh; Tỷ-kheo ấy được các Trưởng lão Tỷ-kheo mời ngồi và 
nói: “Hãy đến Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này tên gì? Thật là hiền 
thiện, Tỷ-kheo này! Thật là muôn sông Phạm hạnh, Tỷ-kheo 
này! Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy ngồi chỗ ngồi này!”". Các vị 
äy thực hành đúng như vậy và như vậy các vị ây không được 
hạnh phúc, bị khổ đau trong thời gian dài. 


Này Kassapa, ai nói một cách chơn chánh như sau: 
"Người sông Phạm hạnh phải chịu đựng những hiệm nạn của 
Phạm hạnh. Người sông Phạm hạnh phải bị bức não bởi 
những áp bức của Phạm hạnh". Nói như vậy, này Kassapa, là 
nói một cách chơn chánh. Người sông Phạm hạnh phải chịu 
đựng những hiêm nạn của Phạm hạnh. Người sông Phạm 
hạnh phải bị bức não bởi những áp bức của Phạm hạnh. 

IX. Thiền Và Thắng Trí (Tạp 41.21, Lực Lão, Đại 2, 302a) 
(Biệt Tạp 6.11, Đại 2, 416ec) (S.1,210) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục, 
ly bât thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhât, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


248 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
Iy dục, ly bât thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhât, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


3) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta diệt tằm 
và tứ, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhât tâm. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
diệt tâm và tứ, chứng đạt và an trú Thiên thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh nhât 
tâm. 


4) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly hý, trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên thứ 
ba. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà 
các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ ba. 


5) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta xả lạc, 
xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
xả lạc, xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an 
trú Thiên thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


6) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên 
mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đối với dị tưởng. Ta nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 249 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng... 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. 


7) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên 
mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên", chứng 


đạt và an trú Thức vô biên xứ. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
vượt lên mọi Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. 

8) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên 
mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng 
đạt và an trú Vô sở hữu xứ. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
vượt lên mọi Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở hữu 
XỨ. 

9) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt lên 
mọi Vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng 
XỨ. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa 
cũng... chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


10) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta vượt 
lên mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt 
thọ tưởng định. 


Tùy theo mong muốn... Kassapa cũng... chứng đạt và 
an trú Diệt thọ tưởng định. 


11) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta chứng 
đạt các loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, 
qua tường, qua núi như đi ngang hư không: độn thỏ, trồi lên, 


250 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


đi ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước không 
chìm như trên đất liền; ngôi kiết-già đi trên hư không như con 
chim; với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, oai thần như vậy; có thê tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên. 


Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
chứng đạt được các loại thân thông... bay đên cõi Phạm 
thiên. 

12) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta với 
thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê nghe hai loại tiêng: chư 
Thiên và loài Người, xa và gân. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
với thiên nhĩ thanh tịnh... xa và gân. 


13) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, sau khi đi 
sâu vào tâm của chúng sanh, của loài Người với tâm của 
mình, Ta có thể biết như sau: "Tâm có tham biết là tâm có 
tham, tâm không tham biết là tâm không tham, tâm có sân biết 
là tâm có sân, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm có sĩ 
biết là tâm có si, tâm không si biết là tâm không si, tâm 
chuyên chú biết là tâm chuyên chú, tâm không chuyên chú 
biết là tâm không chuyên chú, đại hành tâm biết là đại hành 
tâm, không phải đại hành tâm biết là không phải đại hành tâm, 
tâm chưa vô thượng biết là tâm chưa vô thượng, tâm vô 
thượng biết là tâm vô thượng, tâm Thiền định biết là tâm 
Thiền định, tâm không Thiền định biết là tâm không Thiền 
định, tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm không giải thoát 
biết là tâm không giải thoát". 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, sau khi đi sâu 
vào tâm của chúng sanh, của loài Người; với tâm của mình, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 251 


Kassapa cũng được biết như sau: "Tâm có tham biết là tâm 
có tham... tâm không giải thoát biết là tâm không giải thoát". 

14) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta nhớ đến 
các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 
năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, 
năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời; nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại 
thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế 
này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta 
được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, Ta có tên như thế này, 
dòng họ như thế này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi 
chết tại chỗ. nọ, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy, Ta nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ 
tiết. 

Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... và 
các chỉ tiết. 

15) Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Ta với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy các chúng sanh. Ta biết 
rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, 
kẻ thô xâu, người may mãn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp 
của họ. Những chúng sanh ấy làm những ác hạnh về thân, 
lời, ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp 
theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn 
những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và 
ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến; những người này sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời 
này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, Ta thấy 


252 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


sự sông chết của chúng sanh. Ta biết rõ chúng sanh, người hạ 
liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xâu, người may mắn, 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. 


Tủy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, Kassapa cũng 
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết các 
chúng sanh... đều do hạnh nghiệp của họ. 


16) Và Ta, này các Tỷ-kheo, với sự đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí, Ta chứng 
ngộ vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng đạt và an trú. 

Này các Tyỷ-kheo, Kassapa cũng với sự đoạn tận các lậu 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thăng trí, chứng ngộ 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, chứng đạt và an trú. 

X. Trú Xứ (Tạp 41.25, Thử Thời, Đại 2. 302b. Biệt Tạp 
6.12, Đại 2, 417a) (S.1,214) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Kassapa trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại vườn ông AnảthapIndika (Câp Cô 
Độc). 

| 

2) Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y 
bát, đi đên Tôn giả Mahà Kassapa. 

3) Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahà Kassapa: 

-- Thưa Tôn giả, chúng ta hãy đi đến trú xứ của các Tỷ- 
kheo-n1. 

-- Hãy đi, này Hiền giả Ananda. Hiền giả là người có 
nhiêu công việc, có nhiêu trách nhiệm phải làm. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 253 


4) Lần thứ hai, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahà 
Kassapa: 


-- Hãy đi, thưa Tôn giả, chúng ta đi đến trú xứ của các 
Ty-kheo-m1. 

-- Hãy đi, này Hiền giả Ananda. Hiền giả là người có 
nhiêu công việc, có nhiêu trách nhiệm phải làm. 

5) Lần thứ ba, Tôn giả Ananda thưa với Tôn giả Mahà 
Kassapa: 


-- Hãy đi, thưa Tôn giả, chúng ta hãy đi đến trú xứ của 
các Tỷ-kheo-nI. 


6) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa, vào buổi sáng, đắp y, 
cầm y bát cùng với Tôn giả Ananda, là Sa-môn tùy tùng, đi 
đến một trú xứ của Tỷ-kheo-ni, sau khi đi đến, ngồi trên chỗ 
đã soạn sẵn. 


H 


7) Rồi nhiều Tỷ-kheo-ni đi đến Tôn giả Mahà Kassapa; 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahà Kassapa, rồi ngồi xuống 
một bên. 


8) Tôn giả Mahà Kassapa với pháp thoại giảng cho các 
vị Tỷ-kheo-ni đang ngôi một bên ây, khích lệ, làm cho phân 
khởi, làm cho hoan hỷ. 


9) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa, sau khi với pháp thoại 
giảng cho các Tỷ-kheo-ni ây, khích lệ, làm cho phân khởi, 
làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngôi đứng dậy trôi ra đi. 


10) Rồi Tỷ-kheo-ni Thullatissà không hoan hỷ, nói lên 
những lời không hoan hỷ: "Làm sao Tôn giả Mahà Kassapa 
trước mặt Vedehamuni Ananda, lại nghĩ đến thuyết pháp; ví 
như một người bán kim lại nghĩ, có thể bán kim cho người 


254 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


làm kim? Cũng vậy, Tôn giả Mahà Kassapa, trước mặt 
Vedehamumi Ananda lại nghĩ đên thuyêt pháp”. 


11) Tôn giả Mahà Kassapa nghe được lời nói này của 
Tỷ-kheo-ni Thullatissà. 

IH 

12) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa nói với Tôn giả 
Ananda: 

-- Thế nào, Hiền giả Ananda, ta là người bán kim, Hiền 
giả là người làm kim, hay ta là người làm kim, Hiên giả là 
người bán kim? 

-- Hãy kham nhẫn, thưa Tôn giả Kassapa, ngu si là đàn 
bà! 

13) -- Hãy đến, Hiển giả Ananda, chớ để cho chúng 


Tăng truy cứu thêm về Hiền giả. Hiền giả Ananda, Hiền giả 
nghĩ thế nào? 


14) Có phải trước mặt Thế Tôn, và giữa chúng Tăng, 
Hiền giả được Thế Tôn đề cập như sau: "Tùy theo mong 
muốn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ. Tùy theo mong muốn, này các Tỷ-kheo, 
Ananda cũng ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ”? 


-- Thưa Tôn giả, không phải vậy. 


15) -- Này Hiền giả, có phải trước mặt Thế Tôn và giữa 
chúng Tỷ-kheo Tăng, ta được Thế Tôn đề cập như sau: "Tùy 
theo mong muôn, này các Tỷ-kheo, Ta ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tùy theo mong muốn, này 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 255 


các Tỷ-kheo, Kassapa cũng ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm, có tứ"? 

16-29) (Chín thứ đệ định và năm trí giống như trên.) 

30) Hiền giả nghĩ thế nào? Này Hiên giả, có phải, này 
Ananda, trước mặt Thế Tôn và giữa chúng Tỷ-kheo Tăng, 
Hiền giả được Thế Tôn đề cập như sau: "Và Ta, này các Tỷ- 
kheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, Ananda cũng 
vậy, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát"? 

-- Thưa Tôn giả, không phải vậy. 


31) -- Chính ta, này Hiền giả, trước mặt Thế Tôn và 
giữa chúng Tý-kheo, được Thế Tôn đề cập như sau: "Này 
các Tỷ-kheo, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện 
tại tự mình với thắng trí, Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, 
Kassapa cũng vậy, với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong 
hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát". 

32) Này Hiền giả, ai nghĩ rằng có thể che đậy sáu thắng 
trí của ta được, thời không khác gì họ nghĩ rằng có thể lấy 
một lá cây ta-la mà che đậy một con voi lớn đến bảy hay tám 
khuÿu tay rưởi bề cao. 


IV 


33) Nhưng Tý-kheo-ni Thullatissà đã từ bỏ đời sống 
Phạm hạnh. 


256 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


XI. Y Áo (Tạp 41.26, Chúng Giảm Thiêu, Đại 2, 302c Biệt 
Tạp 6,13, Đại 2, 417) (S.ii,217) 


1) Một thời Tôn giả Mahà Kassapa trú ở Ràjagaha 
(Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm) tại chô nuôi dưỡng các 
Con sóc. 


| 


2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Ananda đang đi du hành ở 
Dakhimàgrri (Nam Sơn), cùng với đại chúng Tỷ-kheo. 


3) Lúc bấy giờ có khoảng ba mươi Tý-kheo đệ tử của 
Tôn giả Ananda, phân lớn còn trẻ tuôi, từ bỏ sự tu học và 
hoàn tục. 


H 


4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du hành ở Nam Sơn, 
tùy theo ý muốn, rồi đi đến Vương Xá, Trúc Lâm, tại chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc, đi đến Tôn giả Mahà Kassapa, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahà Kassapa rồi ngồi xuống một 
bên. 


5) Tôn giả Mahà Kassapa nói với Tôn giả Ananda đang 
ngồi xuống một bên: 


-- Duyên bao nhiêu lợi ích, này Hiền giá Ananda, Thế 
Tôn chế định điều luật "Chỉ ba người ăn" đối với các gia 
chủ? 


6) -- Duyên ba lợi ích, thưa Tôn giả Kassapa, nên Thế 
Tôn chế định điều luật "Chỉ ba người ăn" đối với các gia chủ, 
để ngăn chận các người ác giới, vì sự lạc trú của các Tỷ-kheo 
chánh hạnh, chớ để cho ai dựa vào những ác đảng phá hoại 
chúng Tăng, và vì lòng từ mẫn đối với các gia đình. Thưa 
Tôn giả Kassapa, do duyên ba lợi ích này nên Thế Tôn chế 
định điều luật "Chỉ ba người ăn" đối với các gia chủ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 257 


7) -- Vậy thời vì sao, này Hiền giả Ananda, Hiền giả lại 
cùng du hành với những tân Tỷ-kheo này, những người 
không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú 
tâm tỉnh giác? Ta nghĩ Hiền giả hành động thật là kẻ dẫm 
đạp ngũ cốc! Ta nghĩ Hiền giả hành động thật là kẻ phá hoại 
lương gia! Hội chúng của Hiền giả, này Hiền giả Ananda, 
đang sụp đồ. Đồ chúng niên thiếu của Hiên giả, này Hiền giả, 
đang tan rã! Đứa trẻ này không biết lượng sức mình! 


8) -- Thưa Tôn giả Kassapa, trên đầu tôi, tóc bạc đã 
sanh, tuy vậy, hôm nay Tôn giả Mahà Kassapa gọi tôi là đứa 
trẻ, tôi không có phật lòng. 


9) -- Thật vậy, này Hiền giả Ananda, Hiền giả du hành 
với những tân Tỷ-kheo này, những người không hộ trì các 
căn, không. tiết độ trong ăn uống, không chú tâm tỉnh giác. 
Ta nghĩ. Hiền giả hành động thật là kẻ dẫm đạp ngũ cốc! Ta 
nghĩ Hiền giả hành động thật là kẻ phá hoại lương gia! Hội 
chúng của Hiền giả, này Hiền giả Ananda, đang sụp đô. Đồ 
chúng niên thiếu của Hiền giả, này Hiền giả, đang tiêu diệt. 
Đứa trẻ này không biết lượng sức mình. 


IH 

10) Tỷ-kheo-ni Thullatissà được nghe Tôn giả Ananda, 
bậc Thánh Vedeha lại bị Tôn giả Mahà Kassapa không hài 
lòng và gọi là "đứa trẻ". 

11) Rồi Tỷ-kheo-ni Thullatissà không hoan hỷ và thốt ra 
những lời không hoan hý: "Sao Tôn giả Mahà Kassapa, trước 
kia là người theo ngoại đạo, lại nghĩ có thê không hải lòng và 
gọi Tôn giả Ananda, bậc Thánh Vedeha là đứa trẻ?" 

12) Tôn giả Mahà Kassapa được nghe những lời của 
Tỷ-kheo-ni Thullatissà nói như vậy. 


258 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


13) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa nói với Tôn giả 
Ananda: 

- Này Hiền giả Ananda, lời nói của Tỷ-kheo-ni 
Thullatissà thật là đường đột, không đắn đo suy nghĩ! Này 
Hiền giả, vì rằng ta là người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, ta không chấp 
nhận một Đạo Sư nào khác ngoài Thế Tôn, bậc ứng Cúng, 
Chánh Đăng Giác. 


14) Này Hiền giả, trong khi ta còn là gia chủ, ý nghĩ 
sau đây được khởi lên: “Chật hẹp thay đời sông tại gia, đầy 
những bụi đời! Còn xuất gia như đời sống ngoài trời. Thật 
không dễ dàng ở trong gia đình có thể sống Phạm hạnh, hoàn 
toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. 
Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình" 

15) Rồi này Hiền giả, sau một thời gian ta lây vải cắt 
làm áo Tăng-già-lê, và theo thông lệ các vị Ứng Cúng ở đời, 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


16) Xuất gia như vậy, ta đang đi trên đường, thấy Thế 
Tôn ngồi tại ngôi đền Bahaputta giữa Ràjagaha và Nàlandà. 
Thấy vậy, ta suy nghĩ như sau: "Ôi thật thế chăng, ta có thể 
thấy bậc Đạo Sư, tức là có thể thấy bậc Thế Tôn! Ôi thật thế 
chăng, ta có thể thấy bậc Thiện Thệ, tức là có thể thấy bậc 
Thế Tôn! Ôi thật thế chăng, ta có thể thấy bậc Chánh Đẳng 
Giác, tức là có thê thấy bậc Thế Tôn?" 


17) Và này Hiền giả, ngay tại chỗ ấy, ta cúi đầu đảnh lễ 
chân Thê Tôn và bạch Thê Tôn: 

"_- Bạch Thế Tôn, Đạo Sư của con là Thế Tôn. Con là đệ 
tử". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 259 


18) Khi nghe nói vậy, này Hiền giả, Thế Tôn nói với ta: 

-- Này Kassapa, những ai với tâm trọn vẹn đầy đủ, 
không biêt một đệ tử mà nói răng tôi biệt, không thây mà nói 
răng tôi thây, đâu người ây sẽ vỡ tan. Còn Ta, này Kassapa, 
Ta biệt thời Ta nói Ta biệt, Ta thây thời Ta nói Ta thây. 


19) Do vậy, này Kassapa, Ông phải học tập như sau: 
'Một tâm quý thật sắc sảo sẽ phải được thiết lập giữa các vị 
Trưởng lão, niên thiếu và trung niên'. Này Kassapa, Ông phải 
học tập như vậy. 


20) Do vậy, này Kassapa, Ông phải học tập như sau: 
'Phàm pháp gì tôi nghe, liên hệ đến thiện, sau khi đặc biệt 
chú ý, tác ý, tập trung tất cả tâm (lực), tất cả pháp ấy tôi đều 
lóng tai nghe'. Này Kassapa, Ông phải học tập như vậy. 


21) Do vậy, này Kassapa, Ông phải học tập như sau: 
'Phàm niệm gì thuộc vê thân hành, câu hữu với hỷ, ta sẽ 
không bỏ niệm ây'. Này Kassapa, Ong phải học tập như vậy". 

22) Rồi này Hiền giả, Thế Tôn sau khi giáo giới ta với 
lời giáo giới ây, liên từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

23) Trong bảy ngày, này Hiền giả, đang còn phiền não, 
ta ăn món ăn của quốc độ, đến ngày thứ tám, chánh trí khởi 
lên. 

24) Rồi này Hiền giả, Thế Tôn từ trên đường bước 
xuông và đi đên một gôc cây. 

__ 29) Rồi này Hiền giả, ta xấp tư tắm y Tăng-già-lê làm 
băng vải cắt, rôi bạch Thê Tôn: 

"._ Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ngồi xuống ở đây, để 
con được hạnh phúc an lạc lâu dài". 


260 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


26) Này Hiên giả, Thế Tôn ngôi xuông trên chỗ đã soạn 
săn. 


27) Sau khi ngôi xuông, này Hiên giả, Thê Tôn nói với 
ta: 


-- Thật là mềm dịu, này Kassapa, là tắm y Tăng-già-lê 
này làm bằng vải cắt của Ông". 


-- Bạch Thế Tôn, mong rằng Thế Tôn nhận lấy tắm y 
làm TH vải cắt này từ nơi con, vì lòng từ mẫn đối với con". 


_ 28) "¬- Này Kassapa, Ông có dùng tắm y phấn tảo làm 
băng vải gai thô, đáng được quăng bỏ của Ta không?". 


___=- Con sẽ dùng, bạch Thế Tôn, tắm y phấn tảo làm 
băng vải gai thô, đáng được quăng bỏ của Thê Tôn". 


29) Như vậy, này Hiền giả, ta cúng cho Thế Tôn tắm š 
Tăng-già-lê làm băng vải cắt; còn ta thời dùng tắm y phấn 
tảo của Thế Tôn, làm băng vải gai thô đáng được quăng bỏ. 


30) Và này Hiền giả, nếu ai có nói về ta một cách chơn 
chánh, thời ta là con ruột Thế Tôn, sanh ra từ miệng, do pháp 
sanh, do pháp hóa sanh, thừa tự Chánh pháp và đã nhận được 
tắm y phần tảo, làm băng vải gai thô, đáng được quăng bỏ. 


31) Này Hiền giả, tùy theo mong muốn, ta ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhât, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

32-46) Và này Hiền giả, tùy theo mong muốn, ta... 
(chín thứ đệ định và năm thăng trí)... 

47) Và này Hiền giả, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay 
trong hiện tại ta tự mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt, 
và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 261 


48) Này Hiền giả, ai nghĩ rằng có thể che đậy sáu thắng 
trí của ta được, thời không khác gì nghĩ rằng có thể lấy một 
lá cây ta-la mà che đậy một con voi lớn đến bảy hay tám 
khuÿu tay rưởi bề cao. 


49) Nhưng Tỷ-kheo-ni Thullatissà đã từ bỏ đời sống 
Phạm hạnh. 


XI. Sau Khi Chết (Tạp 32.1, Ngoại Đạo, Đại 2, 226a) (Biệt 
Tạp 6.14, Đại 2, 419a) (S.1.222). 


1) Một thời Tôn giả Mahà Kassapa và Tôn giả SàrIputta 
trú ở Bàrànasi (Ba-la-na1), tại Isipatana (chư Tiên đọa xứ), ở 
Migadaya (Lộc Uyên). 

2) Rồi Tôn giả Sảriputta, vào buổi chiều từ chỗ Thiền 
tịnh độc cư đứng dậy, đi đên Tôn giả Mahà Kassapa; sau khi 
đên, nói lên những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm, liên ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Mahà Kassapa: 

-- Này Hiền giả Kassapa, có phải Như Lai có tổn tại sau 
khi chêt không? 


-- Này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 

4) -- Như vậy, này Hiền giả, có phải Như Lai không tồn 
tại sau khi chêt? 

-- Cũng vậy, này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố: 
"Như Lai không tôn tại sau khi chết". 


5) -- Như vậy, này Hiền giả, có phải Như Lai có tồn tại, 
và không tôn tại sau khi chết? 


2,2 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


-- Này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố: "Như Lai 
có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 

6) -- Vậy này Hiền giả, có phải Như Lai không có tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chêt? 

-- Cũng vậy, này Hiền giả, Thế Tôn không có tuyên bố: 
"Như Lai không tổn tại và không không tôn tại sau khi chết". 


7) Này Hiền giả, vì sao Thế Tôn không có tuyên bố như 
vậy? Vì đây, này Hiền giả, không đưa đến lợi ích, không đưa 
đến cứu cánh Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, an 
tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Thế Tôn không có 
tuyên bố như vậy. 


8) Vậy này Hiền giả, Thế Tôn tuyên bố cái gì? 

"Đây là khô", này Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên bố. "Đây 
là khô tập”, Thê Tôn đã tuyên bô. “Đây là khô diệt", Thê Tôn 
đã tuyên bô. "Đây là con đường đưa đên khô diệt", Thê Tôn 
đã tuyên bô. 

9) Vì sao, này Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên bố như vậy? 

Vì đây, này Hiền giả, đưa đến lợi ích, đưa đến cứu cánh 
Phạm hạnh, đưa đên yêm ly, ly tham, an tịnh, thăng trí, giác 
ngộ, Niêt-bảàn. Do vậy, Thê Tôn đã tuyên bô như vậy. 

XIH. Tượng Pháp (Tạp 32.2 Pháp Giảm Diệt, Đại 2, 226b 
(Biệt Tạp 6.15, Đại 2, 419b) (S.1,223) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Rồi Tôn giả Mahà Kassapa đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 263 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kassapa bạch 
Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thuở trước, 
học giới có ít hơn nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh trí 
nhiều hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ngày nay 
học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo chứng đắc chánh 
trí ít hơn?. 


4) - Sự việc xảy ra như vậy, này Kassapa, trong thời 
các chúng sanh suy giảm, trong thời diệu pháp biến mắt, thời 
nhiều hơn là các học giới, ít hơn là các Tỷ-kheo chứng đắc 
chánh trí. 


5) Này Kassapa, diệu pháp không biến mất cho đến khi 
nào tượng pháp không hiện ra ở đời. Và Kassapa khi nào 
tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biên mật. 

6) Ví như, này Kassapa, vàng (thật) không biến mất khi 
nào vàng giá chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi nào 
vàng giả hiện ra ở đời, thời vàng (thật) biên mât. 

7) Cũng vậy, này Kassapa, diệu pháp không biến mắt, 
khi nào tượng pháp chưa hiện ra ở đời. Và này Kassapa, khi 
nào tượng pháp hiện ra ở đời, thời diệu pháp biên mât. 

—_ 8-1) Này Kassapa, địa giới không làm diệu pháp biến 
mât, thủy giới... hỏa giới... phong giới không làm diệu pháp 
biên mât. 

12) Ở đây, khi nào các người ngu có mặt, chính họ làm 
diệu pháp biến mắt. 


13) Ví như, này Kassapa, chiếc thuyền bị chìm vì chở 
quá nặng. Không phải vì vậy, này Kassapa, diệu pháp bị biên 
mât. 


264 Chương V: Tương Ung Kassapa (Ca-diếp) 


14) Này Kassapa, có năm thối pháp khiến cho điệu 
pháp bị hôn loạn và biên mật. Thê nào là năm? 


15) Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
Cư SĨ, nữ cư sĩ sống không tôn kính, không tùy thuận bậc Đạo 
Sư, sống không tôn kính, không tùy thuận Chánh pháp, sống 
không tôn kính, không tùy thuận chúng Tăng, sống không 
tôn kính, không tùy thuận học giới, sông không tôn kính, 
không tùy thuận đối với Thiền định. 

Này Kassapa, chính những thối pháp này đưa đến sự 
hỗn loạn, sự biến mất của diệu pháp. 


16) Và có năm pháp, này Kassapa, đưa đến sự an trú, 
bền vững, không biến mất của diệu pháp. Thế nảo là năm? 


17) Ở đây, này Kassapa, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ sông kính trọng, tùy thuận bậc Đạo Sư, sông 
kính trọng, tùy thuận Chánh pháp, sông kính trọng, tùy thuận 
chúng Tăng, sông kính trọng, tùy thuận học giới, sông kính 
trọng tùy thuận Thiền định. 


18) Chính năm pháp này, này Kassapa, đưa đến sự an 
trú, bền vững, không biến mất của diệu pháp. 


Chương VI: Tương Ưng Lợi Đắc Cung 
Kính 


IL. Phẩm Thứ Nhất 


I. Khổ Lụy (S.ii,225) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi.. tại vườn ông 
Anàthapindika. 

2) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo... Thế Tôn nói như 
Sau: 

3) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung 


kính, danh vọng: thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp đề chứng đạt vô thượng an ồn, khỏi các khổ ách. 


: 4) Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 
"Đôi với lợi đãc, cung kính, danh vọng đã đên, chúng ta sẽ từ 
bỏ chúng. Đôi với lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa đên, 
chúng ta không đê chúng xâm chiêm tâm và an trú”. 

5) Như vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
H. Lưỡi Câu (S.11,226) 

l)... Tại Sàvatth1. 


266 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là các lợi đắc, cung 
kính, danh vọng; thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp đê chứng đạt vô thượng an ôn, khỏi các khô ách. 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người câu cá quãng một 
lưỡi câu ngăn có môi thịt vào trong một hồ nước sâu, và một 
con cá có mắt thấy môi thịt nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, con cá đã nuốt lưỡi câu ây bị rơi vào bất hạnh, bị rơi 
vào tai họa, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. 


4) Người câu cá, này các Tỷ-kheo, chỉ cho ma, lưỡi 
câu, này các Tỷ-kheo, chỉ cho lợi đặc, cung kính, danh vọng. 


5) Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, thọ hưởng, ái luyến 
lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, Tỷ-kheo ấy, này các 
Ty-kheo, được gọi là Tỷ-kheo đã nuốt lưỡi câu của ác ma, bị 
rơi vào bất hạnh, bị rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì 
làm. 


6) Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng; thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp đề chứng đắc vô thượng an ôn khỏi các khô ách. 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải học tập như 
sau: "Đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta 
hãy từ bỏ chúng. Và đối với lợi đắc, cung kính, danh vọng 
chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an 


¬t 


trùủ.. 


8) Như vậy, này các Tỷý-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


II. Con Rùa (S.ii,226) 
1)... Tại Sàvatthi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 267 


2) -- Khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng; thật là đẳng cay, ác độc, là chướng ngại pháp để 
chứng đắc vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, trong một hồ nước có 
một gia đình con rùa sông tại đây đã lâu ngày. 

4) Rồi này các Tỷ-kheo, một con rùa nói với một con 
rùa khác: 

" -- Này Rùa thân mến, chớ có đi đến chỗ ấy". 

5) Con rùa này, này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ ấy và một 
thợ săn phóng trúng nó với cây lao có dây. 

6) Rồi con rùa ấy đi đến con rùa kia. 

7) Này các Tỷ-kheo, con rùa kia, thấy con rùa này từ xa 
đi đên, thây vậy liên nói với con rùa này: 

" -- Này Rùa thân mến, có phải Bạn đi đến chỗ kia?" 

" -- Này Rùa thân mến, tôi đi đến chỗ kia". 

8) " -- Này Rùa thân mến, bạn có bị thương, bị bắn 
trúng không?" 

" _- Này Rùa thân mến, tôi không bị thương, không bị 
băn trúng. Nhưng có sợi dây này dính theo trên lưng tôi”. 

9)" -- Này Rùa thân mến, Bạn thật bị thương rồi, Bạn 
thật bị băn trúng rôi. Này Rùa thân mên, chính do vật dụng 
của người thợ săn này, mà cha Bạn và Ông Bạn rơi vào bât 
hạnh, rơi vào tai họa. Nay Bạn hãy đi, Rùa thân mên. Nay 
Bạn không còn thuộc chúng ta nữa!" 

10) Người thợ săn, này các Tỷ-kheo, chỉ cho ác ma. Cái 
lao, này các Tỷ-kheo, chỉ cho lợi đắc, cung kính, danh vọng. 
Sợi dây, này các Tỷ-kheo, chỉ cho hỷ tham. 


268 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


I1) Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, đối với lợi đắc, 
cung kính, danh vọng, hưởng thọ và ái luyến; VỊ Ấy, này các 
Ty-kheo, được gọi là Tỷ-kheo bị lao đâm phải, đã rơi vào bất 
hạnh, đã rơi vào tai họa, bị ác ma muốn làm gì thì làm. 


12) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


13) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu 
học. 


IV. Lông Dài (S.ii,228) 
1)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Ví như, này các Iý-kheo, một con dê cái lông dài, đi 
vào một khóm cây gai gôc; chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc dính 
vào; chỗ này, chỗ kia, nó bị mắc vướng vào; chỗ này, chỗ kia, 
nó bị trói buộc vào; chỗ này, chỗ kia, nó bị rơi vào bất hạnh, tai 
họa. 


4) Cũng như vậy, này các Tý-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo 
bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiêm, 
vào buổi sáng. đắp y, cằm y bát, đi vào làng hay thị trần để 
khất thực. Chỗ này, chỗ kia, vị ấy bị mắc dính vào; chỗ Tây, 
chỗ kia, vị ấy bị mắc vướng vào; chỗ này, chỗ kia, vị ây bị 
trói cột vào; chỗ này, chỗ kia, vị ẫy bị rơi vào bất hạnh, tai 
họa. 


5) Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 

6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 269 


V. Trùng Phần (Tạp, Đại 2, 346a) (S.1,228) 
l)... Tại Sàvatth1. 


2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một con trùng phân, ăn 
phân, đây những phân, tràn ngập những phân, và trước mặt 
có một đông phân lớn. 


4) Nó khinh miệt các con trùng phần khác và nói: "Ta 
ăn phân, đây những phân, tràn ngập những phân, và trước 
mặt ta, có đông phân lớn này". 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo bị lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị xâm chiếm, vào 
buổi sáng đắp y, cẦm y bát, vào làng hay thị trần để khất 
thực. Vị ây tại đây đã ăn uống no đủ, lại được mời vào ngày 
mai, và bình bát của vị ấy được tràn đầy. 

6) Vị ấy đi đến ngôi vườn (tịnh xá) và giữa chúng Tỷ- 
kheo khoe khoang như sau: "Ta ăn uống no đủ, lại được mời 
vào ngày mai, và bình bát này của ta tràn đầy. Ta nhận được 
các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sảng tọa, được phẩm 
trị bịnh. Nhưng các Tỷ-kheo khác công đức ít, ảnh hưởng Ít, 
không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". 


7) VỊ ẫy bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm 
bị xâm chiếm, khinh miệt các Tỷ-kheo chánh hạnh khác. Này 
các Tý-kheo, như vậy sẽ đem lại bất hạnh, đau khổ lâu dài 
cho kẻ ngu sỉ ấy. 


8) Như vậy, khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


270 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 

VI. Sét Đánh (S.1,229) 

l)... Tại Sàvatth1. 

2) - Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 

3) Như thế nào, này các Tỷ-kheo, sét đánh (được ví 
như) một người hữu học với tâm nhiệt thành, khi bị các lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chạm đên? 

4) Này các Tỷ-kheo, sét đánh chỉ cho lợi đắc, cung 
kính, danh vọng chạm đên. 

5) Như vậy, khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 

6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 

VHI. Trúng Độc (S.1,229) 

l)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 

3) Như thế nào, này các Tý-kheo, bị mũi tên độc bắn 
trúng (được ví như) một người hữu học với tâm trí nhiệt 
thành, khi bị các lợi đặc, cung kính, danh vọng chạm đến. 

4) Mũi tên, này các Tý-kheo, chỉ cho các lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 

5) Như vậy, khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 271 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


VIHI. Con Giả Can (Tạp, Đại 2, 346a) (S.1,230) 
1)... Tại Sàvatth1. 


2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong ban 
đêm, khi trời gân sáng, có con giả can đang tru lớn tiêng? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


4) -- Đó là con giả can già, này các Tỷ-kheo, bị mắc 
bệnh ghẻ lở, không thoải mái trong những chỗ hoang vắng, 
không thoải mái dưới những gốc cây, không thoải mái tại 
những chỗ lộ thiên; chỗ nào nó đi, chỗ nào nó đứng, chỗ nảo 
nó ngồi, chỗ nào nó năm, tại các chỗ ấy, nó cảm thấy bất 
hạnh, tai họa. 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, Ty-kheo bị lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiếm, 
không thoải mái trong những chỗ hoang vắng, không thoải 
mái dưới những gôc cây, không thoải mái tại những chỗ lộ 
thiên; chỗ nảo vị ây đi, chỗ nào vị Ấy đứng, chỗ nảo vị ây 
ngồi, chỗ nào vị ấy nằm, tại các chỗ ấy, vị ấy cảm thấy bất 
hạnh, tai họa. 


6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


IX. Cuồng Phong (Tăng, Đại 2, 634b) (S.ii,23 1) 
1)... Tại Sàvatth1. 


272 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Trên thượng. tầng hư không, này các Tỷ-kheo, có gió 
thôi mạnh gọi là cuông phong. Con chim đi đến chỗ ấy, bị 
cuỗng phong thôi bạt đi; bị cuồng phong thôi bạt đi, các chân 
đi một ngả, các cánh đi một ngả, đầu đi một ngả, thân đi một 
ngả. 

4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo bị lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị xâm chiếm, vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trần để khất 
thực,thân không chế ngự, lời nói không chế ngự, tâm không 
chế ngự, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 


5) Vị ấy thấy các phụ nữ, mặc y phục không đứng đắn, 
không khéo che đậy. Vị ấy thấy các phụ nữ mặc y phục 
không đứng đắn, không khéo che đậy, bị tham dục công phá 
tâm vị ấy. Do tham dục công phá tâm, vị ấy từ bỏ học tập, trở 
lại hoàn tục. Rồi có người lấy y phục, có người lây bình bát, 
có người lấy tọa cụ, có người lây ô ông kim của vị ấy, chăng 
khác gì con chim bị cuồng phong thôi bạt. 


6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


X. Kinh Với Bài Kệ (S.ii,231) 
1)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 273 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta thấy có người bị sự cung 
kính chi phôi, tâm bị xâm chiêm, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào khô xứ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Ta thấy có người bị sự 
không cung kính chi phôi, tâm bị xâm chiêm, sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào khô xứ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. 


5) Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, Ta thấy có người bị 
cả hai cung kính và không cung kính chi phối, tâm bị xâm 
chiếm, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào khổ xứ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Ai khi được cung kính, 

Khi không được cung kính, 
Trong cả hai trường họp, 
Tâm định, không lay chuyển; 
Sống hạnh không phóng dật, 
Tâm thường nhập Thiên tư, 
Với tâm tưởng tễ nhị, 

Chánh quán các sở kiến, 
Không còn lạc chấp thủ, 
Được gọi bậc Chơn nhơn. 


II Phẩm Thứ Hai 


I. Bình Bát (Tăng, Đại 2, 566-567) (S.ii,233) 


274 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


1)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Ở đây, này các Tý-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có 
người có tâm như sau: "Dâu cho vì một bình bát vàng đựng 
đây phân bạch ngân, vị này cũng không cô ý nói láo". 

4) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ây bị lợi 


đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị xâm chiến, đã cố 
ý nói láo. 


5) Như vậy, khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 

6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 

H. Bình Bát (S.1,233) 

l)... Tại Sàvatthi. 

2) -- Khô lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 

3) Ở đây, này các Tý-kheo, với tâm của Ta, Ta biết có 
người có tâm như sau: "Dâu cho vì một bình bát bạc đựng 
đây phân vàng, vị này cũng không có cô ý nói láo". 

4) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chi phôi, tâm bị xâm chiêm, đã cô 
ý nói láo. 

5) Như vậy, khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 275 


HI. Từ Một Đồng Tiền Vàng Cho Đến Người Mỹ Nhân 
Địa Phương (S.1,233) 


1)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết 
có người có tâm như sau: 


"Dầu cho vì một đồng tiền vàng Nikkha... 

"Dầu cho vì một trăm đồng tiền vàng Nikkha... 

"Dầu cho vì một đồng tiền vàng ròng Nikkha... 

"Dầu cho vì một trăm đồng tiền vàng ròng Nikkha... 

"Dầu cho vì quả đất đầy những vàng... 

"Dầu cho vì mọi lợi ích vật chất... 

"Dầu cho vì mạng sống... 

"Dầu cho vì người mỹ nhân địa phương, vị ấy cũng 
không cô ý nói láo." 

3) Trong một thời gian khác, Ta lại thấy người ấy bị lợi 
đắc, cung kính, danh vọng chi phôi, tâm bị chính phục, đã cô 
ý nói láo. 

4) Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 

5) Như vậy, này các Tỷý-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 

HI. Phẩm Thứ Ba 


I. Phụ Nữ (S.ii,234) 
1)... Tại Sàvatthi. 


270 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 

3) Với ai, này các Tyỷ-kheo, tâm bị lợi đắc, cung kính, danh 
vọng chinh phục và ngự trị, thời không một nữ nhân nào, với 
tâm của mình chinh phục và ngự trị tâm của người ây. 

4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
H. Mỹ Nhân (S.1,235) 

... không một mỹ nhân nảo... 
HI. Con Trai 

l)... Tại Sàvatth1. 


2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ khuyên dạy 
như sau: "Này Con thân yêu, hãy giống như gia chủ Citta, 
hãy giống như Hattaka ở Alava!" 


4) Các vị ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia chủ Hatthaka ở 
Alava. 


—_”) Này Con thân yêu, nếu con xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, này Con thân yêu, hãy giông như 
Sàriputta và Moggalàna!" 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 277 


6) Các vị ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Ty-kheo của Ta, tức là Sàriputta và 
Mogøsalàna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung kính, 
danh vọng chạm đến người, kẻ hữu học với tâm đầy nhiệt 
tình". Này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo hữu học với tâm 
đầy nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm đến, 
như vậy là chướng ngại cho vị ây. 


8) Như vậy, khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


IV. Con Gái Một (Tăng, Đại 2, 562) (S.1,236) 
l)... Tại Sàvatth1. 


2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Một tín nữ, này các Tỷ-kheo, chơn chánh khuyên 
dạy đứa con gái độc nhất, đáng yêu, đáng mến, sẽ khuyên 
dạy như sau: "Này Con thân yêu, hãy giống như nữ cư sĩ 
KhuJjutarà và Velukandakiyà, mẹ của Nanda!" 


4) Các vị ấy, này các Tỷ-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử nữ cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ KhuJjutarà 
và Velukandakiyà. 

5) "Này Con thân yêu, nếu Con xuất gia, từ "bỏ gia đình, 


sông không gia đình; này Con thân yêu, hãy giống như Tỷ- 
kheo-mi Khema và Uppàlavanna!" 


278 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


6) Các vị ấy, này các Tý-kheo, là cân lường, là mẫu 
mực cho các đệ tử Tỷ-kheo-ni của Ta, tức là Tyỷ-kheo-ni 
Khemà và Uppàlavanna. 


7) "Này Con thân yêu, chớ để cho lợi đắc, cung kính, 
danh vọng chạm đên người, kẻ hữu học với tâm đây nhiệt 
tình!" 


8) Này các Tỷ-kheo, nếu một Tỷ-kheo-nmi hữu học, với 
tâm đây nhiệt tình, bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chạm 
đên, như vậy là chướng ngại cho vị ây. 


9) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


V, Sa Môn, Bà La Môn (S.1,236) 
l)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Này các Tỷ-kheo, như Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không như thật biết vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi 
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 
đối với Ta, không được chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa- 
môn, hay là Bả-la-môn giữa các Bả-la-môn. Và những bậc 
Tôn giả ấy, ngay trong đời sống hiện tại, không có thê tự 
mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú mục đích 
Sa-môn hạnh và mục đích Bà-la-môn hạnh. 


3) Và này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bả-la-môn 
nào như thật biết vị ngọt, Sự nguy hiểm, sự xuất ly của lợi 
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 
đối với Ta, đuợc chấp nhận là vị ŠSa-môn giữa các Sa-môn, 
hay là Bà-la-môn giữa các Bả-la-môn. Và những bậc Tôn giả 
ấy, ngay trong đời sống hiện tại, có thể tự mình chứng ngộ 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 279 


với thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh và 
mục đích Bà-la-môn hạnh. 


VỊ. Sa Môn, Bà La Môn (S.11,237) 
1)... Tại Sàvatth1. 


2) Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, không như thật biết sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, 
nguy hiểm và xuất ly của lợi đắc, cung kính, danh vọng; các 
vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy đối với với Ta, không được 
chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, không được chấp 
nhận là Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn 
giả ấy, ngay trong đời sống hiện tại cũng không tự mình với 
thắng trì chứng ngộ, chứng đạt và an túc mục đích của Sa- 
môn hạnh và mục đích của Bà-la-môn hạnh. 


3) Và những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, như thật biết sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt... của lợi 
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 
đối với ta được chấp nhận là Sa-môn giữa các Sa-môn, hay 
Bà-la-môn giữa các Bà-la-môn. Và những bậc Tôn giả ấy 
ngay trong đời sống hiện tại, có thể tự mình giác ngộ với 
thượng trí, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn và mục đích 
Bà-la-môn hạnh. 

VHI. Sa Môn, Bà La Môn (S.1I, 237) 

l)... Tại Sàvatthi. 

2) -- Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ- 
kheo, không biết sự tập khởi của lợi đắc, cung kính, danh 
vọng, không biết sự đoạn diệt của lợi đắc, cung kính, danh 
vọng, không biết con đường đưa đến sự đoạn diệt của lợi 
đắc, cung kính, danh vọng; các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 


280 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


đôi với Ta, không được châp nhận... và mục đích của Bà-la- 
môn hạnh. 


3) Và những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết được sự 
tập khởi của lợi đắc, cung kính, danh vọng... và mục đích của 
Bà-la-môn hạnh. 


VIHI. Da (Tăng, Đại 2, 570c) (S.1,237) 
1)... Tại Sàvatth1. 


2) -- Khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Lợi đắc, cung kính, danh vọng, này các Tỷ-kheo, cắt 
đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da 
trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt 
đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, 
chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng chạm tới 
tủy và đứng lại. 

4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 

5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 

IX. Dây (S.1, 238) 

1)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Lợi đắc, cung kính, danh vọng, này các Tỷ-kheo, cắt 
đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da 
trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt 
đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 281 


chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng chạm tới 
tủy và đứng lại. 


4) Ví như, này các Tỷ-kheo, một lực sĩ lây dây ngựa 
cứng chắc, vấn xung quanh cô chân và siết chặt lại. Dây ây 
cắt đứt da ngoài, cắt đứt đa trong. Sau khi cắt đứt da trong, 
chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây 
gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi 
cắt đứt xương, chúng chạm tới tủy và đứng lại. 


5) Cũng như vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, 
danh vọng cắt đứt da ngoài. Sau khi cắt đứt da ngoài, chúng 
cắt đứt đa trong. Sau khi cắt đứt da trong, chúng cắt đứt thịt. 
Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt giây gân. Sau khi cắt đứt 
giây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng 
chạm tới tủy và đứng lại. 


6) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 

7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 
X. Tỷ Kheo (S.1,238) 

l)... Tại Sàvatthi. 


2) - VỊ Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là bậc Ứng 
Cúng, đã đoạn tận các lậu hoặc; Ta nói, lợi đắc, cung kính, 
danh vọng vẫn là pháp chướng ngại cho vị Tỷ-kheo ây. 


3) Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, với vị Tỷ-kheo, lậu hoặc nào được 
đoạn tận thì các lợi đắc, cung kính, danh vọng là chướng 
ngại pháp? 


22 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


4) -- Đối với vị đã chứng bất động tâm giải thoát, Ta 
không nói răng, các lợi đắc, cung kính, danh vọng trở thành 
một chướng ngại pháp cho vị ây. 


5) Và này Ananda, đối với những ai sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần; những người chứng được hiện tại lạc 
trú; đối với những người ấy, Ta nói rằng, lợi đắc, cung kính, 
danh vọng là chướng ngại pháp. 

6) Như vậy, khổ lụy, này Ananda, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho 
sự chứng đắc vô thượng an ồn, khỏi các khổ ách. 

7) Do vậy, này Ananda, cần phải học tập như vây: "Đối 
với lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta hãy từ bỏ 
chúng. Và đối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng chưa 
đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an trú". 


8) Như vậy, này Ananda, Ông cần phải học tập. 


IV. Phẩm Thứ Tư 


I. Cắt (S.ii,239) 
1)... Tại Sàvatthi. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị 
xâm chiêm, Devadatta, phá hoại Tăng chúng. 


4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 283 


H. Gốc (S.ii,240) 
1)... Tại Sàvatthi. 


2) - Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị 
xâm chiêm, này các Tỷ-kheo, thiện căn của Devadatta bị cắt 
đứt. 


4) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


II. Pháp. 
1)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Khổ lụy, này các Tyỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


3) BỊ lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị 
xâm chiêm, này các Tỷ-kheo, thiện pháp của Devadatta bị 
căt đứt. 


4) Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


IV. Trắng (S.ii,240 ) 
1)... Tại Sàvatthi. 


2) - Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng... 


284 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


3) Bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối và tâm bị 
xâm chiêm, này các Tỷ-kheo, bạch pháp của Devadatta bị căt 
đứt. 


4) Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


5) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


V. Bỏ Đi (S.ii,241) 


1) Một thời Thế Tôn ở Ràjàgaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại núi Gujjhakùta (Lính Thứu), sau khi 
Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) bỏ đi không bao lâu. 


2) Rồi Thế Tôn nhân vì Devadatta, bảo các Tỷ-kheo: 


3) -- Này các Ty-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng 
khởi lên, đưa đên tự hại cho Devadatta. Lợi đặc, cung kính, 
danh vọng khởi lên, đưa đên diệt vong cho Devadatta. 


4) Ví như cây chuối, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa 
đến tự hại, sanh quả đưa đến diệt vong. Cũng như vậy, này 
các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến 
tự hại cho Devadatta. Lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi 
lên, đưa đến diệt vong cho Devadatta. 


5) Ví như cây tre, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa đến 
tự hại, sanh quả đưa đến diệt vong. Cũng như vậy, này các 
Tỷ-kheo, lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến tự 
hại cho Devadatta. Lợi đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, 
đưa đến diệt vong cho Devadatta. 


6) Ví như cây lau, này các Tỷ-kheo, sanh quả đưa đến 
tự hại, sanh quả đưa đên diệt vong. Cũng như vậy, này các 
Ty-kheo, lợi đặc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đên tự 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 285 


hại cho Devadatta. Lợi đắc cung kính, danh vọng khởi lên, 
đưa đên diệt vong cho Devadatta. 


7) Ví như con lừa có thai đưa đến tự hại, có thai đưa 
đến diệt vong. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lợi đắc, cung 
kính, danh vọng khởi lên, đưa đến tự hại cho Devadatta. Lợi 
đắc, cung kính, danh vọng khởi lên, đưa đến diệt vong cho 
Devadatta. 


8) Như vậy, khổ lụy, này các Tý-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


10) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc 
Đạo Sư nói như sau: 


Như cây chuối sanh quả, 
Sanh quả đem tự hại, 
Cũng vậy, quả cáy tre, 
Cũng vậy, quả cáy lau, 
Cũng vậy với kẻ ngu, 
Cung kính đem tự hại, 
Như con lừa mang thai, 
Mang thai đem tự hại. 


VỊ. Xe (Tạp, Đại 2, 276b, Biệt Tạp, Đại 2, 347b, Tăng, Đại 
2, 570b; 614a) (S.1,242) 

1) Một thời Thê Tôn ở RàJagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. 

2) Lúc bấy giờ, hoàng tử Ajảtasattu (A-xà- -thế) sáng 


chiều đi đến hầu Devadatta với năm trăm cỗ xe và đem đến 
cúng dường các món ăn trong năm trăm mâm bàn. 


286 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


3) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch với Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, hoàng tử Ajàtasattu sáng chiều đi đến 
hâu Devadatta với năm trăm cô xe và đem đên cúng dường 
các món ăn trong năm trăm mâm bàn. 


5) -- Này các Tỷ-kheo, chớ có thèm lợi đắc, cung kính, 
danh vọng của Devadatta. Chừng nào, này các Tỷ-kheo, 
hoàng tử Ajàfasaftu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với 
năm trăm cỗ xe và đem đến cúng dường các món ăn trong 
năm trăm mâm bàn; thời này các Tỷ-kheo, đối với 
Devadatta, chỉ có chờ đợi sự tôn giảm trong thiện pháp, 
không có sự tăng trưởng. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, đem bóp nát lá gan trước 
lỗ mũi một con chó đữ. Như vậy, con chó ấy lại càng dữ tợn 
bội phần. Cũng vậy, này các TIỷ-kheo, chừng nào hoàng tử 
Alảtasaftu sáng chiều còn đi đến hầu Devadatta với năm trăm 
cô xe, và còn cúng dường các món đồ ăn trong năm trăm 
chiếc mâm bàn; thời này các Tỷ-kheo, đối với Devadatta, chỉ 
có chờ đợi sự tốn giảm trong thiện pháp, không có sự tăng 
trưởng. 


7) Như vậy, khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng... 


8) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


VII. Mẹ (S.ii,242) 
1)... Tại Sàvatthi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 287 


2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng; thật là đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho 
sự chứng đắc vô thượng an ồn, khỏi các khô ách. 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết 
được tâm của một người như sau: "Dầu cho vì bà mẹ đáng 
kính cũng không cô ý nói láo". Nhưng trong một thời gian 
khác, Ta thấy người ây bị lợi đắc, cung kính, danh vọng chi 
phối, tâm bị xâm chiếm, đã cố ý nói láo. 

4) Như vậy khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng; thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp cho sự chứng đắc vô thượng an ôn, khỏi các khổ ách. 


5) Như vậy, này các Tỷý-kheo, các Ông cần phải học 
tập: "Đối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, 
chúng ta hãy từ bỏ chúng. Đối với các lợi đắc, cung kính, 
danh vọng chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm 
tâm và an trú”. 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


38-43 VIHI. Cha 
IX. Anh 

X. Chị 

XI. Con Trai 

XII. Con Gái 
XIIL. Vợ (S.1,243) 


1)... Tại Sàvatthi. 


2) -- Khổ lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung kính, 
danh vọng; thật tà đắng cay, ác độc, là chướng ngại pháp cho 
sự chứng đắc vô thượng an ồn, khỏi các khô ách. 


288 Chương VI: Tương Ung Lợi Đắc Cung Kính 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, với tâm của Ta, Ta biết 
được tâm của một người như sau: 


"Dầu cho vì người cha đáng kính...". 
"Dầu cho vì người anh...". 

"Dầu cho vì người chị...". 

"Dầu cho vì con trai... ". 

"Dầu cho vì con gái...". 


"Dầu cho vì người vợ, cũng không cô ÿ nói láo". 
Nhưng trong một thời gian khác, Ta thấy người ấy bị lợi đắc, 
cung kính, danh vọng chỉ phối, tâm bị xâm chiếm đã cố ý nói 
láo. 


4) Như vậy, khô lụy, này các Tỷ-kheo, là lợi đắc, cung 
kính, danh vọng; thật là đăng cay, ác độc, là chướng ngại 
pháp do sự chứng đắc vô thượng an ôn, khỏi các khô ách. 


53) Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 
"Đối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng đã đến, chúng ta 
hãy từ bỏ chúng. Đối với các lợi đắc, cung kính, danh vọng 
chưa đến, chúng ta không để chúng xâm chiếm tâm và an 
li”. 


6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


Chương VII : Tương Ưng Ràhula 


IL. Phẩm Thứ Nhất 


I. Mắt (S.ii,244) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Thăng Lâm), vườn ông Anàthapindika (Câp Cô Độc). 

2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràahula bạch Thế Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp 
cho con đê sau khi nghe, con có thê sông một mình, viên ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân! 


4)-- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Mắt là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, có hợp lý 
chăng nêu xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thê Tôn. 


290 Chương VHI: Tương Ung Ràhula 


5) -- Tai là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

6) -- Mũi là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

7) -- Lưỡi là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

8) Thân là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

9) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng, khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán mắt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm 
chán lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chắn ý. 

11) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây biệt: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; những gì nên làm 
đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa". 

H. Sắc (S.ii,245) 
1)... Tại Sàvatth1. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 291 


2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

3-6) Thanh.... Hương... VỊ... Xúc... 

7) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Pháp là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ...,... 


¬.~. Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chắn sắc... nhàm chán pháp. 


9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát... "...không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


HII. Thức (S.1,246) 

l)... Tại Sàvatthi. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn thức là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

3-6) -- Nhĩ thức... Ty thức... Thiệt thức... Thân thức... 

7) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Ý thức là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

8) — Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán nhãn thức, nhàm chán nhĩ thức, nhàm chán 
tỷ thức, nhàm chán thiệt thức, nhàm chán thân thức, nhàm 
chán ý thức. 

9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


292 Chương VII: Tương Ung Ràhula 


IV. Xúc (S.1,246) 

1)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhãn xúc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ....... 

3-7) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Nhĩ xúc... Tỷ 
xúc... Thiệt xúc... Thân xúc... Y xúc là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ...,... 

8) — Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán nhãn xúc, nhàm chán nhĩ xúc, nhàm chán 
tỷ xúc, nhàm chán thiệt xúc, nhàm chán thân xúc, nhàm chán 
Ý XU. 

9) Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "...không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 

V, Thọ (S.1,247) 

1)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Thọ do nhãn xúc 
sanh là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

3-6) -- Thọ do nhĩ xúc sanh... Thọ do tỷ xúc sanh... Thọ 
do thiệt xúc sanh... Thọ do thân xúc sanh... Thọ do ý xúc 
sanh là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ...,... 

7-8) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán thọ do nhãn xúc sanh, nhàm chán thọ do 
nhĩ xúc sanh, nhàm chán thọ do tỷ xúc sanh, nhàm chán thọ 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 293 


do thiệt xúc sanh, nhàm chán thọ do thân xúc sanh, nhàm 
chán thọ do ý xúc sanh... 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "..không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 
VI. Tưởng (S.1,247) 

l)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tưởng là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

3-7) -- Thanh tưởng... Hương tưởng... VỊ tưởng... Xúc 
tưởng... Pháp tưởng là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. . 


8-9) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán sắc tưởng, nhàm chán thanh tưởng, nhàm 
chán hương tưởng, nhàm chắn vị tưởng, nhàm chán xúc 
tưởng, nhàm chán pháp tưởng... 

Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "..không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 

VHI. Tư (S.1,247) 

l)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc tư là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


3-7) -- Thanh tư... Hương tư... VỊ tư... Xúc tư... Pháp tư 
là thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ........ 


294 Chương VII: Tương Ung Ràhula 


8-9) -- Thấy vậy, này Rảhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán sắc tư, nhàm chán thanh tư, nhàm chán 
hương tư, nhàm chắn vị tư, nhàm chắn xúc tư, nhàm chán 
pháp tư. 


Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "..không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


VI Ái (S.ii,248) 
1)... Tại Sàvatth1. 


2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc ái là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

3-7) -- Thanh ái... Hương ái... VỊ ái... Xúc ái... Pháp ái 
là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. . 

8-9) -- Thấy vậy, này Rảhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán sắc ái, nhàm chán thanh ái, nhàm chán 
hương ái, nhàm chán vị ái, nhàm chắn xúc ái, nhàm chán 
pháp ái. 

Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "..không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 

IX. Giới (S.1,246) 

l)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Địa giới là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

3-7) -- Thủy giới... Hỏa giới... Phong giới... Không 
giới... Thức giới là thường hay vô thường? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 295 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. ...,... 

6-0) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán địa giới, nhàm chán thủy giới, nhàm chán 
hỏa giới, nhàm chán phong giới, nhàm chắn không giới, 
nhàm chán thức giới. 

Do nhàm chán, vị ấy ly tham... "..không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 

X. Uấn (S.ii,249) 

l)... Tại Sàvatth1. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

3-6) -- Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. . 

7) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiều, nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, 
nhàm chán hành, nhàm chán thức. 

8) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát". VỊ 
ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; những gì nên 
làm đã làm; không còn trở lui trạng thái này nữa". 


29% Chương VHI: Tương Ung Ràhula 


II Phẩm Thứ Hai 


I. Mắt (S.ii,249) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông AnàthapIndika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi Tôn giả Ràhula, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


Thế Tôn nói với Tôn giả Ràhula đang ngồi xuống một 
bên: 

3) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

4) -- Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

5) -- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi nhìn cái ây như sau: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

6-17) -- Tai... MũiI... Lưỡi... Thân... 

18) -- Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

19) -- Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 297 


20) -- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp 
lý chăng khi nhìn cái ây như sau: "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

21) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử có trí, 
nhàm chán mặt, nhàm chán tai, nhàm chán mũi, nhàm chán 
lưỡi, nhàm chán thân, nhàm chán ý. 


22) Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát”. VỊ ây 
biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành; những gì nên làm đã 
làm; không còn trở lui trạng thái này nữa". 

H. Sắc (S.ii,250) 

L) Tại Sàvatthi. 

2) -- Này Ràhula, Ông nghĩ thế nào? 

(2) Sắc: 

-- Sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

(6-20) -- Thanh... Hương... VỊ... Xúc... Pháp... 

IH. Thức (S.1,251) 


(3-20) -- Nhãn thức... Nhĩ thức... Tỷ thức... Thiệt thức... 
Thân thức... Y thức... 


IV. Xúc (S.ii,251) 


(3-20) -- Nhãn xúc... Nhĩ xúc... Tỷ xúc... Thiệt xúc... 
Thân xúc... Y xúc... 


V. Thọ (S.ii,251) 


298 Chương VII: Tương Ung Ràhula 


(3-20) -- Thọ do nhãn xúc sanh... Thọ do nhĩ xúc sanh... 
Thọ do tỷ xúc sanh... Thọ do thiệt xúc sanh... Thọ do thân 
xúc sanh... Thọ do ý xúc sanh... 


VI. Tưởng (S.ii,251) 


(3-20) -- Sắc tưởng... Thanh tưởng... Hương tưởng... Vị 
tưởng... Xúc tưởng... Pháp tưởng... 


VII. Tư (S.ii,251) 


(3-20) -- Sắc tư... Thanh tư... Hương tư... Vị tư... Xúc 
tư... Pháp tư... 


VI. Ái (S.ii,251) 

(3-20) -- Sắc ái... Thanh ái... Hương ái... Vị ái... Xúc 
ái... Pháp ái... 
IX. Giới (S.ii,251) 

(3-20) -- Địa giới... Thủy giới... Hỏa giới... Phong 
giới... Không giới... Thức giới... 
X. Uấn (S.ii,252) 


(3-17) -- Sắc... Thọ... Tưởng... Hành... Thức là thường 
hay vô thường? 
-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 
: (1 -22) -- Thấy vậy, này Ràhula, bậc Thánh đệ tử nghe 
nhiêu... "...không còn trở lui trạng thái này nữa". 


XI. Tùy Miên (Tạp, Đại 2, 50c, Tạp, Đại 2, 1I8c, S.22,9] 
Ràhula. Tạp, Đại 2,55a) (S.1,252) 


1)... Tại Sàvatthi. 


2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 299 


3) -- Bạch Thế Tôn, do biết thế nào, do thấy thế nào, 
trong thân có thức này và trong tât cả tướng ở ngoài, không 
có ngã kiên, ngã sở kiên, ngã mạn tùy miên? 

4) -- Này Ràhula, phàm sắc nào quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay thăng, hoặc 
xa hay gân, vị ây thây như thật tât cả các sắc với chánh trí tuệ 
là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Phàm thọ nào... Phàm tưởng 
nào... Phàm hành nào... Phàm thức nào quá khứ, vị lai, hiện 
tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay thăng, 
hoặc xa hay gân, vị ây thây như thật tât cả các thức với chánh 
trí tuệ là : "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

5) Này Ràhula, do biết như vậy, do thấy như vậy, trong 
thân có thức này với tât cả tướng ở ngoài, không có ngã kiên, 
không có ngã sở kiên, không có ngã mạn tùy miên. 

XI. Viễn Ly (Tạp, Đại 2, 50c. S.23,92 Ràhula) (Tạp, Đại 
2,b) (Tạp, Đại 2, 119a). (S.1,253) 

l)... Tại Sàvatthi. 

2) Rồi Tôn giả Ràhula đi đến Thế Tôn; sau khi đi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràhula bạch Thế Tôn: 

3) -- Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, thấy như thể 
nào, trong thân thể có thức này và trong, tất cả tướng ở ngoài, 
tâm đã viễn ly được ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, siêu việt 
mọi ngã mạn, tịch tịnh, giải thoát? 

4) -- Này Ràhula, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay thăng, hoặc 
xa hay gân; vị ây thây như thật tât cả các sắc với chánh trí tuệ 


300 Chương VHI: Tương Ung Ràhula 


là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 

Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được 
giải thoát, không có châp thủ. 

5) Này Ràhula, phàm thọ gì... phàm tưởng gì... phàm 
hành gì... phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay 
ngoại, hoặc thô hay tê, hoặc liệt hay thăng, hoặc xa hay gân; 
vị ây thây như thật tât cả các thức với chánh trí tuệ là: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

Do thấy như thật với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy được 
giải thoát, không có châp thủ. 

6) Này Ràhula, do biết như vậy, thấy như vậy, trong 
thân thể có thức này và trong tất cả tướng ở ngoài, tâm đã 
viễn ly ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn, vượt khỏi các ngã 
mạn, được tịch tịnh, giải thoát. 


Chương VIII: Tương Ưng Lakkhana 


IL. Phẩm Thứ Nhất 


I. Đống Xương (Tạp, Đại 2, 135a) (S.ii,254) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm) chồ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ Tôn giả Lakkhana và Tôn giả Mahà 
Mogøallàna trú ở núi G1Jjhakùta (Linh Thứu). 


— 3) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna đắp y, vào buổi sáng, 
câm y bát, đi đên Tôn giả Lakkhana. 


4) Sau khi đến, nói với Tôn giả Lakkhana: 


-- Chúng ta hãy cùng đi, này Hiền giả Lakkhana. Chúng 
ta hãy đi vào RàJagaha đê khât thực. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Lakkhana vâng đáp Tôn giả Mahà Mogsallàna. 

5) Rồi Tôn giả Mahà Moggallàna khi đi từ núi 
Gijjhakùta bước xuống, đi qua một chỗ, liên mỉm cười. 

6) Rồi Tôn giả Lakkhana nói với Tôn giả Mahà 
Mogsallàna: 


- — Này Hiền giả Moggallàna, do nhân gì, do duyên gì, 
Hiên giả lại mỉm cười? 


302 Chương VIII: Tương Ung Lakkhana 


-- Này Hiền giả Lakkhana, không phải thời là câu hỏi 
ấy. Trước mặt Thế Tôn, hãy hỏi tôi câu hỏi ấy. 

7) Rồi Tôn giả Lakkhana và Tôn giả Mahà Moggallàna 
sau khi đi khất thực ở Ràjagaha xong, sau bữa ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 


8) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Lakkhana nói với Tôn 
giả Mahà Mogøgallàna: 


- Ở đây, Tôn giả Mahà Moggallàna khi từ núi 
Gijjhakùta bước xuống, đi ngang qua một chỗ, liền mỉm 
cười. Này Hiền giả Moggallàna, do nhân gì, do duyên gì, 
Hiền giả lại mỉm cười? 

9) -- Ở đây, này Hiển giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trời. Các con kên 
kên, các con quạ, các con chim ưng đuôi theo nÓ, căn mô 
xương sườn nó, cắn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau 
đớn. 

10) -- Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu 
thay! Thật vi diệu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành 
một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành 
một Dạ-xoa như vậy! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành 
được một tự ngã như vậy!" 

11) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-- Sống với nhau như thực nhãn, này các Tỷ-kheo, là 
các đệ tử! Sống với nhau như thực trí, này các Tỷ-kheo, là 
các đệ tử. Vì rằng, một đệ tử sẽ biết, hay sẽ thấy, hay sẽ 
chứng thực như vậy. 


12) Xưa kia, này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy chúng sanh 
ấy nhưng Ta không có nói. Nếu Ta có nói, các người khác 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 303 


cũng không tin Ta. Và những aI không tin Ta, những người 
ây sẽ bị bât hạnh, đau khô lâu dài. 


13) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một đô tế giết 
trâu bò (goghatako) ở Ràjagaha này. Do nghiệp của người đó 
thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, 
nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm và 
với quả thuần thục còn lại, người đó cảm thọ một tự ngã như 
vậy. 

H. Đồ Tế Giết Trâu Bò (Gavaghàtako) (Tạp, Đại 2, 135b) 
(S.1,256) 

To, 

__2) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuông, tôi thây một đông thịt đang đi giữa hư không. Các con 
kên kên, các con quạ, các con chim ưng đuôi theo nó, cắn mồ 
nó, căn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn. 

3) Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một đồ tế giết 
trâu bò. 

HI. Một Miếng Thịt và Kẻ Bắt Chim (Tạp, Đại 2, 136a) 
(S.1,256) 

l) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi GiJjhakùta bước 
xuống, tôi thấy một miếng thịt đang đi giữa hư không... đau đớn. 

2) Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một kẻ săn chim 
ở RàJagaha. 

IV. Người Giết Dê Bị Lột Da (Tạp, Đại 2, 135c) (S.1,256) 

1) Ở đây, này Hiền giả... tôi thấy một bị da... cắn mồ 
nó, căn xé nó, và nó kêu lên những tiếng kêu đau đớn... 


2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người đồ tế 
giêt dê ở tại RàJagaha này... 


304 Chương VIII: Tương Ung Lakkhana 


V. Người Giết Heo Với Đao Kiếm (Tạp 19-14, Đại 2, 136c) 
(S.ii,257) 


l) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Giijhakùta bước 
xuống, tôi thấy một người với lông bằng đao kiếm đang đi giữa 
hư không. Các đao kiếm ấy tiếp tục đứng dựng lên và rơi 
xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những tiếng kêu 
đau đớn. 

2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người giết 
heo ở tại RàJagaha này... 


VỊ, Người Săn Thú Với Cây Lao (Tạp, Đại 2, 136b) 
(S.1,257) 

1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuống, tôi thây một người với lông băng các cây lao đang đi 
trên hư không. Những cây lao ây tiếp tục đứng dựng lên và 
TƠI xuống trên thân người ấy, và người ấy kêu lên những 
tiếng kêu đau đớn. 


2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người thợ 
săn thú ở tại Ràjagaha này. 
VII. Người Tra Tấn Với Mũi Tên. (S.ii, 257) 

__ 1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gujjhakùta bước 
xuông, tôi thây một người với lông băng các mũi tên, đang đi 
giữa hư không. Những mũi tên ây tiêp tục đứng dựng lên và 
rơi xuông trên thân người ây, và người ây kêu lên những 
tiêng kêu đau đón. 

2) Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một người tra 
tân ở tại Ràjagaha này. 


VIIIL. Người Đánh Xe Với Các Cây Kim (Tạp, Đại 2, 136b) 
(S.1,257) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 305 


1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuông, tôi thây một người với lông băng mũi kim đang đi 
giữa hư không... 


2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người điều 
phục các loài thú (xin đọc Sùto thê cho Sùcako của nguyên 
bản). 


IX. Người Do Thám 


Ở đây, thưa Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuống, tôi thấy một người với lông bằng mũi tên đang đi 
giữa hư không. 

2) Các mũi tên ấy đâm vào đầu và ra khỏi miệng người 
ấy. Chúng đâm vào miệng và ra khỏi ngực người ấy, chúng 
đâm vào ngực và ra khỏi bụng người ây, chúng đâm vào 
bụng và ra khỏi bắp về của người ây, chúng đâm vào bắp về 
và ra khỏi cổ chân của người ây, chúng đâm vào cô chân và 
ra khỏi bàn chân của người ây và người ấy kêu lên những 
tiếng kêu đau đớn. 


3) Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một gián điệp ở 
tại RàJagaha này. 


X. Người Phán Quan Tham Nhũng Với Hòn Dái Lớn 
(S.1,258) 

1) Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi tôi từ núi Gijjhakùta 
bước xuông, tôi thây một người với hòn dái đang đi giữa hư 
không. 

2) Khi đang đi, người ấy mang hòn dái trên vai mà đi. 
Khi ngồi, người ấy ngồi trên những hòn dái ấy. 


306 Chương VIII: Tương Ung Lakkhana 


3) Và các con chìm kên kên, chim quạ, chim ưng đuôi 
theo người ây đê căn mô, căn xé, và người ây kêu lên những 
tiêng kêu đau đón. 


4) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một phán quan ở 
Ràjagaha này. 


II Phẩm Thứ Hai 


I. Kẻ Thông Dâm Bị Chìm Trong Hồ (Tạp, Đại 2, 137b) 
(S.1,259) 
1) Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm). .. 
2) -- Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuống, tôi thấy một người với đầu chìm trong hồ phân. 


3) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một người thông 
dâm ở tại RàJagaha này. 


H. Tà Ác Là Bà La Môn Ăn Phân (Tạp, Đại 2, 137c) 
(S.1,259) 

__ 1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuông, tôi thây một người chìm trong hô phân, ăn phân băng 
hai tay. 

2) Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, là một Bà-la-môn 
tại Ràjgaha này. Khi bậc Chánh Đăng Giác Kassapa đang 
giảng dạy, người ây mời chúng Tỷ-kheo dùng cơm. Rôi 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 307 


người ấy lấy một cái gáo đựng đầy phân và nÓI: "Ôi mong 
các Tôn giả ăn cho tận kỳ thỏa thích và mang vê!" 
HH. Gian Phụ bị Lột Da (Tạp, Đại, 2, 137b) (S.1,259) 

1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuông, tôi thây một phụ nữ bị lột da đang đi giữa hư không. 
Những con chim kên, những con quạ, những con chim ưng 


đuôi theo để căn mỏ, rứt xé người ấy và người ấy kêu lên 
những tiếng kêu đau đớn. 


2) Người phụ nữ ấy, này các Tỷ-kheo, là một người 
gian phụ ở RàJagaha này. 


IV. Người Phụ Nữ Xấu Xí Bói Toán (Tạp, Đại 1, 137b) 
(S.ii.260) 


Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuống, tôi thấy một người phụ nữ hôi hám, xấu xí đang đi 
trên hư không. Các con chim kên, các con quạ, các con chim 
ưng đuổi theo để cắn mồ, rứt xé người ấy và người ấy kêu 
lên những tiếng kêu đau đớn. 


2) Người phụ nữ ấy, này các Tỷ-kheo, là một người bói 
toán ở chính RàJagaha này. 


V, Người Đàn Bà Khô Héo Đã Rải Than Đỏ trên Một 
Người Đàn Bà (Tạp 19-25. Sân Nhuếề Đính Du Sái, Đại 2, 
137c) (S.1, 260). 

1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuống, tôi thây một người đàn bà cằn cỗi, khô héo, dính đầy 
than mô hóng, đang đi trên hư không... Người ấy kêu lên 
những tiếng kêu đau đớn. 

2) Người đàn bà ấy, này các Tý-kheo, là đệ nhất phu 
nhân của vua xứ Kalinga. Bà ta vì ghen tức nên đã đồ lò than 
hồng lên trên một vương nữ khác. 


308 Chương VIII: Tương Ung Lakkhana 


VI. Kẻ Trộm Cướp Đứt Đầu (Tạp 19-15 Đoạn Nhơn Đầu. 
Đại 2, 136c) (S.ii,260) 


Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gujjhakùta bước 
xuống, tôi thấy một cái thân không đầu đi giữa hư không. 
Con mắt và miệng thời ở trên ngực. 


2) Các con chim kên, các con quạ, các con chim ưng 
đuôi theo đê căn mô, rứt xé người ây và người ây kêu lên 
những tiêng kêu đau đớn. 

3) Chúng sanh ấy, này các Tý-kheo, là một người ăn 
cướp tên là Hàrika ở tại RàJagaha. 

VHI. Tỷ Kheo (Tạp, Đại 2, I3§b) (S.1, 260) 
__ 1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuông, tôi thây một Tỷ-kheo đi giữa hư không. 


2) Y tăng-già-lê (thượng y) của vị ấy bị cháy đỏ, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Cái bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ ngọn. Cái nỊt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Và 
vị ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. 


3) Tý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, là một ác Tỷ-kheo 
trong thời bậc Chánh Đăng Giác Kassapa thuyêt pháp. 


VIII. Tỷ Kheo Ni (Tạp Đăng, Đại 2, 138b) (S.ii,261) 
1)... tôi thấy một Tỷ-kheo-ni đi giữa hư không. 
2) Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy đỏ. 
3)... là một ác Tỷ-kheo-m1... 

IX. Học Nữ (S.1,261) 
1)... tôi thấy một học nữ đi giữa hư không. 
2) Y tăng-già-lê của vị ấy bị cháy... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 309 


3)... là một ác học nữ... 
X. Sa Di (S.1,261) 

1)... tôi thấy một Sa-di đi giữa hư không... 

2-3) Y Tăng-già-lê của vị ấy bị cháy... là một ác Sa-di. 
XI. Sa Di Ni (S.1,261) 

__ 1) Ở đây, này Hiền giả, khi tôi từ núi Gijjhakùta bước 
xuông, tôi thây một Sa-di-m đi giữa hư không. 

2) Y tăng-giả-lê (sanghàti) của vị này bị cháy đỏ, cháy 
đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Bình bát cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, 
cháy đỏ ngọn. Cái nịt cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 
ngọn. Thân cũng bị cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ ngọn. Vị 
ấy thốt lên những tiếng kêu đau đớn. 


3) Này Hiền giả, tôi suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu 
thay, thật hy hữu thay! Một kẻ có tên như vậy lại trở thành 
một chúng sanh như vậy. Một kẻ có tên như vậy trở thành 
một Dạ-xoa như vậy. Một kẻ có tên như vậy lại trở thành 
được một tự ngã như vậy". 


4) Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Sống với nhau như thực nhãn, này các Tỷ-kheo, là 
các đệ tử. Sống với nhau như thực trí, này các Tỷ-kheo, là 
các đệ tử. Vì rằng, một đệ tử sẽ biết, hay sẽ thấy, hay sẽ 
chứng thực như vậy. 


5) Xưa kia, này các Tỷ-kheo, Ta cũng thấy Sa-di-ni ấy, 
nhưng Ta không có nói. Nếu Ta có nói, các người khác cũng 
không tin Ta. Và những ai không tin Ta, những người ấy sẽ 
bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. 


6) Vị Sa-di-ni ấy, này các Tỷ-kheo, là một ác Sa-di-mi 
trong thời bậc Chánh Đăng Giác Kassapa thuyêt pháp. Do 


310 Chương VIII: Tương Ung Lakkhana 


nghiệp của người đó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong 
địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều 
trăm ngàn năm, và với quả thuần thục còn lại, người đó cảm 
thọ một tự ngã như vậy. 


Chương IX : Tương Ưng Thí Dụ 


IL. Chóp Mái (S.11,262) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Câp Cô Độc). 

2) Ở đây, Thế Tôn nói như sau: 

3) - Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có nóc 
nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nảo, tât cả chúng đêu đi 


đến góc nhọn, đều quy tựa vào góc nhọn, đều châu đầu vào 
góc nhọn, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có những bắt 
thiện pháp nào, tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều 
lấy vô minh làm điểm tựa, đều châu đầu vào vô minh, tất cả 
chúng đều đâm đầu vào một gốc. 


5) Do vậy, này các Ty-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng ta hãy sông không phóng dật". 
H. Đầu Ngón Tay (Tạp, Đại 2. 345a) (Đơn tạp 22. Trảo 
Thô, Đại 2, 498a) (S.1,263) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Rồi Thế Tôn lẫy một ít đất trên đầu móng tay và nói 
với các Tỷ-kheo: 


312 Chương IX: Tương Ung Thí Dụ 


3) -- Này các Tý-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì 
nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả 
đất lớn này? 

4) -- Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả 
đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lẫy trên đầu 
móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so 
sánh, không thê đi đến một vi phân, khi so sánh quả đất lớn 
với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. 


5) - Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, rất ít là chúng sanh 
được tái sanh làm người! Còn rât nhiêu là những chúng sanh 
phải tái sanh ra ngoài loài Người! 

6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ sông không phóng dật". 

Như vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập. 
H Gia Đình (Tạp, 47.14, Nhơn G1a, Đại 2, 344c) (S.1,263) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nào có 
nhiêu phụ nữ và ít đàn ông, thời những gia đình ây rât dê bị 
các đạo tặc, trộm ghè não hại. 

3) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào không tu 


tập từ tâm giải thoát, không làm cho sung mãn, thời vị ấy dễ 
bị phi nhân não hại. 


4) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, những gia đình nào có ít 
phụ nữ và nhiều đàn ông, thời gia đình ấy khó bị các đạo tặc, 
trộm ghè não hại. 

5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ty-kheo nào tu tập từ 
tâm giải thoát, làm cho sung mãn, thời vị ấy rất khó bị phi 
nhân não hại. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 313 


6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy 
và khéo thực hiện". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo các Ông cần phải học tập. 
IV. Cái Nồi (Tạp, Đại 2, 344b) (S.ii,264) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


2) — Này các Tỷ-kheo, ai vào buổi sáng bố thí một trăm 
cái nồi, ai buôi trưa bố thí một trăm cái nồi, hay ai buổi chiều 
bố thí một trăm cái nổi, và ai buổi sáng chỉ trong thời gian 
bóp vú sữa con bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm 
giải thoát, hay ai buổi trưa chỉ trong thời gian bóp vú sữa con 
bò một lần (trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, hay ai 
buổi chiều chỉ trong thời gian bóp vú sữa con bò một lần 
(trong nháy mắt), tu tập từ tâm giải thoát, sự việc này đối với 
sự việc trước, quả có lớn hơn. 


3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy 
và khéo thực hiện". 

Như vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập. 
V, Cây Lao (Satti) (Tạp, Đại 2, 344c) Sakti, S.(Hoernh, 
1.44-45) (S.1,265) 

I)... Trú ở Sàvatthi. 

2) - Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây lao có lưỡi sắc 
bén. Rôi một người đên và nói: "Với tay hay với năm tay, tôi 
sẽ bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, tôi sẽ đánh phía 
cạnh cho nó quặp dài lại, tôi sẽ uôn cong nó lại". 


314 Chương IX: Tương Ung Thí Dụ 


3) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ẫy 
có thê với tay hay nắm tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây 
lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp dài lại, uốn cong nó lại 
không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
4) Vì sao? 


Bạch Thế Tôn, không dễ gì, với tay hay nắm tay bẻ gập 
đôi lưỡi sắc bén của cây lao này, đánh phía cạnh cho nó quặp 
dài lại, uống cong nó lại, mà không khiến cho người ấy mệt 
nhọc và bị não hại. 


5) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi một ai (vị Tỷ-kheo) 
tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, làm thành cô xe, 
làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy và khéo thực hiện, thời 
một phi nhân nào nghĩ răng, có thê đánh ngã một tâm như vậy, 
kẻ phi nhân ây ở đây sẽ mệt nhọc và bị não hại. 

6) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung 
mãn, làm thành cô xe, làm thành căn cứ địa, an trú, tích lũy 
và khéo thực hiện". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
VI. Người Bắn Cung (Tạp 24.9, Cung, Đại 2, 17Ic) 
(S.1,265) 

I)... Trú ở Sàvatthi. 

2) -- Ví như, này các Tý-kheo, bốn người bắn cung 
dõng mãnh, lão luyện, thuân tay, thiện xảo về cung thuật, 
đứng tại bôn phương. 

3) Rồi một người đến và nói rằng: "Ta sẽ nắm bắt và 
đem lại những mũi tên được băn đi bôn phương, trước khi 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 315 


chúng rơi xuống đất, do bốn người bắn cung này bắn đi, 
những người dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về 
cung thuật”. 


4) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Như vậy 
có vừa đủ chăng đê gọi người nhanh nhẹn ây đây đủ với sự 
nhanh nhẹn tôi thượng? 


5) -- Bạch Thế Tôn, nếu chỉ từ một người bắn cung 
dõng mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật, có 
thể nắm bắt và đem lại một mũi tên được bắn đi, như vậy là 
vừa đủ để gọi người nhanh nhẹn ấy, đầy đủ với sự nhanh 
nhẹn tối thượng. Còn nói gì từ bốn người bắn tên, dõng 
mãnh, lão luyện, thuần tay, thiện xảo về cung thuật! 


6) -- Và như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự nhanh nhẹn 
của người ấy. Và như vậy là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, 
mặt trời, còn nhanh hơn sự nhanh nhẹn trước. Và như vậy, 
này các Tỷ-kheo là sự nhanh nhẹn của người ấy, và như vậy 
là sự nhanh nhẹn của mặt trăng, mặt trời, và như vậy là sự 
nhanh nhẹn của các chư Thiên chạy trước mặt trăng, mặt 
trời. Còn nhanh nhẹn hơn là sự biến diệt của thọ hành (thọ 
mạng của các sự vật). 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ sông không phóng dật". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
VI. Cái Chốt Trồng (Tạp 47.18, Cổ, Đại 2, 315b) (S.ii,166) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2)-- Thuở xưa, này các Ty-kheo, dân chúng Dasàrahà 
có một cái trông tên là Anaka. 

3) Khi cái trống Anaka bắt đầu nứt ra, dân chúng 
Dasàrahà đóng vào một cái chôt khác. Cho đên một thời 


316 Chương IX: Tương Ung Thí Dụ 


gian, này các Tỷ-kheo, cả cái thùng ván của trông Anaka 
biên mật và chỉ còn lại những cái chôt tụ tập lại. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo sẽ thành 
trong tương lai. 


5) Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, 
nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, họ sẽ 
không nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng: họ sẽ không 
lóng tai; họ sẽ không an trú chánh tri tâm, và họ sẽ không 
nghĩ rằng các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải thấu 
đáo. 


6) Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, những bài 
thơ với những danh từ hoa mỹ, với những câu văn hoa mỹ, 
thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết giảng, họ sẽ nghe khi 
các kinh ấy được thuyết giảng; họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú 
chánh tri tâm và họ sẽ nghĩ răng, các pháp ấy cần phải học 
thuộc lòng, cần phải học thấu đáo. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các kinh do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm 
diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không sẽ đi đến tiêu diệt. 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng, thâm 
sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến không, 
chúng tôi sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng; chúng 
tôi sẽ lóng tai; chúng tôi sẽ an trú chánh tri tâm. Và chúng tôi 
sẽ nghĩ răng, các pháp â ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải 
học thấu đáo". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
VI. Có Rơm (Tạp, Đại 2, 344b) (S.1,267) 
1) Như vây tôi nghe. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 317 


Một thời Thế Tôn ở Vesảli (Tỳ-xá-ly), Mahàvana (Đại 
Lâm), Kuutàgàrasàlà (Trùng Các giảng đường). 


2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo”. -- "Thưa vâng, bạch Thê Tôn". 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
Sau: 


3) -- Sống trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là lối 
sống hiện nay của dân chúng Licchavi, không phóng dật, 
nhiệt tâm trong nhiệm vụ. AJjàtasattu, con bà Vedehi, vua 
nước Magadha không có được cơ hội, không có được đối 
tượng đề xâm lăng. 


4) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, dân chúng 
Licchavi trở thành nhụ nhược, tay chân mêm mỏng. Họ năm 
trên những đồ nằm mềm mại. Họ ngủ cho đến mặt trời mọc 
trên những gối bông. Ajàtasattu, con bà Vedehi, vua nước 
Magadha, sẽ năm được cơ hội, sẽ nắm được đối tượng để 
xâm lăng. 


5) Sống trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là nếp sông 
hiện nay của các Tỷ-kheo, không phóng dật, nhiệt tâm trong 
các nỗ lực. Ác ma không có cơ hội, không có đối tượng đề 
xâm lăng. 


6) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, các Tý-kheo sẽ 
trở thành nhu nhược, tay chân mềm mỏng. Họ nằm trên 
những đồ nằm mềm mại. Họ ngủ cho đến mặt trời mọc trên 
những gối bông. Ác ma sẽ nắm được cơ hội, sẽ năm được đối 
tượng (để xâm lăng). 

7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ sống trên những gối rơm, không 
phóng dật, nhiệt tâm trong nỗ lực". 


318 Chương IX: Tương Ung Thí Dụ 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập. 


IX. Voi (Tạp, Đại 2, 284a) (Biệt Tạp 122. Đại 2, 36§0c) 
(S.1,268) 


1) Tại ngôi vườn ở Sàvatth1. 

2) Lúc bấy giờ, một vị tân Tỷ-kheo đi đến các gia đình 
quá nhiều thì giờ. Các Tỷ-kheo nói với Tỷ-kheo ây: 

-- Tôn giả chớ có đi đến các gia đình quá nhiều thì giờ. 

3) Được nói vậy, vị Tỷ-kheo ấy nói: 


_~- Những Trưởng lão Tỷ-kheo này nghĩ rằng, họ có thê 
đi đên các gia đình. Sao không phải ta? 


4) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... rồi ngồi xuống 
một bên. 


5) Ngồi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có người tân Tỷ-kheo đi đến 
các gia đình quá nhiều thì giờ. Các Tỷ-kheo nói với Tỷ-kheo 
ấy: "Tôn giả chớ có đi đến các gia đình quá nhiều thì giờ". 
Được các Tỷ-kheo nói vậy, Tỷ-kheo ấy nói: "Những Trưởng 
lão Tỷ-kheo này nghĩ rằng, họ có thê đi đến các gia đình. Sao 
không phải ta?" 


6) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, gần một hồ nước lớn, 
tại một khu rừng, các con voi sống ở đây. Chúng lặn xuống 
hỗ, lấy vòi nhồ lên các củ và rễ sen, rửa chúng thật sạch, làm 
cho chúng sạch bùn rồi ăn chúng. Nhờ vậy, các con voi ây 
được dung sắc và sức mạnh, và không vì nhân duyên ây 
những con voi đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết. 


7) Được huân luyện theo các con voi lớn ây, này các 
Ty-kheo, các con voi trẻ và nhỏ lặn xuông hô, lây vòi nhô lên 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 319 


các củ, rễ sen, không rửa chúng thật sạch, không làm cho 
chúng sạch bùn rồi ăn chúng. Do vậy, các con voi ấy không 
được dung sắc và sức mạnh, và vì nhân duyên ấy những con 
voi đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết. 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây các Trưởng lão 
Tỷ-kheo vào buổi sáng đắp y, câm y bát, đi vào làng hay thị 
trân đề khất thực. Tại đây họ thuyết pháp. Các gia chủ hoan 
hỷ làm bổn phận của mình với các vị ây. Các Tỷ-kheo â ấy thọ 
dụng các lợi đắc, không tham trước, không say đắm, không 
phạm tội, thấy những nguy hiểm, hiểu sự xuất ly với trí tuệ. 
Nhờ vậy, các Tỷ-kheo ây được dung sắc và sức mạnh, và 
không vì nhân duyên ây họ đi đến chết hay đi đến đau khổ 
gần như chết. 


9) Nhưng này các Tỷ-kheo, được huấn luyện theo các 
Trưởng lão Tỷ-kheo, các tân Ty-kheo vào buôi sáng đặp y, 
câm y bát đi vào làng hay thị trân đê khât thực. 


10) Tại đấy, các vị thuyết pháp. Các gia chủ hoan hỷ 
làm bổn phận của mình. Các Tỷ-kheo ấy thọ dụng các lợi 
đắc, tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy 
hiểm, không hiểu sự xuất ly với trí tuệ. Do vậy, các vị Tỷ- 
kheo ấy không được dung sắc và sức mạnh, và vì nhân duyên 
ấy họ đi đến chết hay đi đến đau khổ gần như chết. 


11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ thọ dụng các lợi đắc, không tham 
đắm, không say mê, không phạm tội, thấy những nguy hiểm, 
hiểu rõ sự xuất ly với trí tuệ". 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 
X. Con Mèo (Tạp, Đại 2, 345c) (S.1,270) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 


320 Chương IX: Tương Ung Thí Dụ 


2) Lúc bấy giờ có Tý-kheo thường dùng quá nhiều thì 
giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói với vị ây: "Tôn giả 
chớ có dùng quá nhiêu thì giờ giữa các gia đình". 

3) Tỷ-kheo ấy được các Tỷ-kheo nói vậy, tâm không 
hoan hỷ. 


4) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... và bạch Thế 
Tôn: 

5) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, có Tỷ-kheo thường dùng 
quá nhiều thì giờ giữa các gia đình. Các Tỷ-kheo nói với vị 
ây: "Tôn giả chớ có dùng quá nhiều thì giờ giữa các gia 
đình". Tỷ-kheo ấy được các Tỷ-kheo nói vậy, tâm không 
hoan hỷ. 


6) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có con mèo đứng rình 

con chuột bên cạnh một đống rác tại một ông cống và nghĩ 

rằng: "Nếu có một con chuột nhắt nào đi kiếm ăn chạy ra, ta 
sẽ bắt lấy và ăn thịt". 

7) Rồi này các Tỷ-kheo, có con chuột nhất vì kiếm ăn 
chạy ra. Và con mèo ây bắt lấy nó, mau chóng hành động 
(sankharirva) và nuốt nó. Và con chuột nhất ấy cắn ruột, cắn 
phủ tạng con mèo. Do nhân duyên ấy, con mèo đi đến chết 
hay đi đến đau khổ gần như chết. 


8) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, một số Tỷ-kheo 
vào buổi sáng đắp y, cẦm y bát, đi vào làng hay thị trấn để 
khất thực, thân không phòng hộ, lời nói không phòng hộ, tâm 
không phòng hộ, niệm không an trú, các căn không chế ngự. 

9) Ở đấy, các vị ấy thấy các phụ nữ mặc không đứng 
đắn, hay mặc không kín đáo. Sau khi các vị ấy thấy các phụ 
nữ mặc không đứng đắn, hay mặc không kín đáo, tham dục 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 321 


não hại tâm. Các vị ấy bị tham dục não hại tâm, đi đến chết 
hay đi đên đau khô gân như chết. 


10) Đây là sự chết, này các Tỷ-kheo, trong giới luật của 
bậc Thánh, tức là sự từ bỏ học giới và hoàn tục. Đây là đau 
khô gần như chết, này các Tỷ-kheo, tức là sự vi phạm một uế 
tội, một tội phạm còn có thê tuyên bố xuất gỡ được. 


11) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Phòng hộ thân, phòng hộ lời nói, phòng hộ tâm, an 
trú chánh niệm, chê ngự các căn, chúng tôi sẽ đi vào làng hay 
thị trân đê khât thực". 

Như vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập. 
XI. Con Chó Rừng (Giả-can) (Tạp 47.22. Đại 2, 346a) 
(S.1,271) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong 
ban đêm khi trời gân sáng, con giả-can đang tru lớn tiêng? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

3) - Đó là con giả-can, này các Tỷ-kheo, bị mắc bệnh 
ghẻ lở. Chỗ nào nó muôn đi, chỗ nào nó muôn đứng, chỗ nào 
nó muốn ngồi, chỗ nào nó muốn nằm, gió lạnh buốt thôi lên 
trên nó. 

4) Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu ở đây có người nào, 
tự cho là Thích tử, lại có thê cảm thọ được một trạng huông 
tự ngã như vậy. 

5) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ không phóng dật". 

6) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập. 


322 Chương IX: Tương Ung Thí Dụ 


XII. Con Giả Can (S.1,272) 

l)... Trú ở Sàvatth1. 

2) -- Các Ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong 
ban đêm lúc gân sáng, có con giả-can già tru lớn tiêng?. 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

3) -- Rất có thể, này các Tý-kheo, trong con giả-can già 
ây, có nhiêu biệt ơn, có nhiêu cảm tạ, hơn là ở đây trong một 
người tự xưng là Thích tử về biệt ơn và vê cảm tạ! 

4) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng tôi sẽ biệt ơn, cảm tạ. Dâu cho có chút ít gì 
làm giữa chúng tôi, chúng tôi cũng không đê cho mất đi". 


Như vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Chương X: Tương Ưng Tỷ Kheo 


L. Kolita (Tạp, Đại 2, 132a) (S.1,273) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 

2) Tại đấy, Tôn giả Mahà Moggallàna (Đại Mục-kiền- 
liên) gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggallàna. 

3) Tôn giả Mahà Mogøgallàna nói: 

-- Ở đây, này Hiền giả, trong khi tôi độc trú tĩnh cư, 
tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên: "Thánh im lặng 
được gọi là Thánh 1m lặng. Thê nào là Thánh 1m lặng?" 

4) Rồi này các Hiên giả, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, 
Ty-kheo diệt tâm và tứ, chứng và trú Thiên thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh 
nhât tâm". Như vậy gọi là Thánh 1m lặng. 

5) Rồi này các Hiên giả, tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tâm, 
không tứ, nội tĩnh nhât tâm. Này các Hiên giả, khi tôi an trú 
VỚI Sự an trú như vậy, các tưởng câu hữu với tâm, các tác ý 
hiện khởi và hiện hành. 


324 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


6) Rồi này các Hiền giả, Thế Tôn bằng thần thông đến 
với tôi và nói: "Moggallàna, Moggallàna, chớ có phóng dật. 
Này Bà-la-môn, đôi với Thánh 1m lặng, hãy an trú tâm vào 
Thánh im lặng, hãy chú nhât tâm vào Thánh im lặng, hãy chú 
định tâm vào Thánh im lặng". 

7) Rồi này các Hiền giả, sau một thời gian, tôi diệt tầm 
và tứ, chứng và trú vào Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhút tâm. Này 
các Hiên giả, nêu ai nói một cách chơn chánh, sẽ nói như 
sau: "Được bậc Đạo Sư hồ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thăng 
trí". Người ây nói một cách chơn chánh, sẽ nói về tôi: "Được 
bậc Đạo Sư hồ trợ, vị đệ tử chứng đạt đại thăng trí". 

HH. Upatissa... (S.11,274) 

1) Nhơn duyên ở SàvatthI. 

2) Tại đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Týỷ-kheo: 

-- Này các Hiền giả Tỷ-kheo. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. 

3) Tôn giả Sàriputta nói: 

-- Ở đây, này các Hiền giả, trong khi tôi độc trú tĩnh cư, 
tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên: "Có cái gì trong 
đời, khi bị biên hoại, trạng huông đôi khác, có thê khởi lên 
nơi ta sâu, bi, khô, ưu, não?". 

Rồi này các Hiền giả, tôi suy nghĩ: "Không có cái gì 
trong đời, khi bị biên hoại, trạng huông đôi khác, có thê khởi 
lên nơi ta sâu, bi, khô, ưu, não". 

4) Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả 
Sàriputta: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 325 


-- Bậc Đạo Sư, này Hiền giả Sàriputta, khi bị biến hoại, 
trạng huống đổi khác, có thể khởi lên nơi Hiền giả sầu, bị, 
khổ, ưu, não? 

5) - Bậc Đạo Sư, này Hiền giả Ananda, khi bị biến hoại, 
trạng thái đổi khác, không có thể khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, 
ưu, não. Nhưng ta có thể suy nghĩ: "Mong rằng bậc Đại Thế 
Lực, bậc Đạo Sư có đại thần thông, có đại uy lực chớ có biến 
diệt! Nếu bậc Thế Tôn ấy an trú lâu dài, thời như vậy thật là 
hạnh phúc cho quần sanh, thật là an lạc cho quần sanh, vì lòng 
từ mãn cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
Thiên và loài Người". 

6) -- Như vậy đối với Tôn giả Sàriputta, ngã kiến, ngã sở 
kiến, ngã mạn, tùy miên được khéo đoạn trừ đã lâu ngày. 

7) Do vậy, đối với Tôn giả Sàriputta, dầu cho bậc Đạo 


Sư có biến hoại, trạng huống có đổi khác, cũng không khởi 
lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


HI. Cái Ghè (Tạp 18-14 Tịch Diệt, Đại 2, 132c) (S.1,275) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Mogøsallàna cùng ở RàJagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc 
Lâm) tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc, chung một tịnh xá. 

3) Rồi Tôn giả Sàriputta, từ chỗ độc cư Thiên tịnh đứng 
dậy, đi đên Tôn giả Mahà Mogsallàna; sau khi đên, nói lên với 
Tôn giả Mahà Moggallàna những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu bèn ngôi 
xuông một bên. 


326 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


4) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn 
giả Mahà Mogøsallàna: 

-- Này Hiền giả Moggallàna, các căn của Hiền giả thật 
là tịch tịnh; sắc mặt thật là thanh tịnh, trong sáng. Có phải 
hôm nay Tôn giả Mahà Moggallàna an trú với sự an trú tịnh 
lạc? 


-- Thưa Hiền giả, hôm nay tôi an trú với sự an trú thô 
thiên. Tôi có được một cuộc pháp thoại. 


5) — Với ai, Tôn giả Mahà Moggallàna có được một 
cuộc đàm luận vê Chánh pháp? 


-- Thưa Hiền giả, tôi có một cuộc pháp thoại với Thế 
Tôn. 


6) -- Ở xa, thưa Hiền giả, là Thế Tôn. Hiện nay Thế 
Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. Có 
phải Tôn giả Mahà Moggallàna đi đên Thê Tôn băng thân 
thông hay Thê Tôn đi đên Tôn giả Mahà Moggallàna băng 
thân thông? 

7) -- Thưa Hiền giả, tôi không đi đến Thế Tôn bằng 
thân thông. Và Thê Tôn cũng không đi đên tôi băng thân 
thông. Tôi như thê nào thời Thê Tôn được thiên nhãn thanh 
tịnh, cả thiên nhĩ nữa như vậy! Thê Tôn như thê nào thời tôi 
được thiên nhãn thanh tịnh, cả thiên nhĩ nữa như vậy. 

8) -- Như thế nào là cuộc pháp thoại giữa Tôn giả Mahà 
Mogøsallàna với Thê Tôn? 

9) -- Ở đây, thưa Hiền giả, tôi bạch với Thế Tôn: 

"_- Bạch Thế Tôn ở đây tinh cần, tinh tấn, được gọi là 


tinh cần, tinh tấn. Như thế nào, bạch Thế Tôn, là tinh cần, 
tinh tấn?". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 327 


10) Khi được nói vậy, thưa Hiền giả, Thế Tôn nói với 
tÔI: 

-- Ở đây, này Moggallàna, Tỷ-kheo sống tinh cần, tinh 
tấn: “Dầu cho da, dây gân và xương có khô héo, dầu thịt và 
máu có héo tàn trên thân tôi, cái gì có thê lẫy sức lực của 
người, tinh tấn của người, nỗ lực của người có thể đạt được; 
nếu chưa đạt được, thời tinh tấn sẽ không bao giờ dừng 
nghỉ”. Như vậy, này Moggallàna, là sự tinh cần, tinh tấn". 


11) Như vậy, này Hiền giả, là cuộc pháp thoại giữa Thế 
Tôn và tôi. 

12) Ví như, này Hiền giả, một đống hòn sạn nhỏ đem 
đặt dài theo Hy-mã-lạp sơn, vua các loài núi. Cũng vậy, là 
chúng tôi được đem đặt dài theo Tôn giả Mahà Moggallàna. 
Mong rằng Tôn giả Mahà Moggallàna, bậc đại thần thông, 
đại uy lực, nếu muốn hãy sống cho đến một kiếp. 


13) Ví như, này Hiền giả, một nắm muối nhỏ được đem 
đặt dài theo một ghè muôi lớn. Cũng vậy, là chúng tôi được 
đem đặt dài theo Tôn giả SàrIputta. 


14) Tôn giả Sàriputa được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện xưng tán, tán thán, tán dương: 


Như vị Xá-lợi-pháit, 

Về trí tuệ, giới luật, 

Và cả về tịch tịnh, 

Ông là bậc đệ nhái. 
Tỷ-kheo đạt bỉ ngạn, 
Cũng là bậc tối thượng. 


15) Như vậy, hai bậc Long Tượng ấy (Nàgà) cùng nhau 
hoan hỷ, tán thán trong câu chuyện khéo nói, khéo thuyết. 


328 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


IV. Tân Tỷ Kheo (Đại 2, 277c, 376a) (S.1,277) 

l)... Trú ở Sàvatth. 

2) Lúc bây giờ, một tân Tỷ-kheo sau buôi ăn, trên con 
đường khât thực trở vê, đi vào tịnh xá, rảnh rôi, yên lặng, 
phân vân (không biệt làm gì), không phụ việc với các Tỷ- 
kheo trong thời gian may y. 


3) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


ng đây, bạch Thê Tôn, có một tân Tyỷ-kheo sau buổi 
ăn, trên con đường khât thực trở vê, đi vào tịnh xá, rảnh rỗi, 
im lặng, phân vân (không biệt làm gì), không phụ việc với 
các Tỷ-kheo trong thời gian may y. 

5) Rồi Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo: 

-- Hãy đến, này Tỷ-kheo, nhân danh Ta, hãy gọi Tỷ- 


kheo ấy và nói: "Này Hiền giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả". 


6) -- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tỷ-kheo kia; sau 
khi đên nói với Tỷ-kheo ây: 

-- Thưa Hiền giả, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền giả. 

7) -- Thưa vâng, này Hiên giả. 


Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tỷ-kheo kia, đi đến Thế Tôn; sau 
khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


8) Thế Tôn nói với Tỷ-kheo đang ngồi xuống một bên: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 329 


-- Có thật chăng, này Tỷ-kheo, sau bữa ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, sau khi vào tịnh xá, Ông rảnh rỗi, 
im lặng, phân vân (không biết làm gì), không phụ việc với 
các Tỷ-kheo trong thời gian may y? 


-- Bạch Thê Tôn, con làm việc của con. 


9) Rồi Thế Tôn, với tâm của mình biết tâm Tỷ-kheo ấy, 
liên gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tý-kheo, các Ông chớ có bực phiền với Tỷ- 
kheo này. Này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo này chứng được không 
có khó khăn, chứng được không có mệt nhọc, chứng được 
không phí sức bôn Thiên thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc 
trú. VỊ ây còn tự mình ngay trong hiện tại, chứng tri, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà 
vì mục đích này, con các lương gia chơn chánh xuât gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình. 

10) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Kẻ sống buông thả này, 
Kẻ íI nghị lực này, 
Không thê đạt Miêt-bàn, 
Giải thoát mọi khô đau. 
VỊ Tỷ-kheo trẻ này, 
Là một người tôi thượng, 
Chiên thăng ma quân xong, 
Thọ trì thân tôi hậu. 
V, Thiện Sanh (Tạp, Đại 2, 276a, 374a) (S.1,278) 
1) Trú ở Sàvatth1. 
2) Rồi Tôn giả Sujàta đi đến Thế Tôn. 


330 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


3) Thế Tôn thấy Tôn giả Sujàta từ đẳng xa đi đến; thấy 
vậy, liên gọi các Tỷ-kheo: 


4) -- Cả hai phương diện, này các Tỷ-kheo, thiện nam 
tử này thật sự chói sáng. VỊ â ây đẹp trai, ưa nhìn, khả ái, đầy 
đủ với nhan sắc tối thượng. Vị ấy còn ngay trong hiện tại tự 
mình chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng 
cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia 
chơn chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


5) Thế Tôn nói như vậy xong... Bậc Đạo Sư, lại nói 
thêm: 
Tỷ-kheo này sáng chói, 
Với tâm tư chánh trực, 
Ly kiết sử, ly ách, 
Không chấp, không sanh lại, 
Chiên thăng ma quân xong, 
Thọ trì thân tôi hậu. 
VI. Bhaddi (Tạp 38.2, Ô Sắc, Đại 2, 276a, 374a) (S.ii,279) 
I)... Trú ở Sàvatthi. 
2) Rồi Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya đi đến Thế Tôn. 


3) Thế Tôn thấy Tôn giả Lakuntaka Bhaddiya từ xa đi 
đến; sau khi thấy, liền gọi các Tý-kheo: 


4) -- Các Ông có, thấy không, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo kia đang đi đến, xấu xí, khó nhìn, còm lưng, bị các Tỷ- 
kheo khinh miệt? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


5) - Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần thông, 
có đại uy lực. Thật không dê gì đạt được chứng đắc mà trước 
kia vị Tỷ-kheo ây chưa chứng đắc. Và cả đên mục đích mà 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 331 


con một lương gia xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Tức vị ây còn tự mình, ngay trong hiện tại, chứng tri, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 


6) Thế Tôn thuyết như vậy, Bậc Thiện Thệ nói xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Thiên nga, co, chim, công, 
Voi và nai có chấm, 

Tắt cả sợ sư tử, 

Dâu thân không đông đêu. 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Nếu kẻ có trí tuệ, 

Ở đấy vị ấy lớn, 

Không như thân kẻ ngu. 


VII. Visàkha (Tạp, 38.8, Ban Xà Văn, Đại 2, 277b,377c) 
(S.ii,280) 


1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại Mahàvana 
(Đại Lâm) chô Trùng Các giảng đường. 


2) Lúc bấy giờ Tôn giả Visàkha, thuộc dòng họ 
Pancàla, trong giảng đường đang thuyết pháp thoại cho các 
Ty-kheo, khích lệ làm cho phân khỏi, làm cho hoan hỷ, với 
những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích 
nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước. 


3) Rồi Thể Tôn vào buổi chiêu, từ chỗ tịnh cư đứng 
dậy, đi đên giảng đường: sau khi đên, ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn. 


4) Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


332 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


-- Này các Tỷ-kheo, trong hội trường, ai đã thuyết 
giảng pháp thoại cho các Tỷ-kheo, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ, với những lời lễ độ, thân hữu, không 
phun nước miếng, giải thích nghĩa lý, thích hợp, không chấp 
trước? 


5) -- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Visàkha thuộc dòng họ 
Pancàla, trong hội trường thuyết giảng pháp thoại cho các 
Ty-kheo, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ, với 
những lời lễ độ, thân hữu, không phun nước miếng, giải thích 
nghĩa lý, thích hợp, không chấp trước. 


6) Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Visảkha, thuộc dòng 
họ Pancàla và nói: 


-- Lành thay, lành thay, Visàkhal Lành thay, này 
Visàkha!l Ong thuyêt pháp thoại cho các Tỷ-kheo, khích lệ 
làm cho phân khởi, làm cho hoan hÿ... không châp trước. 


7) Thế Tôn thuyết như vậy, bậc Thiện Thệ thuyết như 
vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Họ biết bậc Hiển triết, 
Khi vị này lẫn lộn, 

Với các kẻ ngu sỉ, 

Dâu vị này không nói. 
Và họ biết vị ấy, 

Khi vị này nói lên, 

Nói lên lời thuyết giảng, 
Liên hệ đến bắt tử; 

Hãy để vị ấy nói, 

Làm sảng chói Chánh pháp; 
Hãy để vị nêu cao 

Lả cờ các bậc Thánh. 
Lá cò bậc Hiện Thánh, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 333 


Là những lời khéo nói, 
Lá cờ bậc Hiến Thánh, 
Chính là lời Chánh pháp. 
VIHI. Nanda (Đại, 2, 277a, 375a) (S.1,281) 
1) Trú ở SàvatthI. 


2) Rồi Tôn giả Nanda, con di mẫu của Phật, đắp những 
y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


Thế Tôn nói với Tôn giả Nanda đang ngồi xuống một 
bên: 

3) -- Như vậy không xứng đáng cho Ông, này Nanda, là 
con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, lại mang những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ 
con mắt và mang bát sáng chói. Như vậy là xứng đáng cho 
Ông, này Nanda, là con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, tức là sông trong rừng, 
sống đi khất thực, sống mặc áo phấn tảo, và sống không 
mong đợi các dục vọng. 


4) Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ nói 
như vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Ta mong được nhìn thấy, 

Nanda sống trong rừng, 

Mặc áo phần tảo y, 

Sống với những đô ăn, 

Biết là đã vứt bỏ, 

Không mong chờ đục vọng. 

5) Rồi Tôn giả Nanda, sau một thời gian, trở thành một 

vị sông trong rừng, ăn đồ ăn khất thực, mang y phấn tảo, 
không mong đợi các dục vọng. 


334 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


IX. Tissa (Tạp 38.7, Oa? Sư, Đại 2,277b, 375b. (S.ii,281) 
1)... Trú ở Sàvatthi. 


2) Rôi Tôn giả Tissa, cháu của phụ vương Thê Tôn đi 
đên Thê Tôn, đảnh lễ Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên, khô 
đau, sâu muộn, nước mắt tuôn chảy. 


3) Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả T1ssa: 
-- Này Tissa, vì sao Ông ngôi khô đau, sâu muộn, nước 
mắt tuôn chảy? 


4) -- Vì rằng, bạch Thế Tôn, các vị Ty-kheo nhất loạt 
măng nhiêc và nhạo báng con. 


5) -- Vì rằng, này Tissa, Ông nói tất cả và không kham 
nhẫn người khác nói. 

6) Như vậy không xứng đáng cho Ông, này Tissa, là 
con một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, lại nói tất cả và không kham nhẫn người 
khác nói. Như vậy là xứng đáng cho Ông, này Tissa, là con 
một lương gia, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, tức là đã nói lời kham nhẫn người khác nói. 

7) Thế Tôn nói như vậy. Thiện Thệ nói như vậy xong, 
bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Sao Ông lại phẫn nộ? 
Chớ có nên phẫn nộ, 
Không phân nộ, Tissa, 
Thật tốt đẹp cho Ông. 

Hãy nhiếp phục phân nộ, 
Kiêu mạn và xan tham, 
Hỡi Tissa, hãy sống, 

Sống đời sống Phạm hạnh. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 335 


X. Tên Trưởng Lão (Tạp 38.19, Trưởng Lão, Đại 2, 278a, 
376b) (S.n,282) 


1) Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ một Tỷ-kheo tên là Theranàmaka sống 
độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. Vị ấy đi vào làng khất 
thực một mình, đi về một mình, ngồi vắng lặng một mình, đi 
kinh hành một mình. 


3) Rồi các Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, có Tỷ-kheo tên là 
Theranàmaka sông độc trú và tán thán hạnh sông độc trú... đi 
kinh hành một mình. 


5) Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 


- Này Tỷ-kheo, hãy đến, hãy nhân danh Ta gọi Tỷ- 
kheo Thera: "Này Hiên giả Thera, bậc Đạo Sư gọi Hiên giả". 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn rồi đi đến Tỷ-kheo 
Thera. 


6) Sau khi đến, Tỷ-kheo ấy nói với Tỷ-kheo Thera: 

-- Này Hiền giả Thera, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Thera vâng đáp Tỷ-kheo ấy và đi đến Thế Tôn. 


7) Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. 


336 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


8) Thế Tôn nói với Tôn giả Thera đang ngồi một bên: 


-- Có thật chăng, này Thera, Ông sống độc trú và tán 
thân hạnh độc trú? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


9) -- Như thế nào, này Thera, Ông sống độc trú và tán 
thán hạnh sông độc trú? 


10) -- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi vào làng khất thực 
một mình, con đi về một mình, con ngồi vắng lặng một mình, 
con đi kinh hành một mình. Như vậy, bạch Thế Tôn, con 
sống độc trú và tán thán hạnh sống độc trú. 


11) -- Đây là sống độc trú, này Thera, Ta không nói đấy 
không phải vậy. Này Thera, có một cách làm viên mãn độc trú 
với các chi tiệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


12) -- Này Thera, thế nào là độc trú được làm viên mãn 
với các chỉ tiết? Ở đây, này Thera, cái gì đã qua được đoạn 
tận; cái gì sắp đến được từ bỏ; đối với những tự ngã, lợi đắc 
hiện tại, dục tham được khéo nhiếp phục. Như vậy, này 
Thera, là độc trú được làm viên mãn với các chỉ tiết. 


13) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


Ai chiến thắng tất cả, 

Ai hiểu biết tất cả, 

Ai là bậc Thiện trí, 

Mọi pháp không ô nhiễm. 
Ai từ bỏ tất cả, 

Ái tận được giải thoát, 
Ta nói chính người ấy, 
Thát là vị độc tru. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 2 337 


XI. Kappina (S.1,284) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kappina đi đến Thế Tôn. 

3) Thế Tôn thấy Tôn giả Mahà Kappina từ đường xa đi đến. 

4) Sau khi thấy, Thế Tôn liền gọi các Tỷ-kheo: 

-- Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo 
kia đi đến, da bạc trắng, ôm yếu. với cái mũi cao? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

5) -- Tý-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, có đại thần thông, 
có đại uy lực. Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà 
trước kia vị Tỷ-kheo ấy chưa chứng đắc. Vị ấy còn ngay 
trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này, 
con các lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

6) Thế Tôn thuyết như vậy, Thiện Thệ thuyết như vậy 
xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Sáf-ly là tối thượng, 

Giữa mọi loài chúng sanh, 
Với những ai nương tựa, 
Vào vấn đề giai cấp. 

Bác Minh Hạnh cụ túc, 

Tối thượng giữa Trời, Người, 
Ngày, mặt trời chói sảng, 
Đêm, mặt trăng chói sảng, 
Trong tấm áo chiến bào, 
Sát-ly được chói sáng. 
Trong Thiên định, Thiên trí, 
Ba-là-môn chói sảng, 


338 Chương X: Tương Ung Tỷ Kheo 


Nhưng suốt cả đêm ngày, 
Phát chói sáng hào quang. 
XII. Thân Hữu (S.1,285) 

I)... Trú ở Sàvatth1. 

2) Rồi hai Tỷ-kheo thân hữu, đệ tử của Tôn giả Mahà 
Kappina, đi đến Thế Tôn. 

3) Thế Tôn thấy hai Tỷ-kheo â ấy từ đàng xa đi đến. 

4) Thây vậy, Thế Tôn liền gọi các Tỷ-kheo: 

-- Các Ông có thấy không, này các Tỷ-kheo, hai Tỷ-kheo 
thân hữu ấy đang đi tới, cả hai là đệ tử của Tôn giả Mahà 
Kappmna? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

5) -- Hai Tỷ-kheo ấy có đại thần thông, có đại uy lực. 
Thật không dễ gì đạt được sự chứng đắc mà trước kia những 
Tỷ-kheo ấy chưa chứng đắc. Các vị ấy còn ngay trong hiện 
tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đắc và an trú vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà vì mục đích này, con các 
lương gia chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
g1a đình. 

6) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 

Tỷ-kheo thân hữu này, 

Lâu ngày cùng chung sống, 
Chung sống trong diệu pháp, 
Diệu pháp, Phật thuyết giảng. 
Tôn giả Kappina 

Khéo léo huấn luyện họ, 
Trong Chánh pháp vì diệu, 
Do bậc Thánh thuyết giảng, 
Chiến thắng ma quân xong, 
Thọ trì thân tôi hậu. 


MỤC LỤC 


Chương I: Tương Ưng Nhân Duyên ................................ ---¿-- 55555552 b 
lẾI 4027017140316 5) LEO TU. 700.077000/977/J07001/012.20/ 0007, 5 
lÏ:EHDOLEO025ã99e 004940066615 0802005060M106960600062S5Àu 17 
JÏT›0hift)MIWOI: DGss 10s: leo 6i 69040 006911011si: S1640411exlsa s64 2đi23 1iầi 36 
IV. Phẩm Kalàra - Vị Sát Đề L/y...............................-.--ccccsccscccee 58 
V. Phẩm Gia Chủ - Thứ Năm.......................----2- 5 222 2222 2c: 84 
à 4Ú n0) 2 8c on RE 090 010707771, A0737 9007779/)/777/70/Y 099 
VI: Đại Phẩm TÌM? BẤY (d306xsix264ai96agNdiesdfiG6s640xan 114 
VIIL Sa Môn, Bà La Môn: Phẩm Thứ Tám .......................-.- 155 
TX:.T?0riờ;TlTd0 EIAifT+s79sixvog2/6te1ob,5a18i8:0g56sst0NbviXIESe 157 

Chương II : Tương Ưng Minh Kiến.....................---2- 2 2552 252 160 

Chữtếfie' TT TQ0ng: [ng CHỦ: o06sids3fa0osllcstlaaassaan 167 
1n h0 Si: ĐIỆ Si xui: tags 2O9Ee Ai 10612030 163001280. 1010848 8 167 

Phân Một: Nội Giới Năm Kinh ......................--2-c2-52©5scse 55a 167 
Phân Hai: Ngoại Giới Năm Kinh...................--- 2 2©cs+sscca 170 
TT.;Phẩm Thứ Hai 2a sstsvaxsv2/0 62s 1exSstissavsssolacatrvef 177 
IIIL Phẩm Nghiệp ĐạoThứ Ba.........................-- 2-5-5525 552252 194 
TÀ PÌ110091110/ T076 011y 1y n6 n1 0n 9008001100001 18g 2XA 198 

ChươngTV': Tưởng Ứng Võ THÍ ‹cossbsiieiesacngssliixisqaxae 209 
ï.Phnfn THỊ NH6 0o 66áf A1661 146v bt6cAess 209 
TT h5n1 TU ELAl6osevyasn 104i 3046snd6o06059/1407001l05 9045 42% 219 

Chương V : Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp)....................--.-- 2-5- 228 

Chương VI: Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính.........................-- 265 
1; Phẩnh: Phú NH2 1s oaneay6291666edvfiesseibsseibe 265 
IT,;Phin] THÚT File cai s4 say lnyb2i240016430L804236662s45anilelealteilee 273 
THỊ: PH TTTTTPNHUTTTT.z 5a 3 nklx: dân v3 3a1120 010 x38 n3 6 30, tốn 275 


I3 1i giai... .éẻẽ .ẽẽ 282 


Chương VII : Tương Ưng Ràhula ...............................-¿--- 55252555552 289 


ET hay THỤ NHI a,ioStr 520M0 2A 0a8u002Aa09)2806e9/0452 60) 289 
IÍ, Phẩm Thứ HÃÌ:¿:.c:2 i00 620100 61611ã044800612066146161124 296 
Chương VIII: Tương Ưng Lakkhana ...................................-...-- 301 
TEHaMHIEINHIbii dit teen t0 ataevaubertba. 301 
1Ï; EnNmiRW KH tao ieklssdbdad6ifaGsibeloaa 306 
Chương IX : Tương Ưng Thí Dụ .............................---¿-c- 5555 55s555<52 311 


Chương X: Tương Ưng Tỷ Kheo......................... .---- ¿5+5 55 5s s+s2s>s52 323 


